LỜI NÓI ĐẦU 


ác giả quyển Đông Phương huyền bí, ông Paul Brunton, 

đã cho chúng ta thấy những khía cạnh ẩn giấu của đời 
sống tâm linh Ấn Độ, với những vị đạo sĩ chân tu và những 
đền đài cổ kính từ nghìn xưa vẫn tiêu biểu cho cái quốc hồn 
quốc túy của xứ ấy. Trong quyển Ai Cập Huyền Bí, tác giả 
còn đưa chúng ta đi xa hơn nữa. Trong chuyến du hành của 
ông sang xứ này, một người bạn bản xứ có nói với ông rằng, 
ở xứ Ai Cập ngày nay thật khó mà khám phá được một vài di 
tích của sự sinh hoạt tâm linh huyền bí và khoa Huyền môn 
thâm sâu kỳ diệu của thời cổ xưa. Tuy vậy, đó chính là cái 
mục đích những cuộc sưu tâm khảo cứu của một người hăng 
say và dốc lòng tâm đạo như ông Brunton. 


Trong chuyến du hành sang Ai Cập, tác giả đã dày công 
thâu thập được nhiều kinh nghiệm huyền linh và thần bí. Ngoài 
ra tác giả còn trình bày những khía cạnh bí ẩn khác của xứ Ai 
Cập mà ngày nay ít người được biết đến và mô tả lại những 
cuộc điểm đạo trong các đền thờ, cùng khoa Huyền môn của 
một xứ sở có nên văn mình gần như cổ xưa nhất thế giới. 

Tâm trạng của ông sau khi đến viếng xứ này có thể được 
diễn tả đúng như trong một câu ngụ ngôn cổ xưa của người 
La Mã: “Ai đã một lần uống nước sông Nile sẽ vĩnh viễn trở 
thành bạn hữu của những người dân sống bên bờ con sông vĩ 
đại ấy.” 

Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những giây 
phút giải trí bổ ích và lý thú. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


CHƯƠNG 1 


MỘT ĐÊM VỚI TƯỢNG THÂN SPHINX 


gười du khách cuối cùng đã ra về; người hướng 

dẫn viên cuối cùng cũng đã lặp lại đến cả ngàn 
lần những điều hiểu biết của mình để giới thiệu cho 
những du khách ngoại quốc về xứ cổ Ai Cập. Một 
bầy lừa mệt mỏi và đoàn lạc đà bất kham đã lần 
bước chậm chạp trên đường về với những du khách 
cuối cùng trong ngày. Trong khung cảnh xứ Ai Cập, 
bóng hoàng hôn có một vẻ đẹp siêu nhiên và khó 
quên. Mọi vật đều thay màu đổi sắc, giữa khoảng trời 
đất bao la nổi bật lên những khoảng tương phản lạ 
lùng. 

Tôi còn ngồi lại một mình trên bãi cát vàng, đối 
diện với pho tượng Sph¿inx hùng vĩ oai nghiêm tuyệt 
trần. Tôi nhìn một cách say mê cái cảnh tượng những 
màu sắc mỏng manh như sương phai mờ dần một cách 
nhẹ nhàng, trong khi mặt trời lặn đã cất đi những 
ánh vàng lộng lẫy trên nên trời Ai Cập. Những ánh 
lửa diệu huyền, nét huy hoàng tuyệt đối mà mặt trời 
lặn của châu Phi còn bỏ sót lại trong không gian, có 


8 Ai Cập huyền bí 


ai tiếp nhận bức thông điệp thiêng liêng của thiên 
nhiên mà không cảm nhận được trong giây lát niềm 
phúc lạc vô biên của sự sống? Niềm phúc lạc đó sẽ 
còn tồn tại khi con người chưa quá trụy lạc trong 
vòng trần gian ô trược, trong sự sa đọa tâm linh; 
và nó vẫn sẽ còn tôn tại khi con người còn biết yêu 
vâng thái dương này như là nguồn gốc của sự sống và 
của bao nhiêu màu sắc huy hoàng lộng lẫy xuất hiện 
trước mắt ta. 


Cổ nhân xứ Ai Cập thật ra đã không kém minh 
triết khi họ tôn thờ RÂ, biểu tượng của mặt trời mà 
trong thâm tâm họ luôn xem như một vị thần... 


Trong bối cảnh hoàng hôn Ai Cập, dưới một nền 
trời xám ngắt đã tối mờ dần, tôi nhìn pho tượng đá 
Sphinx mỗi lúc càng sậm màu, cho đến khi những tia 
nắng vàng sậm cuối cùng đã tắt hẳn và không còn 
chiếu vào gương mặt lạnh lùng bí hiểm của nó nữa. 
Hình thần tượng Sp”¿inx nhô lên giữa bãi sa mạc 
mênh mông gương mặt khổng lô, thân hình nằm 
duỗi ra, trải qua nhiều thế hệ đã từng gây sự sợ hãi 
cho những người Ả Rập dị đoan, và làm ngạc nhiên 
những người du khách hoài nghi, mà bằng chứng là 
những câu hỏi từ du khách khi lần đầu tiên con quái 
vật khổng lồ này xuất hiện trước đôi mắt kinh ngạc 
của họ. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 9 


Pho tượng đá bí hiểm mình sư tử đầu người này có 
một sức hấp dẫn rất lạ lùng và phức tạp đối với bao 
nhiêu thế hệ du khách. Nó là một sự bí mật đối với 
người Ai Cập và một bài toán bí hiểm cho toàn thế 
giới. Ai đã điêu khắc ra nó? Vào thời đại nào? Không 
ai biết được. Nhà Ai Cập học chuyên môn nhất cũng 
chỉ đưa ra những giả thuyết vu vơ về ý nghĩa và lịch 
sử của hình thần tượng Sphinx. 

Dưới ánh sáng le lói cuối cùng của một ngày đã 
tàn, đôi mắt tôi ngừng lại trên đôi mắt bằng đá của 
pho tượng thản nhiên bất động. Nó đã từng thấy 
hàng bao nhiêu triệu người lần lượt đến trước mặt 
nó, với những cái nhìn im lặng và những câu hỏi 
không lời giải đáp, rồi bước chân ra về trong sự 
hoang mang! Ñó đã từng thản nhiên lặng nhìn châu 
Atlantide bị tràn ngập dưới cơn đại hồng thủy và 
biến mất dưới lòng biển sâu. Cái nụ cười thoảng qua 
của nó đã từng chứng kiến công trình vĩ đại của vua 
Mena, vị quốc vương Ai Cập đầu tiên đã đổi hướng 
dòng sông ¡/e yêu quí của người AI Cập chảy qua 
một hướng khác. Cái nhìn im lặng đượm mùi mến 
tiếc của nó từng thấy nhà tiên tri Ä⁄o¡se, nghiêm 
cẩn và ít nói, từ giã nó lần cuối cùng. Câm lặng và 
đau thương, nó đã nhìn thấy những nỗi khổ đau của 
xứ AI Cập bị tàn phá, suy vong sau cuộc xâm lăng 


10 Ai Cập huyền bí 


của bạo chúa Cœmbyse, hoàng đế nước Ba Tư. Có lẽ 
vừa thích thú vừa khinh bỉ, nó từng nhìn thấy nữ 
hoàng Céopđire đẹp lộng lẫy và kiêu hãnh trong 
chiếc thuyền rồng mũi nạm vàng, buồm may bằng 
nhung đỏ thắm và mái chèo đúc bằng bạc. Nó từng 
sung sướng nhìn thấy đức .Jesus trên đường đi tìm 
đạo lý phương Đông để chuẩn bị chờ ngày thi hành 
sứ mạng, ngày mà đức Chúa Cha gửi Ngài đi truyền 
bá cho thế gian một thông điệp thiêng liêng về đức 
nhân từ bác ái. 

Như một kẻ báo hiệu không lời, biểu tượng Sphinx 
chào mừng Bonơporte, khí cụ của định mệnh các nước 
Âu Châu, trước khi tên gọi Nœpoleon nổi bật lên làm 
lu mờ những tên khác, và ngay khi ông ta hãy còn 
là một nhân vật chưa tên tuổi, chưa đặt chân xuống 
chiến thuyền Beiiérophon để sang chinh phục xứ Ai 
Cập. Nó cũng nhìn thấy, với ít nhiều bi ai, toàn thể 
thế giới chú ý đến Ai Cập khi ngôi lăng tẩm của một 
vị Phoaraoh,' vua Ai Cập thời cổ bị khai quật để cho 
người đời tọc mạch nhìn xem xác ướp của vua với 
những đồ ngọc ngà châu báu. 


Thật vậy, đôi mắt bằng đá của pho tượng đã từng 


† Pharaoh trong tiếng Ai Cập có nghĩa là ngôi nhà lớn. Ban đầu, danh 
xưng này được dùng để chỉ cung điện của các vị vua đang cai trị, 
nhưng về sau nó được dùng để chí chính các vị vua đó. Vì thế, trong 
tiếng Ai Cập Pharaoh mang nghĩa tương đương với vua, hoàng đế... 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 11 


chứng kiến những điều đó và nhiều điều khác nữa. 
Nhưng bây giờ nó nhìn thấy gì? Không màng để ý 
đến kẻ thế nhân phàm tục đang bôn tẩu trên đường 
lợi danh, thản nhiên trước những nỗi sung sướng, khổ 
đau của nhân loại, hình như biết rõ cái định mệnh đã 
ghi sẵn tất cả mọi biến cố lớn của trần gian, đôi mắt 
bằng đá kia nhìn thẳng vào cõi vô cùng... 


Hình thần tượng Sphinx đang chuyển dần từ màu 
xám sang màu đen, rồi một màu đen như mực, vì nền 
trời đã mất cái nét xám bạc của lúc ban chiều. Tất 
cả đều đắm chìm trong đêm tối, chúa tể của sa mạc. 
Nhưng pho tượng vẫn còn hấp dẫn sự chú ý của tôi 
và làm cho tôi bị thu hút như do mãnh lực của một 
luồng điện vô hình. Đó là vì tôi cảm thấy như màn 
đêm rủ xuống đã đem pho tượng trở về nguyên quán 
của nó. Cái bối cảnh đen tối âm u đó mới đúng là cái 
bối cảnh thực sự của nó. Những gì là thần bí của một 
đêm Châu Phi tạo cho nó một bầu không khí thích 
hợp hơn. Cũng trong những giờ ban đêm mà #á và 
Horus; Isis và Osiris, những vị thần linh của xứ cổ Ai 
Cập, luôn trở về với nhân gian. 


Tôi nhất định đợi lúc trăng lên và sao mọc để 
nhìn thấy một lần nữa cái chân tướng của hình thần 
tượng Sphinx. Tôi ngồi một mình giữa đồng cát bao 
la nhưng không cảm thấy cô đơn. Thật vậy, cảm giác 
cô đơn hiu quạnh không thể nào có được với tôi. Ban 


12 Ai Cập huyền bí 


đêm, tôi có thể ngắm hình thân tượng Sphinx từ 
một khía cạnh mà rất ít người du khách được nhìn 
thấy. Tạc trong khối đá, in trên nền trời xanh như 
chàm, cao bằng một ngôi nhà lầu bốn từng, con sư tử 
đầu người khổng lỗ vươn mình nằm dài trong thung 
lũng của đồng cát. Dưới ánh trăng sao vừa lố dạng, 
những nét hùng vĩ của nó hiện rõ dần dần. Đó là cái 
biểu tượng lạ lùng của một xứ Ai Cập mà nguồn gốc 
bí ẩn được truy nguyên đến những thời đại xa xăm 
vô định. 


Giống như một con vật nằm canh gác những bí 
mật của thời tiền sử, nghĩ đến những thế hệ của 
châu A£/anfide mà ký ức móng manh của người đời 
không còn lưu giữ nổi, pho tượng đá khổng lồ chắc 
sẽ còn tồn tại mãi qua mọi thế hệ văn minh của loài 
người, và cũng sẽ giữ nguyên vẹn không hề tiết lộ sự 
bí mật nội tâm của nó. Gương mặt khắc khổ và uy 
nghiêm của nó không phản ảnh một điều gì, đôi môi 
khép chặt của nó vẫn giữ một sự im lặng muôn đời. 

Nếu pho tượng Sphinx có giữ gìn cho nhân loại 
một thông điệp ẩn giấu nào mà nó đã chuyển đạt 
qua nhiều thế kỷ cho một số rất ít người hữu hạnh, 
có một năng khiếu linh cảm khác thường, thì điều bí 
mật đó có lẽ cũng sẽ được nhắn nhủ thầm bên tai của 
người thí sinh tầm đạo. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 13 


Đêm tối dành cho hình thần tượng Sphznx một 
khung cảnh tuyệt hảo. Ở phía sau, bên mặt và bên 


» 


trái pho tượng là “thờnh phố của người chết,” một 
khoảng đất rộng dẫy đầy những nấm mộ hoang cùng 
lăng tẩm. Chung quanh vùng cao nguyên lởm chởm 
những núi đồi và đá tảng nhô lên từ dưới đồng cát 
ở phía nam, phía tây và phía bắc pho tượng Sphin+x, 
những lăng tẩm và mồ mả được xây cất để chứa 
những cổ quan tài đựng hài cốt và xác ướp của những 
vị vua chúa, các vị đại thần và chức sắc của triều 
đình hay tôn giáo của xứ Ai Cập thời cổ. 

Không một ngôi lăng tẩm nào mà khi bước vào 
người ta không thấy cỗ quan tài bị bật nắp ra và 
những đồ vàng ngọc châu báu tô điểm xác ướp đã 
bị lấy đi mất. Sự cướp bóc này xảy ra cùng lúc với 
sự khai quật các nấm mồ trong những cuộc đào xới 
để khảo cổ. Người ta chỉ để lại tại chỗ những pho 
tượng nhỏ và những bình, vại chứa đựng ruột gan của 
những xác chết đã được ướp bằng hương liệu. 

Ngay ở xứ Ai Cập thời cổ cũng đã có những kẻ 
trộm đào mồ. Khi dân chúng nổi loạn chống giai cấp 
thống trị đang ngày càng trở nên suy tàn, họ trả thù 
bằng cách khai quật mồ mả và cướp bóc nghĩa trang 
rộng lớn của nhà vua. Tại đây, những vị đại thần 
được vinh dự yên giấc nghìn thu bên cạnh xác ướp 


14 Ai Cập huyền bí 


của các bậc vua chúa mà họ đã phụng sự thuở sinh 
tiên. Một số ít những người chết mà xác ướp thoát 
khỏi bàn tay cướp bóc của những kẻ trộm đầu tiên, 
đã nằm yên nghỉ trong một thời gian khá lâu cho 
đến khi người Hi Lạp, người La Mã và người Á Rập 
lần lượt thay phiên nhau đến đánh thức họ. 

Những ngôi mộ, lăng tẩm nào thoát khỏi bị cướp 
bóc và khai quật trong những cuộc biến cố sau này, 
được yên nghỉ thêm một thời gian khá lâu nữa cho 
đến đầu thế kỷ 19, khi các nhà khảo cổ hiện đại ra 
công thám hiểm dưới lòng đất của xứ Ai Cập để tìm 
kiếm những gì mà kẻ trộm thời xưa còn bỏ sót lại 
chưa lấy đi. 


Như thế há chẳng phải là tội nghiệp cho những 
bậc vua chúa, vương hầu bất hạnh của thời xưa lắm 
sao? Tuy xác ướp của họ còn nằm đó mà đã bị người 
ta khai quật mồ mả và cướp bóc kho tàng. Dầu cho 
không bị đập tan ra từng mảnh do bàn tay bạo tàn 
của những kẻ trộm bảo vật, nhưng những xác ướp 
đó cũng đã bị giam cầm trong các bảo tàng viện để 
làm thỏa mãn sự tò mò và làm mục tiêu dị nghị bình 
phẩm của mọi người. 

Đó là cái bối cảnh rùng rợn của thần tượng Sphinx 
khi nó vươn mình và nhô đầu lên trong cô đơn tịch 
mịch giữa đồng cát. Nó đã từng quan sát những hâm 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch lỗ 


tối trong “thành phố của xác chết”, lần lượt bị sự 
cướp bóc của người dân Ai Cập nổi loạn và quân xâm 
lăng Á Rập. Vị quản thủ cổ vật Ai Cập tại Bảo tàng 
viện Anh quốc (British Museum) là ông Wallis Budge 
đã không làm ai phải ngạc nhiên khi đi đến kết luận 
rằng: 


— Thần tượng Sphinx là để đuổi tà ma ra khỏi 
những nghĩa địa và lăng tẩm ở vùng chung quanh. 


Cũng không ai ngạc nhiên khi thấy rằng từ 3.400 
năm trước, vua 7outmès IV của Ai Cập đã cho khắc 
vào một tảng đá lớn đặt ngay trước ngực pho tượng 
Sphinx hàng chữ rằng: 


“Một bí một linh thiêng đã từng bao phủ 
Uùòng này từ lúc sơ bhởi, Uì gương mặt của 
pho tượng Sphinx là biểu tượng của thân 
Khepcrd, uị thân của sự bất tử, chủ tế các 0ị 
thân linh uàò ngự trị uùng này. Dân chúng 
ở thành Memphis uà ở bhắp các địa phương 
bhác cùng đưa tay lên để cầu nguyện trước 
mặt Ngùi. ” 


Như vậy, không ai còn lạ gì mà thấy dân Ả Rập 
ở làng G¿zeh gần bên có nhiều truyền thống rất dồi 
dào về những chuyện vong linh và âm hồn thường 
lởn vởn ban đêm trong bầu không khí chung quanh 


16 Ai Cập huyền bí 


thần tượng Sphinx, một nơi mà họ cho rằng có nhiều 
ma nhất thế giới! Phải chăng, bằng cách ướp xác 
những nhân vật quyền quí của thời xưa, người cổ Ai 
Cập đã kéo dài trong một thời gian vô hạn định sự 
tiếp xúc giữa những vong linh thời cổ với nhân loại 
chúng ta ngày nay? 

Quả thật, ban đêm là lúc mà người ta có thể ngắm 
nhìn thần tượng Sphinx một cách thú vị nhất. Vì 
dường như ban đêm là lúc mà cảnh giới âm linh có 
vẻ gần gũi với ta hơn. Tâm hồn ta sẵn sàng mở rộng 
đối với những cảm giác bất ngờ, trong khi ở chung 
quanh ta, dưới màn đêm bao phủ, thậm chí những 
hình thể vật chất thô kệch cũng khoác lấy một vẻ 
mờ ảo u huyền. 


Màn trời ban đêm đã trở thành màu chàm pha 
lẫn màu đỏ thắm, một thứ màu thần bí phù hợp với 
sự tìm tòi thám hiểm của tôi. Đêm tối kéo dài một 
cách từ từ, êm ả và câm lặng như một con beo rình 
mồi, nếu người ta không để ý đến những tiếng rú 
rùng rợn gần giống như tiếng người của vài con beo 
đốm trong sa mạc, là những tiếng tiếng động duy 
nhất điểm giờ khắc trôi qua. 

Chúng tôi vẫn ngồi đó — thần tượng Sphinx và 
tôi. Dưới ánh sao vằng vặc của nền trời châu Phi, sự 
giao cảm giữa chúng tôi mỗi lúc một thêm sâu đậm; 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 17 


từ sự quen biết nhau, chúng tôi tiến đến tình bạn, có 
lẽ chúng tôi đã bắt đầu hiểu nhau ít nhiều. 

Khi tôi đến với nó lần đầu cách đây vài năm, nó 
nhìn ra chỗ khác, yên lặng và khinh ngạo. Khi ấy tôi 
không là gì đối với con vật khổng lỗ này cả, chẳng 
qua chỉ là một kẻ phàm tục như bao nhiêu người 
khác, là những sinh vật hiếu động đi trên hai chân, 
được tích hợp từ những yếu tố kiêu căng, tự mãn, 
những dục vọng phù phiếm và những tư tưởng điên 
rỒ. 

Về phần mình, tôi đã tưởng nó là biểu tượng của 
một chân lý mà chưa ai tìm ra, một biểu tượng khổng 
lỗ bí hiểm mà mọi lời cầu nguyện đều không được 
đáp ứng, mọi câu hỏi đều không được giải đáp và rốt 
cuộc chỉ rơi vào hư vô. Tôi đã bước ra về, hoài nghi và 
thất vọng hơn trước, chán nản cõi trần gian tục lụy 
và lòng tràn ngập những nỗi niềm cay đắng. Nhưng 
điều đó cũng không phải là vô ích khi ngày tháng 
trôi qua. Cuộc đời chính là sự giáo dục tâm linh và vị 
thầy dạy của tất cả chúng ta. Vị thầy vô hình này đã 
dạy cho tôi biết những điều quan trọng. Tôi đã hiểu 
rằng thế giới này của chúng ta không thể hiện hữu 
trong không gian mà không có mục đích. 

Tôi đã trở lại với thần tượng Sphinx với một tâm 
hồn chín chắn và sáng suốt hơn. Ở lại ban đêm bên 
cạnh nó trên đồng cát xứ Ai Cập, tôi ngồi tĩnh tọa, 


18 Ai Cập huyền bí 


hai chân xếp bằng và cố gắng thiền định để suy gẫm 
về ý nghĩa huyền bí của hình tượng khổng lồ này. 


Cả thế giới đều biết đến thần tượng Sphinx và 
nhận ra gương mặt hủy hoại tàn phá của nó. Nhưng 
điều mà thế giới không hề biết được là bằng cách nào 
và từ bao giờ mà nó được tạc thành trong tảng đá đồ 
sộ nhô lên giữa đồng cát; và những bàn tay kỳ diệu 
nào đã biến khối đá hùng vĩ ấy thành một pho tượng 
khổng lồ như thế. Khoa khảo cổ vẫn im lặng, các nhà 
bác học nghiêng đầu suy nghĩ với một sự hoang mang 
thầm lặng, vì họ phải gạt bỏ cả một loạt những giả 


Thần tượng Sphinx và Đại Kim Tự Tháp 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 19 


thuyết mong manh mà từ trước đến nay họ đã từng 
nêu ra một cách quả quyết và tin tưởng. Họ không 
còn dám đưa ra một cái tên nhất định, cũng không 
dám mạo hiểm nêu ra một ngày giờ chắc chắn. Họ 
không còn nói rằng thần tượng Sphzinx là công trình 
của vua Khơƒra hay vua Khoufou, vì họ nhận thấy các 
tài liệu cổ tạc trên đá chứng minh rằng pho tượng 
đã có sẵn từ trước triều đại của các vị vua này. Việc 
sưu tâm các di tích cổ do những cuộc đào xới phát 
hiện được đã đưa ra ánh sáng một bản cổ tự đề cập 
đến hình thần tượng Sphinx như một công trình điêu 
khắc mà nguồn gốc đã mất đi trong vực thắm của 
thời gian, và người ta chỉ tình cờ khám phá ra được 
sau một thời gian bị chôn lấp dưới bãi cát của sa mạc 
và hoàn toàn bị lãng quên không còn ai nhớ đến. 


Bản cổ tự này có xuất xứ từ triều đại thứ tư, gồm 
những vị vua trị vì xứ Ai Cập cách đây gần sáu nghìn 
năm. Đối với những vị vua ở vào thời kỳ cổ xưa ấy, 
biểu tượng Sphinx đã là một điều bí hiểm mà không 
ai biết được đã có từ lúc nào! 


20 Ai Cập huyền bí 


®&v*hí trời ban đêm mang lại giấc ngủ, nhưng 

J từ giờ này qua giờ khác tôi vẫn cố gắng đẩy 
lùi cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, trong khi tiếp tục cơn 
thiền định suy tư, đôi mí mắt của tôi như nặng trĩu 
do sự phản ứng của cơ thể và tôi đã sắp thiếp đi. Bấy 
giờ, có hai mãnh lực tương phản đang kình chống 
nhau để giành lấy sự khuất phục tôi. Một là sự ước 
muốn mãnh liệt được thức suốt đêm như để chia sẻ 
phiên gác của con sư tử đá Sphzrnx. Hai là cái khuynh 
hướng để cho tỉnh thần lẫn thể xác của tôi tự thả trôi 
theo cái thú vị triền miên giữa cảnh vật trầm lặng 
và huyền ảo của đêm trường tịch mịch. 


Đau cùng, tôi đã hòa giải được cả hai khuynh hướng 
đó. Theo sự thỏa hiệp này, tôi ngồi lim dim, đôi mắt 
hé mở chỉ còn là hai cái khe nhỏ xuyên qua đó tôi 
hầu như không còn nhìn thấy gì nữa, và thần trí mơ 
màng nửa tỉnh nửa mê, tôi để cho dòng tư tưởng đắm 
chìm trong một giấc mơ huyền diệu. 


Tôi ngồi một lúc lâu như thế, tự trả trôi theo sự 
yên tĩnh triển miên khi mọi tư tưởng hầu như đã 
chấm dứt. Tôi mơ màng như thế được bao lâu, chính 
tôi cũng không biết rõ. Nhưng sau một lúc, tôi không 
còn nhìn thấy màu sắc gì nữa, mà thay vào đó là một 
cảnh tượng sống động diễn ra trước mắt tôi như một 
cuốn phim. Trong cảnh tượng đó, ánh trăng khuya 
chiếu xuống những tia sáng nhạt mờ huyền ảo... 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 21 


Chung quanh tôi muôn nghìn gương mặt nắng rám, 
da sậm màu đang lăng xăng hoạt động, kẻ tới người 
lui, kẻ thì đội trên đầu những rổ đá sạn, người thì 
trèo lên hay bước xuống những giàn tre mỏng manh 
dựng lên sát cạnh một khối đá khổng lô. Trong số đó 
có những người chỉ huy truyền lệnh cho những thợ 
thuyền, hoặc kiểm soát công việc của những người 
thợ đá đang sử dụng búa rìu trên ngọn đổi mà họ 
tạc theo một kiểu mẫu đã vạch sẵn. Những tiếng búa 
đục của họ giáng xuống liên tiếp vang đội trong bầu 
không khí chung quanh. Tất cả những người lao công 
thợ thuyền này đều có một gương mặt dày dạn phong 
trần, màu da đỏ sậm hoặc vàng mà hơi xám. Họ có 
một cái môi trên dày và thân hình lực lưỡng. 


Công việc của họ vừa xong, và tảng đá kiên cố 
hùng vĩ trên mặt đất trước kia nay đã hiện ra một 
một gương mặt người khổng lồ với thân hình là một 
con sư tử cực lớn, xem ra là một con quái vật dị kỳ 
đang vươn mình trong một thung lũng lớn giữa đồng 
cát. Trên đỉnh đầu con quái vật, mà cái bờm vĩ đại 
dợn sóng phủ phía sau hai mép tai có đặt một cái dĩa 
tròn bằng vàng khối. Thần tượng Sphin+xl 

Những phu thợ đã biến mất. Cảnh vật trở lại lặng 
im như một nấm mồ vô chủ. Khi đó tôi nhìn thấy 
một biển lớn đang đập sóng trong khoảng không 


22 Ai Cập huyền bí 


gian bên trái tôi, mà bờ biển chỉ cách đó độ một cây 
số. Trong cái im lặng đó có một cái gì rùng rợn, tôi 
cũng chưa kịp hiểu đó là gì cho đến khi từ trong lòng 
đại dương dậy lên một tiếng gầm kinh khủng và kéo 
dài, mặt đất chuyển động và rung rinh dưới chân tôi. 
Với một tiếng động long trời lở đất, nước biển dâng 
trào lên, một ngọn sóng lớn và cao như vách tường từ 
xa thình lình phóng nhanh tới chỗ tôi, và nuốt chửng 
cả con quái vật Sphinx với tôi. 

Cơn đại hồng thủy! 

Lại một cơn Im lặng, nó kéo dài được bao lâu, 
trong khoảng một phút hay hàng thế kỷ, điều đó tôi 
không xác định chắc chắn được! Rồi bỗng nhiên tôi 
lại thấy mình ngồi dưới chân pho tượng đá. 


Tôi nhìn chung quanh, không còn thấy biển nữa 
mà chỉ thấy một khoảng không rộng lớn đầy những 
ao đầm đã gần khô cạn, và rải rác đó đây những bãi 
muối rất lớn đang khô dân dưới ánh mặt trời. Và mặt 
trời ngự trị trên cao một cách ngạo nghễ, những bãi 
cát càng lúc càng lớn rộng thêm và càng nhiều hơn 
nữa. Vâng thái dương vẫn thản nhiên chiếu xuống 
những tia nắng chói chang cho đến khi nó làm khô 
hẳn những dấu tích ẩm ướt cuối cùng và biến khoảng 
không gian quanh tôi thành một vùng mênh mông 
rộng lớn đây cát mịn và khô, thuần một màu vàng 
nhạt. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 23 


Bãi sa mạc! 


Thần tượng Sphinx vẫn ngắm nhìn cảnh vật, đôi 
môi dày, rắn chắc và nguyên vẹn của nó hình như 
sắp nở một nụ cười, dường như nó cũng mãn nguyện 
với sự cô đơn độc chiếc. Thật là một sự hòa hợp tuyệt 
vời giữa con quái vật cô đơn với cảnh vật đầu hiu lặng 
lẽ của vùng chung quanh. Dường như tinh thân đơn 
độc đã tìm thấy sự thể hiện xứng đáng của nó nơi 
con quái vật khổng lồ và thản nhiên này. 


Thần tượng Sphinx vẫn nằm giữa đồng cát như 
thế cho đến khi một đoàn tàu từ xa tiến đến và ngừng 
lại trên bờ sông, thả lên bờ một nhóm người. Nhóm 
người này từ từ tiến đến gần, cúi rạp xuống lạy hình 
thần tượng và thốt ra những lời cầu nguyện đầy vẻ 
vui tươi an lạc. 


Kể từ ngày ấy, sự im lặng thần tiên đã gián đoạn. 
Người ta bắt đầu dựng lên những nhà cửa ở vùng 
thung lũng gần bên, các bậc vua chúa cùng với triều 
đình và tăng lữ lũ lượt kéo đến chiêm bái thần tượng 
Sphinx, chúa tế của sa mạc và một vị vua không có 
triều đình! Tới đây, cái linh ảnh hiện ra trong trí tôi 
bỗng chấm dứt. Nó vụt tắt như ngọn lửa tàn lụi của 
một cái đèn hết dầu. 


24 Ai Cập huyền bí 


CHƯƠNG 2 


THẦN CANH GIỮ SA MẠC 


ác vì tỉnh tú vẫn đua nhau chớp trên nền trời 
đÍ se: thẫm. Con trăng thượng tuần vẫn tiếp 
tục chiếu rạng trên đỉnh đầu chúng tôi. Thần tượng 
Sphinx có vẻ như biến đổi màu sắc nhưng vẫn vươn 
mình một cách hùng dũng dưới ánh trăng bạc. Tôi 
day đầu nhìn qua bên trái là nơi mà trong linh ảnh 
vừa rồi tôi đã nhìn thấy biển cả gầm thét như sấm 
động và nuốt trôi cả vùng đất liền. 

Một con dơi, có lẽ lâm tưởng tôi là phiến đá vô tri 
bất động như cái bối cảnh chung quanh, vỗ đôi cánh 
bay xeẹt ngang sát cạnh đầu tôi rồi vụt mất, làm cho 
tôi có một cảm giác ghê tởm và rờn rợn chạy dọc 
theo trong xương sống. Tôi nghĩ có lẽ nó vừa chui ra 
từ trong một nấm mồ chôn xác ướp mà người ta vừa 
khai quật ở vùng gần bên. 

Tôi ngắm nhìn cái đồng cát mênh mông chiếm 
trọn một diện tích hơn ba triệu rưỡi dặm vuông của 
vùng sa mạc Sahœra, kéo dài đến tận chân trời rồi 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 25 


nối liền với một dãy núi đồi dài dựng đứng như thành 
quách, che chở xứ Ai Cập và vùng châu thổ sông N¡ie. 
Thiên nhiên dường như cố ý dựng lên những dãy đồi 
của xứ L/bye để bảo toàn cho Ai Cập khỏi bị chôn vùi 
dưới đống cát của bãi sa mạc này. 


Mối nguy cơ đó là một sự thật hiển nhiên. Mỗi 
năm, vào đầu mùa xuân, một trận cuồng phong với 
sức mạnh và tốc độ kinh khủng, khai chiến với vùng 
Bắc Phi và thổi mạnh như vũ bão từ bờ biển Đại Tây 
Dương, xuyên qua trọn cả vùng lục địa Châu Phi. 
Chẳng khác nào một đạo binh xâm lược khát máu và 
bạo tàn, trận gió lớn ấy đi đến đâu thì cát bụi dậy 
theo đến đấy. Những cơn trốt xoáy cuốn cát bụi đi 
theo thành những cơn bão cát gieo sự tàn phá khắp 
nơi, chôn lấp nhà cửa, dinh thự, đền đài, và thậm chí 
chôn vùi trọn cả những thành phố. Đó là sức mạnh 
của những hạt cát vàng, ngự trị khắp vùng này như 
một lãnh chúa quyền uy vô địch. 


Sức mạnh của những cơn bão cát có thể làm cho 
nền trời hoàn toàn sẫm tối và che khuất cả mặt trời. 
Những cơn trốt xoáy cuốn cát dậy lên dày đặc như 
sa mù ở Luân Đôn và di chuyển hết tốc lực, rồi nếu 
không có gì ngăn chận, nó sẽ quét sạch và chinh 
phục mọi chướng ngại trên đường đi tới. 


Tôi nhìn pho tượng đá Sph¡nx, những nét trên mặt 
nó chỉ hiện ra một cách mờ ảo dưới ánh sao khuya, 


26 Ai Cập huyền bí 


nhưng cái miệng của nó, bề rộng có đến hai thước, 
như đượm một vẻ bi thương đến mức gần như rùng 
rợn, khác hẳn với nụ cười hồn nhiên của nhân vật 
hiện ra trong linh ảnh của tôi khi nãy, là biểu tượng 
Sphinx của buổi sơ khai, của thời đại Aflantide. 


Những cơn gió bão của sa mạc thổi với tốc độ 
cuồng loạn đã tàn phá gương mặt của nó, cùng với sự 
hủy hoại do bàn tay phũ phàng thô bạo của những kẻ 
phàm phu không hề biết kính trọng thánh thần! 


Điều tất nhiên là những cơn bão cát đã tấn công 
hình tượng này, khi thì âm thầm che lấp bao phủ, 
khi thì ào ào cọ sát với cơn thịnh nộ của vũ bão. Nó 
đã từng bị chôn lấp hay chăng? Điều đó đã không 
còn phải nghi ngờ gì nữa. Tôi nhớ đến giấc mộng 
huyền bí mà vua Thoutmès IV đã kể lại bằng chữ ám 
tự (H¡éroglyphes) khắc trên phiến đá đỏ dựng lên 
giữa hai chân con sư tử đá. Tôi cũng nhớ lại lời than 
thở của nó trong giấc mộng của nhà vua vừa kể, khi 
nó bị cát chôn lấp đến cổ: 


— Cát sa mạc đã chôn lấp ta (vị thần che chở của 
nó nói), ta càng ngày càng bị chôn sâu hơn. Hãy mau 
ra tay dẹp cát đi, rồi ta sẽ xem các ngươi như con ta 
và như người trợ giúp ta. 

Khi tỉnh giấc, vua Thoutmès nghĩ thầm rằng: 


— Dân chúng trong thành chỉ biết tôn sùng vị 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch VÌ 


thần này, mà chưa một người nào từng nghĩ đến việc 
giải tỏa pho tượng của ngài khỏi bị cát chôn lấp. 


Những hình vẽ trên phiến đá vẽ cảnh nhà vua 
đang dâng hương cho thân tượng Sphinx, kế đó là 
bài tường thuật giấc mộng lạ lùng của nhà vua, khắc 
bằng chữ ám tự: 


“Hoàng thân Thoutmnès cùng uùòi người bạn ởi 
săn trong uùng Gizeh, ở uen sa mạc. Trên đường 
Uuễ hướng nam, hoàng thân đã tập bắn cung uào 
những tấm bia bằng đồng, săn sư tử uà các loại 
thú dữ của sa mạc, uà tập dong xe Uới những 
con tuấn mã chạy nhưnh hơn gió. Vào lúc giữa 
trưa, hoàng thân ngừng cuộc du hí uì đã quá 
mệt mới. Sau bhi dùng cơm trưa Xong, người 
muốn nghÌ ngơi đôi chút, bèn cho bẻ tùy tùng 
lui bước. Trước bhi nằm nghỉ, hoàng thân đọc 
binh câu nguyện các thân linh. Trong giấc ngủ 
mê, thân Thái Dương Râ nói uới hoàng thân 
như một người cha nói uới con: — Tú nhìn thấy 
con đây, Thoutmès, con hối! Ta là Herou Khout 
chu của con, ta muốn cho con giang sơn này. 
Con sẽ bế nghiệp trên ngai uàng, giang sơn bờ 
cõi này sẽ thuộc uê con tất cả, con sẽ sở hữu 
những tài nguyên phong phú của xứ Ai Cập uà 
những lân quốc sẽ đem đồ bảo uật đến cống 
hiến cho con!” 


28 Ai Cập huyền bí 


Giấc mộng kết thúc bằng lời kêu gọi khẩn thiết 
hãy giải tỏa thần tượng Sphin+x ra khỏi đống cát phũ 
phàng nếu hoàng thân muốn kế nghiệp giang sơn Ai 
Cập như đã hứa. Hoàng thân Thou#rnès bèn triệt để 
tuân theo những lời kêu gọi trong giấc mộng, và dùng 
một số nhân công rất lớn để giải tỏa những đống cát 
bao phủ thần tượng Sphinx ngập lên đến ngực. 


Hérou-Khout, vị thần linh che chở hình biểu tượng 
Sphinx đã giữ đúng lời hứa. Hoàng thân được truyền 
ngôi và lên làm vua xứ AI Cập, vượt qua cả những 
người anh lớn trong hoàng gia. Sau khi lên ngôi, 
Thoutnès IV đã đem quân ởi chỉnh phạt các lân quốc, 
luôn luôn thắng trận và mở rộng bờ cõi, hình thành 
một đế quốc gồm thâu luôn cả xứ Mésopofzmie ở 
phía đông, xứ WNub¡e ở phía nam, xứ Lybö¡e ở phía tây, 
trong khi những đồ bảo vật cống hiến được đưa đến 
từ xứ Ethiopie, đúng như giấc mộng đã tiên đoán. 


Dưới triều đại của nhà vua, tài nguyên sung túc, 
quốc gia phồn thịnh, nền văn minh Ai Cập đạt tới 
một trình độ cao tột chưa từng có, thật cũng hoàn 
toàn đúng như lời báo trước trong giấc mộng. 


Những sự việc kể trên không phải là chuyện 
huyền thoại hoang đường, mà là những sự kiện có 
thật trong lịch sử. Vì người cổ Ai Cập, hơn cả những 
dân tộc khác của thời đại cổ xưa, đã chép sử một 
cách chu đáo, xác thực và tỉnh vi đến nỗi những sự 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 29 


việc xảy ra trong lịch sử của họ được khắc sâu trên 
những tảng đá, để có thể tồn tại lâu bên hơn giấy 
mực và sách vở. 


hững đốm sao đã lần lượt biến mất trên nền 

trời xanh đậm. Tôi hiểu rằng đêm thức sáng 
trắng của tôi đã gần chấm dứt. Tiết trời ban đêm khá 
lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy cổ họng khô và nóng. 
Một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn thần tượng bằng đá 
uy nghiêm, tượng trưng một cách tuyệt diệu cho đấng 
thần minh câm lặng và tối cao có phận sự chăm nom 
gìn giữ bầu thế giới. Phải chăng tôi vừa lật ra được 
một trang bí sử của thời tối cổ Ai Cập? Có ai dám 
dám ước đoán tuổi của thần tượng Sph¿¡nx? Nếu người 
ta chấp nhận rằng nguồn gốc của nó truy nguyên ở 
châu A/ianiide, làm sao có thể định cho nó một năm 
tháng ngày giờ nhất định? 


Tuy vậy tôi không có lý do để loại bỏ cái nguồn 
gốc đó, nó đã được phác họa một cách sơ lược trong 
linh ảnh của tôi dưới ánh sao khuya. Châu A£!anfide 
không còn là một chuyện hư ảo của những triết gia 
Hy Lạp, những tăng lữ Ai Cập và những bộ lạc thổ 
dân châu Mỹ. Không thiếu gì những nhà bác học, 
mỗi vị tiêu biểu cho ngành học thuật chuyên môn của 


30 Ai Cập huyền bí 


mình, đã thâu lượm hàng trăm bằng chứng cụ thể 
để chứng minh rằng châu ấy có thật. Tôi cũng hiểu 
rằng, khi thân tượng Sphinx được tạc trong khối đá 
thì vùng châu thổ chung quanh không thể đã bị cát 
bao phủ, vì với sự chướng ngại của đồng cát, một 
công trình vĩ đại như thế không thể nào thực hiện 
được. Như vậy điều hợp lý nhất là người ta phải nhìn 
nhận rằng công trình điêu khắc này đã có trước khi 
đồng bằng châu thổ bị cát chôn lấp, khi vùng sa mạc 


.: § BƑ⁄⁄ _ y⁄Z 
. ƒ/(6 ` ⁄N 
.” Sứ NIIIll1: 


Thần tượng Sphinx (trên trụ đá ở giữa) được thể hiện trên một bình 
cổ Ai Cập (Khoảng thế kỷ 5 trước Công nguyên) 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 31 
Sahơra đang còn là một biển lớn, và ở phía ngoài 
vùng biển đó là một lục địa đã có một định mệnh bi 
thảm, tức châu A£iantrde. 


Dân Ai Cập thời tiền sử, những người đã tạc thần 
tượng Sph¿inx và là chủ nhân của nền văn minh cổ 
nhất thế giới, đã từ châu A//aniide đến lập quốc tại 
vùng châu thổ sông N/⁄e trong một cuộc di cư khổng 
lồ. Cuộc di cư đó có thể đã được thực hiện trước khi 
châu A//œntide sụp đổ và chìm sâu xuống đáy Đại 
Tây Dương, một cơn tai biến mà hậu quả là làm 
cho biển lớn khô cạn và trở thành một vùng sa mạc 
mênh mông. 

Những vỏ sò, vỏ hến rải rác ở nhiều nơi và những 
bộ xương cá khổng lồ mà người ta tìm thấy chôn vùi 
dưới cát chứng tỏ rằng đồng cát này ngày xưa chính 
là đáy đại dương trồi lên. Thật cảm động thay khi 
biết rằng thân tượng Sphinx là một sợi dây liên lạc 
bền vững, cụ thể, bất biến giữa những thế hệ của 
nhân loại chúng ta ngày nay với những thế hệ cổ 
xưa của một thế giới đã suy tàn, thế giới của người 
A(iante đã biệt tích! 

Đối với thế giới hiện đại, biểu tượng này đã mất 
đi cái ý nghĩa ban đầu. Nó chỉ còn là một kỳ quan 
của địa phương, thế thôi. Nhưng nó đã từng có ý 
nghĩa gì đối với người A¿£/ơn¿e? Để có một ý niệm đại 
cương, người ta phải sưu tầm những di tích văn minh 


32 Ai Cập huyền bí 


mà những dân tộc thuộc nguồn gốc châu A/iơnrde đã 
để lại. Người ta phải truy nguyên, qua những nghi lễ 
đã suy tàn hoặc biến dạng của những thổ dân Inecas 
hay Mayas, đến sự thờ phượng thuần khiết hơn thuộc 
về tổ tiên của các dân tộc này. Những sự sưu tầm đó 
giúp ta khám phá ra đối tượng cao nhất của sự thờ 
phượng đó là ánh sáng, biểu hiện bởi mặt trời. Bởi lẽ 
đó, họ dựng lên khắp nơi bên châu Mỹ thời cổ những 
ngôi đền hình kim tự tháp để thờ mặt trời. Những 
ngôi đền đó đều là những kiến trúc đồng một kiểu, 
hoặc có sửa đổi hình dáng chút ít, với những ngôi 
đền tương tự đã từng có ở châu Afiantide. 

Khi Piaon đến Ai Cập để học đạo tại thành 
Heiiopolis trong mười ba năm, những vị tăng lữ Ai 
Cập, thường vẫn rất dè dặt đối với ngoại nhân, đã 
ban cho người đệ tử Hy Lạp trẻ tuổi và hăng say này 
cái hân hạnh là được nhận truyền thụ những giáo 
điều rút trong kho tài liệu bí mật mà họ giữ gìn rất 
kỹ lưỡng. Trong số những điều tiết lộ, họ nói cho ông 
biết rằng một kim tự tháp lớn, nóc bằng, từ xưa đã 
được xây dựng tại trung tâm đảo Af£/anfide và trên 
nóc bằng đó, người ta đã dựng lên ngôi đền chính của 
vùng lục địa để thờ phụng thần Thái Dương. 

Những người A//anfe di cư sang Ai Cập đem theo 
nên tôn giáo của họ và xây dựng tại đây những ngôi 
đền cùng một kiểu như ở A£iơntide. Cái di sẵn đó của 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 33 


người A//œnie có thể biểu lộ những đặc tính của nó 
ngày nay ở những cột trụ khổng lồ nơi các cổng đền 
và những lăng tẩm hình kim tự tháp ở Ai Cập. 


Ngoài ra, thân Mặt Trời luôn luôn chiếm một vị 
trí hàng đầu trong các vị thần của Ai Cập. Người 
Atlante cũng đem vào Ai Cập kỹ thuật điêu khắc đại 
qui mô cùng cái thẩm mỹ tạc tượng khổng lồ bằng 
đá. Những đền cổ đã điêu tàn ở Mehico, Pérou và 
Yucafzn do người Atlante dựng lên được xây bằng 
những khối đá to lớn với những chỗ ráp nối rất tỉnh 
vi khéo léo, có một kiểu kiến trúc giống như của Ai 
Cập, cũng như những tượng thần khổng lồ bên trong 
các thánh điện ở các xứ ấy và ở Ai Cập đều có những 
nét tương tự như nhau. 

Như thế, một điểm sáng nhỏ đã lóe lên trong cuộc 
sưu tầm của chúng ta về ý nghĩa của thần tượng 
Sphinx. Người Atlante ở xứ cổ Ai Cập có lẽ muốn 
dựng nó lên như một pho tượng vĩ đại nhất, hình ảnh 
của một ý niệm thiêng liêng nhất ghi trong ký ức của 
họ, mà họ muốn hiến dâng cho vị thần của ánh sáng, 
tức thần Mặt Trời. Có lẽ họ cũng đã dựng lên ở một 
nơi nào đó ngôi đền của vị thần ấy, ngôi đền này đối 
với họ cũng phải là ngôi đền vĩ đại nhất và cao trọng 
hơn tất cả mọi ngôi đền khác. 


Thần tượng Sphznx bằng đá là biểu tượng tôn quí 
của một giống người tôn thờ ánh sáng như một cái gì 


34 Ai Cập huyền bí 


gần nhất với thiêng liêng. Ánh sáng là một vật thể 
tỉnh vi, tế nhị nhất trong những sự vật mà con người 
có thể cảm xúc được bằng một trong năm giác quan. 
Đó là vật thanh nhẹ nhất mà khoa học có thể nhận 
biết bằng thực nghiệm; những luồng quang tuyến 
khác nhau đều là những loại ánh sáng rung động với 
tốc độ ngoài phạm vi tiếp nhận được bởi giác quan 
tự nhiên của con người. Trong quyển “Tạo thiên lộp 
địa” cũng nói rằng ánh sáng là vật được sáng tạo 
trước tiên; không có nó thì không có sinh vật nào 
sống được. Mo¡se đã viết trong quyển sách này: 


— Tỉnh thần của Thượng đế lướt trên mặt của uực 
thẳm, uù Thượng đế nói: “Ánh sáng hãy hiện ra!” Vò 
ánh súng mới có. 

Phải chăng đó cũng là một biểu tượng hoàn hảo 
của ánh sáng thiêng liêng xuất hiện từ chỗ sâu thẳm 
nhất của linh hồn khi con người hiến dâng trọn vẹn 
cả tâm hồn lẫn trí tuệ của mình cho Thượng Đế? Từ 
nơi mặt trời phát sinh ra ánh sáng, rồi ánh sáng mới 
tỏa ra khắp thế gian. Không có mặt trời, muôn loài 
vạn vật sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong đêm tối rùng 
rợn, không còn cây cối thảo mộc, không còn gặt hái 
mùa màng, thậm chí loài người sẽ không còn tồn tại 
và sẽ biến mất khỏi mặt đất. 

Nếu sự tôn thờ ánh sáng và mặt trời là cái nguyên 
lý chính yếu của nền tôn giáo châu A¿iœnfide, nó cũng 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 35 


chiếm một địa vị tương đương trong nền tôn giáo cổ 
Ai Cập. Rđ, thần Thái Dương, là vị chủ tể, là cha và 
đấng sáng tạo của tất cả các vị thần linh khác, là 
đấng sáng tạo ra vạn vật, bất sinh bất diệt. 


Nếu thần tượng Sph¿nx thuộc về tôn giáo của ánh 
sáng, thì chắc hẳn nó cũng phải có liên hệ đến mặt 
trời. Vì sau khi tôi quay sang phía mặt trời mọc, tôi 
mới nhớ lại cái dĩa bằng vàng trong linh ảnh hiện 
ra trong trí tôi hồi đêm, và sự liên hệ đó xuất hiện 
ra với tôi mau như chớp nhoáng. Để thử lại cho chắc 
chắn, tôi mới xem kỹ lại một vật mà tôi đeo ở cổ tay 
phải, cái la bàn dạ quang, nó là một hướng dẫn viên 
chắc chắn và bạn tốt của tôi. Và tôi nhận thấy ngay 
rằng thần tượng Sphinx quay mặt đúng về hướng 
đông, đôi mắt vô tri giác của nó nhìn thẳng vào chỗ 
mà vâng thái dương bắt đầu xuất hiện mỗi ngày trên 
chân trời! 

Việc định hướng đông là để tượng trưng cho sự 
sống tái diễn không ngừng; cũng y như thế, những 
lăng tẩm của các nhà vua Ai Cập được xây cất trên 
bờ phía tây sông N¡/ để tượng trưng cho sự sống đã 
qua, giống như mặt trời lặn. 


Cũng như mặt trời lên cao tận giữa trời, thì con 
người, sau khi được phục sinh, sẽ thăng hoa lên cõi 
tỉnh thân. Cũng như vầng thái dương đi xuyên qua 
vòm trời rồi tiếp tục lộ trình, khuất mắt đối với 


36 Ai Cập huyền bí 


chúng ta ở phía dưới chân trời, thì con người cũng 
phải đi nhiều vòng luân chuyển từ thế giới này sang 
thế giới khác. Con quái vật khổng lô nơi đó biểu 
hiện sức mạnh của con sư tử, trí thông minh của con 
người và sự bằng an trầm lặng của một đấng thần 
minh, muốn dạy ta một chân lý bất hủ về sự cần làm 
chủ lấy mình, vì con người có mục đích đối trị những 
thú tánh và khuất phục con vật nằm sẵn trong lòng 
mình. 


Có ai từng ngắm nhìn cái thân mình to lớn bằng 
đá với những móng chân và móng vuốt sư tử, với 


Nhìn từ xa, thần tượng Sphinx in bóng lên nên Đại Kim Tự Tháp 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 37 


cái đầu và gương mặt của một người cốt cách phong 
nhã như thần tượng Sphinx mà không thu thập lấy 
cái bài học sơ đẳng ấy? Ai có thể khám phá cái ý 
nghĩa của biểu tượng con rắn coörœ phùng mang, 
tượng trưng cái uy quyển của vua Ai Cập mà các 
vị vua chúa thường gắn trên mão, mà không hiểu 
rằng biểu tượng Sphinx không phải khuyến khích ta 
thống trị kẻ khác mà hãy tự thắng chính mình? Nó 
là nhà truyền giáo câm lặng, một giáo sĩ bằng đá, 
thuyết giảng bằng sự im lặng cho những ai có tai biết 
nghe. 


Phải chăng thần tượng Sph¿inx tượng trưng cho một 
vật có tính chất thiêng liêng? Đúng thế, nếu người 
ta tin theo những chữ khắc trên vách các ngôi đền ở 
miền thượng du Ai Cập, chẳng hạn như ở #dƒou, nơi 
đó người ta thấy một vị thần biến hình thành con sư 
tử đầu người để chiến thắng Se¿, quỉ Sœ¿ơn Ai Cập. 


Một sự kiện lạ lùng làm cho người ta nghĩ rằng 
thần tượng Sphinx có chứa đựng một bí mật kiến 
trúc nào đó và che dấu vài điều bí mật khắc trong đá. 
Rải rác khắp nơi ở Ai Cập, những thần tượng Sphinx 
kiểu nhỏ được dựng lên trước những ngôi đền miếu 
như là những vị thần canh gác và bảo vệ ngoài cổng 
thánh đường; trong vài trường hợp, ngoài cổng đền 
cũng có dựng lên những tượng sư tử bằng đá. Thậm 


38 Ai Cập huyền bí 


chí những chìa khóa mở cửa đền cũng được đúc giống 
hình sư tử. 


Thần tượng Sph¿inx ở G¡zeh hình như là pho tượng 
duy nhất mà người ta không thấy đứng trước một 
ngôi đền nào. Vậy ngôi đền thật sự của hình biểu 
tượng Sphinx là ở đâu? Tôi ngửng đầu lên và nhìn về 
phía sau pho tượng đá. Từ chỗ tôi ngồi, tôi nhìn thấy 
hãy còn vươn lên một cách lu mờ dưới ánh sáng đầu 
tiên của buổi rạng đông, đưa thẳng lên trời cái mũi 
nhọn hơi bằng đầu, ngôi kiến trúc vĩ đại nhất của 
thế giới, cái kho tàng bí mật bằng đá chưa hề được 
giải đáp, cái phép lạ tuyệt vời của vũ trụ đối với cổ 
nhân và đối với cả chúng ta, bài toán đố bí hiểm của 
tất cả mọi thời đại, người bạn xứng đáng của thần 
tượng Sphinx khổng lô: NÑgọn Kim tự tháp! 


Cả hai kỳ quan, được dựng lên từ hồi thời đại 
Atlantide, đều vươn mình như những bằng chứng của 
vùng lục địa đã sụp đổ, và như cái di sản câm lặng 
của một giống người đã biệt tích một cách cũng bí 
mật như vùng lục địa quê hương của họ. Cả hai kỳ 
quan đều như nhắc nhở cho hậu thế, những kẻ kế 
nghiệp giống người A¿/ơnte, biết về những thành tích 
huy hoàng của một nền văn minh đã mất. 


39 


CHƯƠNG 3 


NGỌN KIM TỰ THÁP 


hững vị Pharaoh - vua A1 Oập - nay đã hóa ra 

người thiên cổ, nhưng họ còn để lại cho chúng 
ta những Kim Tự Tháp kiến trúc hùng vĩ, kiên cố 
dựng trên một vùng cao nguyên nhô lên giữa đồng 
cát. Nếu nước cổ Ai Cập vẫn còn hấp dẫn sự chú ý và 
thích thú của thế giới hiện đại, thì trước hết là nhờ 
những ngọn tháp này làm bằng chứng cho thời đại 
cổ xưa ấy. Không có một đế quốc Đông phương nào 
khác đã biệt tích mà còn để lại cho hậu thế những 
kỳ quan vĩ đại và lạ lùng như thế. 


Triết gia Pizne khẳng định rằng uy danh của các 
Kim Tự Tháp Ai Cập sẽ vang dội đến những nơi tận 
cùng của thế giới. Kể từ thời đại của ông đến nay đã 
hơn hai nghìn năm qua, nhưng thời gian vẫn không 
hề xóa mờ giá trị của lời nói đó. 

Gần đây tôi có viết thư cho vài người bạn sống 
một cuộc đời rất ẩn dật tại một vùng hẻo lánh ở tận 
cùng của miền Nam Ấn Độ. Những người này có lẽ 
không bao giờ đi xa hơn dãy đồi ở vùng chung quanh 
làng họ ở, họ không hề chọc phá thế gian và thế gian 
cũng không hề làm phiền đến họ. Tôi cho họ biết về 


40 Ai Cập huyền bí 


những công việc sưu tầm mà tôi đang theo đuổi ở 
ngọn Kim Tự Tháp lớn. Tôi không cần giải thích đó 
là cái gì và nó ở tại đâu, vì tôi chắc họ cũng đã biết 
rõ. Bức thư trả lời của họ đã xác nhận sự tin tưởng 
của tôi. Thật vậy, những người Ấn Độ chất phác này 
đã biết rõ đó là cái gì. Uy danh của những Kim Tự 
Tháp đã vang dội xa hơn là vào thời đại của triết gia 
Pime. 


Những ngôi kiến trúc cổ bất chấp sự tàn phá của 
thời gian này đã hấp dẫn sự chú ý của các nhà bác 
học cũng như sự tò mò của người đời. Tại sao? Bởi 
vì chúng xuất hiện từ vực thắm của một dĩ vãng xa 
xăm, và cũng bởi vì kích thước qui mô của những 
ngọn tháp này đã làm ngạc nhiên cả một thế hệ loài 
người đã từng quen thuộc với lối kiến trúc khổng lô. 
Lần đầu tiên mà chúng ta nhìn Kim tự tháp, chúng 
ta có cảm giác như trở về một thời đại cổ xưa lạ lùng, 
mà nét cổ kính thâm nghiêm biểu lộ rõ ràng ở lối 
kiến trúc dị kỳ ấy. Chúng ta lấy làm ngạc nhiên vì 
không biết bằng cách nào mà những dân tộc cổ xưa 
đã xây dựng trên bãi sa mạc khô khan những ngọn 
núi nhân tạo như thế, không thua kém cả những 
công trình tạo tác thiên nhiên. 

Khi những viên tướng soái Hy Lạp tiến quân vào 
Ai Cập và nhìn thấy những ngôi kiến trúc phi thường 
này chỉa mũi nhọn thẳng lên nền trời xanh của vùng 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 41 


sa mạc, họ đã nín thở vì ngạc nhiên và đứng nhìn 
trân trối trong im lặng. 


Khi những nhà hiển triết của thời đại Alexandre 
soạn một quyển sách nói về những đại kỳ quan của 
thế giới, họ xếp Kim tự tháp đứng lên hàng đầu. 
Ngày nay, trong số bảy kỳ quan, chỉ còn cái kỳ quan 
đầu tiên này là còn đứng vững. 

Nhưng cái tính cách cổ xưa và kích thước vĩ đại 
đó dẫu rằng có gây một ấn tượng mạnh mẽ cho người 
đời, cũng chưa phải là những lý do duy nhất đã làm 
cho ngọn Kim tự tháp có cái uy danh lừng lẫy như 
vậy. Có nhiều sự kiện được người đời biết rõ hoặc 
không hề biết về Đại Kim tự tháp có thể gây cho 
chúng ta một sự kinh ngạc lớn lao không kém sự 
kinh ngạc mà nó đã gây ra cho người cổ Hy Lạp. 


Vậy cổ nhân xây Kim Tự Tháp với mục đích gì? 
Thần tượng Sphinx tượng trưng cho cái gì? Đó là hai 
điều bí mật lạ lùng nhất, hào hứng sôi nổi và thú vị 
nhất mà xứ Ai Cập dành cho du khách ngoại quốc 
cũng như cho dân tộc của họ. Đó cũng là những bí 
mật khó giải đáp nhất. Phải chăng Kim Tự Tháp Ai 
Cập được dựng lên chỉ để làm ngôi mộ tàng trữ xác 
ướp của các vị Pharaoh? Ta có nên dựa theo những 
quyển sách du lịch chỉ nam và tin theo lời của những 
người hướng dẫn viên Ả Rập mà tin như vậy chăng? 


42 Ai Cập huyền bí 


Có lẽ nào người ta lại dựng lên một ngôi kiến trúc 
vĩ đại với những khối đá tảng hàng mấy người ôm, 
cắt ra từ vùng núi đá vôi Tourah và cưa ra từ trong 
động đá đỏ Syène ở xa hơn nữa, chỉ để che lấp những 
thi hài bọc lụa trắng? Có lẽ nào người ta đã phí bao 
nhiêu công lao khó nhọc, làm việc ráo riết dưới cái 
nóng thiêu người của mặt trời châu Phi, vận chuyển 
trên ba chục triệu mét khối đá tảng, chỉ để phục vụ 
ý muốn sau cùng của một ông vua? Có lẽ nào người 
ta chịu khó cẩn thận ráp nối hai triệu ba trăm ngàn 


Kim Tự Tháp Khafre ở Giza với chiêu cao đến 136 mét. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 43 


tảng đá khối, mỗi tảng nặng khoảng hai tấn rưỡi, để 
làm thành một cái mộ mà lẽ ra chỉ cần vài tảng đá 
cũng đã quá đủ? 

Những sử gia thận trọng cho biết rằng người ta 
không hề tìm thấy trong Kim Tự Tháp một quan tài, 
một xác chết, hay một cỗ xe tang nào, dẫu rằng có 
vài truyền thống cho rằng một trong những vị vua 
AI Cập có cho dựng trước cửa cung một cái hòm đựng 
xác ướp bằng gỗ chạm trổ rất khéo, mà người ta đã 
lấy từ Kim Tự Tháp đem về. Trên những vách tường 
Kim Tự Tháp không thấy có khắc những chữ ám tự 
hay chạm hình nổi hoặc tranh vẽ những sự việc xảy 
ra trong thuở sanh tiền của các nhà vua đã băng 
hà. Nói tóm lại, không hề có những gì mà người ta 
thường thấy bên trong tất cả những ngôi mộ và lăng 
tẩm khác của Ai Cập. 


Các vách tường bên trong Kim Tự Tháp đều trống 
trơn, không trình bày những tác phẩm mỹ thuật như 
tranh vẽ, hình chạm nổi hay ám tự để trang trí theo 
cách mà các vị Pharaoh thường thực hiện trong các 
lăng tẩm của họ, cũng không có dấu vết của sự trang 
trí nào mà người ta thường thấy ở những ngôi mộ 
quan trọng nhất của xứ Ai Cập. 


Điều mà người ta xem như bằng chứng hiển nhiên 
nhất của giả thuyết rằng đó là lăng tẩm của một vị 


44 Ai Cập huyền bí 


vua Ai Cập chỉ là một cái hòm trống trơn bằng đá 
đỏ, không đậy nắp, đặt dưới đất trong phòng lớn mà 
về sau được gọi là Vương cung. Phải chăng cái hòm 
đá như thế đủ để xem là một quan tài của vua? Đối 
với nhà Ai Cập Học, điều đó đã hiển nhiên và vấn đề 
đã được giải quyết. Nhưng tại sao hai bên chiếc hòm 
bằng đá này không có khắc những chữ ám tự hoặc 
tranh vẽ theo tập quán thông thường của nền tôn 
giáo cổ Ai Cập? Tại sao không thấy có một chữ nào 
hay một câu văn tự nào? Mọi cỗ quan tài khác đều có 
khắc chữ hoặc hình ảnh để lưu lại những kỷ niệm, 
ký ức về những trường hợp xảy ra quanh cái chết của 
người quá vãng. Tại sao cỗ quan tài này lại là một 
ngoại lệ, nếu nó là cái quan tài của một trong các vị 
minh vương nổi tiếng nhất của Ai Cập? Tại sao ống 
thông hơi dài trên bảy mươi thước được đặt từ trong 
phòng đựng cỗ quan tài bằng đá để thông với không 
khí bên ngoài? Những xác ướp không cần thở không 
khí, còn phu thợ thì không cần trở lại phòng ấy một 
khi đã xây dựng xong phần nóc phòng. 


Trong thực tế, tôi không thấy một nơi nào ở Ai 
Cập có một ngôi mộ của các bậc vua chúa mà có đặt 
ống thông hơi với bên ngoài. Tại sao người ta đặt cỗ 
quan tài trong một căn phòng năm mươi thước cao 
hơn mặt đất, trong khi ở những nơi khác người ta 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 45 


thường đào hầm để đặt quan tài sâu dưới lòng đất? 
Đó là một tập tục được phổ biến khắp xứ, người ta 
luôn luôn đặt thi hài người chết dưới lòng đất hoặc 
trên mặt đất. Chính vì lẽ đó mà người Ai Cập vẫn 
thường truyền tụng cho nhau lời này: “Ngươi là cét 
bụi, uà ngươi sẽ trở uê cút bụi.” 


Tại sao người ta lại đặt gian phòng thứ nhì, gọi 
là Hậu cung, ở gần bên gian phòng thứ nhất? Những 
vị Pharaoh không hề được chôn cất gần bên các phi 
tần, và một xác ướp không cần phải có đến hai huyệt. 
Nếu hậu cung có những hình ảnh hay những chữ ám 
tự khắc trên vách như phần nhiều những lăng tẩm 
mồ mả của Ai Cập, thì ở đây người ta có thể coi nó 
như một hành lang. Nhưng ở đây nó cũng trống trơn 
và không có một bày biện trang hoàng nào, giống 
như Vương cung. 


Và tại sao Vương cung lại có những ống thông 
hơi, mặc dù những lỗ thông hơi đều bị bít khi người 
ta khám phá ra chúng? Tại sao người ta lại thông 
hơi vào những gian phòng kín mệnh danh là những 
ngôi mộ này? Và cũng tưởng cần nhắc lại, người chết 
không cần thở khí trời. Không, người ta cần tìm ra 
lý do thật sự của một công trình đòi hỏi bao nhiêu 
phí tổn về tiền của, thời giờ, nhân lực và nguyên liệu 
như thế. Và lý trí con người bắt buộc phải loại bỏ cái 


46 Ai Cập huyền bí 


giả thuyết cho rằng Kim Tự Tháp là những mồ chôn 
xác người, hay là những kho tài liệu tiên tri bằng đá. 
Người ta phải quay trở lại vấn đề để tìm ra một sự 
giải đáp khác. 

eẰ&6 


ửa vào Kim Tự Tháp mà các du khách sử dụng 

hiện nay không phải là cánh cửa chính của 
người cổ Ai Cập. Cửa chính này từ nhiều thế kỷ vẫn 
là một bí mật của Kim Tự Tháp, một bí mật được 
giữ gìn rất chặt chẽ, cho đến khi một ông vua Á 
Rập cứng rắn và quyết tâm đã chi phí cả một gia tài 
khổng lô để huy động một đạo binh phu thợ khổng lồ 
nhằm chọc thủng tấm màn bí mật kia và phát hiện 
ra cánh cửa Kim Tự Tháp đã bị khép chặt. 


Từ khi cánh cửa chính bị đóng chặt, thì nhiều 
thế kỷ đã lặng lẽ trôi qua mà phía bên trong Kim 
Tự Tháp không hề có chân người bước vào, cho đến 
khi giấc ngủ triền miên đó bị khuấy động bởi những 
người đi tìm kiếm kho tàng. 

Sau cùng, người ta đã tìm ra cửa chính đó vào 
khoảng năm 820. Vua Ả Rập A/ Mœmoun đã qui tụ 
trên cao nguyên Gzeh những người kỹ sư, kiến trúc 
sư, nhà xây cất và thợ giỏi nhất của ông ta, rồi ra lệnh 
cho họ phải tìm ra cửa chính vào Kim Tự Tháp. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 47 


Vị kỹ sư chỉ huy chiến dịch khai quật tìm kiếm 
này đã tâu rằng: 


— Tâu bệ hạ, việc này không thể làm được. 
Nhưng vua trả lời dứt khoát: 
— Quả nhân muốn việc này phải được thực hiện. 


Công trình tìm kiếm này không theo một kế hoạch 
nào nhất định. Tương truyền rằng cửa chính nằm ở 
mặt phía bắc của Kim Tự Tháp nên tất nhiên là 
người ta đã chọn trung tâm điểm của mặt phía bắc 
để khởi công. Sự có mặt của vua Á Rập ở tại chỗ là 
một sự khích lệ tinh thần cho những phu thợ. Nhà 
vua muốn xác nhận truyền thuyết cho rằng những 
vị Pharaoh thời cổ đã từng chôn giấu trong Kim Tự 
Tháp những kho bảo vật khổng lâ. 


Tưởng cũng nên nói thêm rằng vua Ai Mfœmoun 
chính là thái tử con vua Haroun AI Rachrid, nhân 
vật nổi tiếng trong truyện Nghìn lễ một đêm. Vua 
AI Mamoun không phải là một ông vua tầm thường. 
Ông ta đã ra lịnh cho những văn nhân trong xứ dịch 
những tác phẩm của các bậc hiễn triết Hy Lạp. Ông 
luôn nhắc nhở cho quốc dân Ả Rập đừng quên những 
lợi ích của sự học hành. Chính ông đã từng tham dự 
những cuộc tranh luận giữa các bậc thức giả trong 
nước. 


48 Ai Cập huyền bí 


Những nhà xây cất Kim Tự Tháp thời xưa đã tiên 
liệu rằng lòng tham của người đời hẳn sẽ thôi thúc 
họ xúc phạm đến nơi cổ kính thâm nghiêm này. Vì 
thế, họ đã mở cánh cửa chính ở một khoảng độ vài 
thước cách điểm trung tâm mặt phía bắc, và cao hơn 
rất nhiều so với vị trí mà người ta đoán chắc là cửa 
ra vào. Kết quả là những phu thợ của vua A! Mœmoun 
đã làm việc suốt nhiều tháng mà vẫn không tìm ra 
bất cứ dấu vết gì của một cửa vào hay lối đi. 


Họ không tìm thấy gì khác hơn những vách tường 
kiên cố bằng đá khối dày đặc và cứng ngắc. Nếu họ 
chỉ dùng những dụng cụ thô sơ như búa đục thì công 
trình đục khoét đó có lẽ đã kéo dài đến hết triều đại 
của nhà vua hay lâu hơn nữa. Nhưng họ đã tìm cách 
đốt những đống lửa ở chỗ ráp nối các tảng đá đến 
độ nung cháy đỏ, và tưới dấm chua lên đó cho đến 
khi các tảng đá nứt nẻ ra. Ngày nay người ta còn 
nhìn thấy những vết cháy đen sạm trên các tảng đá 
đã từng kháng cự lại sức búa rìu cách đây trên một 
nghìn năm. 


Thợ rèn không ngừng làm việc suốt ngày để mài 
dũa những búa đục bị sứt mẻ vì va chạm với những 
tảng đá khối, trong khi những loại máy bằng gỗ tiếp 
sức với lao công để cố gắng chọc thủng một lỗ vào 
Kim Tự Tháp! Nhưng bất chấp bao nhiêu những cố 
gắng, trải qua bao nhiêu tháng trường dưới sức nóng 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 49 


thiêu đốt của mặt trời Ai Cập, cửa vào Kim Tự Tháp 
vẫn khép chặt, không ai tìm thấy, và họ đã bắt đầu 
chán nản tuyệt vọng. 


Phu thợ đã đào xới một khoảng trên ba mươi 
thước, họ đã sắp sửa buông hết dụng cụ và công khai 
nổi loạn không chịu tiếp tục một công việc vô ích như 
thế nữa, thì thình lình họ nghe thấy tiếng động của 
một tảng đá nặng vừa bị rơi xuống. Tiếng động ấy 
đến từ bên trong Kim Tự Tháp, chỉ cách nơi họ đang 
làm việc một khoảng không xa. Định mệnh đã can 
thiệp vào sự kiện này. Khi đó, sự hăng say và hứng 
khởi làm việc đã được hâm nóng lại. 


Không bao lâu, người ta đã mở đường đưa đến lối 
vào và Kim Tự Tháp lớn từ nay đã mở cửa. Kể từ đó, 
người ta đã có thể đi lần theo con đường ấy để tìm 
thấy cánh cửa bí mật. Cửa này được che giấu một 
cách khéo léo đến nỗi người ta không thể nào khám 
phá được từ bên ngoài. Sau bao nhiêu thế kỷ bị khóa 
chặt, cửa bí mật ấy không còn hoạt động được nữa 
mà đã bị dính chặt vào vách. 


Ngày nay nó đã biến mất, sau những vụ cướp phá 
để lấy đá về xây nhà sau trận động đất tại thành phố 
Cairo. Cửa ấy giống như những cái cửa bằng đá mà 
người cổ Ai Cập đặt ở lối vào những đền miếu bí mật 
của họ. Đó là một tảng đá xoay vòng chung quanh 
những bản lề và khi khép lại thì nó ăn khớp với mặt 


50 Ai Cập huyền bí 


tường bên ngoài đến nỗi không ai có thể phân biệt 
được nó với những tảng đá khác ở chung quanh. 

Sự ngụy trang khéo léo đó cũng chưa đủ. Bên 
trong cánh cửa bí mật ấy, lối vào bị chận lại bởi một 
cánh cửa bằng gỗ rất nặng. Qua được cửa này, người 
ta còn phải vượt qua mười cánh cửa khác nữa trước 
khi lọt vào Vương cung. Phần nhiều trong số mười 
cửa này đều bằng gỗ, nhưng có một cửa giống y như 
cánh cửa đá bên ngoài là một tảng đá khối xoay vòng 
trên bản lễ và ăn khớp với vách tường đá như một 
cửa bí mật. 

Tất cả những cửa này về sau đều không còn. Sau 
khi những toán kỹ sư và phu thợ của nhà vua AÏ 
Mœmoun đã lọt vào bên trong Kim Tự Tháp, họ nhận 
thấy rằng công việc của họ chưa phải đã xong. Họ còn 
gặp phải bao nhiêu những chướng ngại vật, những 
tảng đá khổng lô chặn ngang lối đi mà dụng cụ của 
họ đem theo không làm sao chọc thủng được. Có khi 
họ phải đục xuyên vách đá để mở một lối đi khác 
thông qua những dãy hành lang dài đưa đến những 
gian phòng trống trơn, mà về sau người ta đặt tên là 
Vương cung và Hậu cung để cho dễ gọi. Thật ra người 
cổ Ai Cập không hề sử dụng những danh từ đó. 

Trải qua bao nhiêu gian nan, lao khổ và chướng 
ngại, khi họ lọt được vào gian phòng gọi là Vương 
cung thì vua A/ M#œmoun và toán kỹ sư, thợ thuyền 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch bội 


đi theo đều lấy làm vô cùng thất vọng. Đó chỉ là một 
gian phòng trống, với một cỗ quan tài bằng đá, không 
đậy nắp. Trong cỗ quan tài, người ta chỉ thấy có cát 
bụi, ngoài ra không có gì cả! Họ nghĩ, phải chăng là 
một điều phi lý khi người cổ Ai Cập xây cất một ngôi 
mộ hùng vĩ như thế mà không có mục đích hay dụng 
ý rõ rệt? Họ bèn ra công nạy bật lên những tảng đá 
lót dưới đất, đào xới một góc trong gian phòng, dùng 
búa đập mạnh vào vách để thăm dò xem chỗ nào có 
thể là nơi chôn giấu kho tàng. Nhưng vô ích, thâm ý 
của những nhà xây cất Kim Tự Tháp vẫn là một điều 
bí hiểm khôn đò và chôn chặt trong lòng đất lạnh. 


Đoàn người thám hiểm bèn lui gót ra về trong cơn 
thối chí và tuyệt vọng. Toán phu thợ còn thám hiểm 
nhiều đường hầm bí mật và một cái giếng sâu thẳm, 
tối đen như mực, ăn sâu dưới lòng đất, nhưng không 
hề tìm thấy những kho tàng của cải cùng bảo vật mà 
óc tưởng tượng của loài người vẫn tin là có thật và 
vẫn nằm yên đâu đó ở một góc bí mật trong Kim Tự 
Tháp! 


Đến đây kết thúc cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ của 
vua A/ Mœmoun sau khi ông ta đã mở được cánh cửa 
bí mật của Đại Kim Tự Tháp, để mở màn cho những 
cuộc thám hiểm về sau này trong lịch sử tìm tòi khảo 
cổ Kim Tự Tháp Ai Cập. 


tk: 


52 Ai Cập huyền bí 


au khi vua A? Mamoun tìm ra cánh cửa bí mật 

vào Kim Tự Tháp, nhiều thế kỷ đã trôi qua 
một cách lặng lẽ mà không ai dám bước vào bên 
trong ngọn tháp này. Sự truyền tụng trong dân gian 
không bao lâu đã bao trùm ngôi Kim Tự Tháp với 
một bầu không khí dị đoan mê tín và rùng rợn với 
nhiều chuyện huyền thoại kinh dị đến rợn người! Bởi 
đó, người dân Á Rập tránh việc đi vào Kim Tự Tháp 
như người ta tránh ôn dịch! Chỉ có những tay phiêu 
lưu mạo hiểm mới thỉnh thoảng đột nhập vào để 
thám hiểm bên trong Kim Tự Tháp. 


Phần lớn những hành lang đen tối và những gian 
phòng trống trơn trong Kim Tự Tháp vẫn tiếp tục 
yên nghỉ trong cái Im lặng thâm u nghìn đời không 
người bước chân vào. 

Mãi cho đến cuối thế kỷ 18 mới có những người 
Âu châu là những người nặng về vật chất và không 
mê tín, tìm đến để xem xét những đồng cát chung 
quanh, và từ đó người ta mới bắt đầu nghe lại những 
tiếng búa đục vang dội bên trong ngọn tháp cổ này. 


Một người Anh có tỉnh thần phiêu lưu tên là 
Nathaniel Dauison, giữ chức lãnh sự Anh tại Aijger 
vào khoảng năm 1760, đã xin nghỉ phép dài hạn để 
sang AI Cập. Ngọn Kim Tự Tháp làm cho ông ta suy 
nghĩ rất nhiều. Ông ta biết rằng người cổ Ai Cập 
thường chôn giấu trong lăng tẩm các vị vua chúa của 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 53 


họ một số vàng ngọc châu báu. Ông ta cũng biết dư 
luận chung của người đời coi những Kim Tự Tháp như 
những ngôi mộ khổng lô. Khi ông ta lọt được vào bên 
trong Vương Cung, ông ta khám phá được một việc là 
mỗi khi ông ta kêu lên một tiếng lớn thì có một tiếng 
vang dội lại nhiều lần liên tiếp. Ông ta liền suy đoán 
rằng hẳn là có một gian phòng trống ở gần đâu đó, 
phía sau những tảng đá đỏ bao bọc chung quanh gian 
phòng đầu tiên. Có thể rằng tronsg cái khoảng trống 
ấy, nguyên nhân gây ra tiếng vang dội nói trên, có 
nằm yên nghỉ một cái xác ướp quấn hàng lụa và có 
mang theo những đồ châu ngọc và bảo vật quí giá. 


Một công trường khai quật tìm những di tích chôn vùi dưới cát. 


54 Ai Cập huyền bí 


Ông Dauison bèn mộ vài người phu thợ và bắt tay 
vào việc. Từ nhiều thế kỷ trước, vua Ai Mœrnoun đã 
thăm dò cái nên đá trong Vương cung, nhưng không 
tìm thấy gì. Nhưng những tiếng vang dội lại tiếng 
kêu của ông Dœuzson dường như vọng lại từ phía trên. 
Ông ta liền chú ý đến cái nóc của Vương cung. 


Khi xem xét kỹ lưỡng trần nhà và những hành 
lang chung quanh, ông ta thấy rằng phương pháp 
tiện lợi nhất để trổ lên trên nóc là đào một lỗ trống 
ở phần trên tường của dãy hành lang lớn, và theo lỗ 
trống đó có thể xâm nhập vào gian phòng trống ở 
trên trần. Ông ta bèn dùng một cái thang lớn để xem 
xét cho chắc chắn thì lấy làm ngạc nhiên mà thấy 
rằng ngay tại chỗ ấy đã có sẵn một cái lỗ trống. Ông 
ta bèn chui vào và thấy một gian phòng chiều dài độ 
bảy thước, ở ngay trên trần của Vương cung. 


Nóc của gian phòng này rất thấp, đến nỗi ông 
Dœuison phải bò trên hai đầu gối để tìm cái kho 
tàng vô giá nó đã hấp dẫn ông đến đây. Nhưng gian 
phòng cũng hoàn toàn trống rỗng! Ông ta bèn trở về 
Aiger tay không. Ông ta chỉ được mỗi một cái vinh 
dự là những nhà khảo cổ đến sau ông đã lấy tên ông 
để đặt tên cho cái gian phòng nhỏ hẹp mà ông khám 
phá trên nóc Vương cung] 


Trong những năm đầu của thế kỷ 19, người kế 
nghiệp ông Dœu¡son trong công việc tìm tòi ở Kim Tự 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch B5 


Tháp là một nhân vật lạ lùng, gồm đủ những phẩm 
chất của một triết gia mơ tưởng, một nhà thần bí và 
một nhà khảo cổ. Đó là Đại úy Cœuiglia, một người 
N. 


Ông này đã dành một thời gian khá lâu cho việc 
tìm kiếm ở Kim Tự Tháp. Lord Lindsay, người đã 
gặp ông ta trong một chuyến du hành sang Ai Cập, 
có viết một bức thư gửi về Anh Quốc nội dung như 
sau: 

“Cauiglia có nói uới tôi rằng ông ta đã dành 
cho uiệc học hỏi bhoa huyền môn một sự hăng 
say đến nỗi làm cho ông có lần suýt chết. Ông 
tuyên bố đã đọt tới giới hạn cùng tột trên 
lãnh uực huyền môn bị ngăn cấm đối uới tâm 
hiểu biết của con người. Chỉ có sự trong sạch 
trong ý đồ đã cứu được ông. Ông có những tư 
tưởng lạ lùng, bhông phải là của trần gian. 
Ông cho rằng rất nguy hiểm mù tiết lộ những 
tư tưởng đó...” 


Trong công cuộc sưu tầm khảo cổ của ông, Caviglia 
đã tạm trú một thời gian trong gian phòng Davison, 
sau khi ông đã dọn dẹp cái phòng thấp và tối tăm 
đó thành một gian phòng để ở ngay trong Kim Tự 
Tháp! Công trình khảo cổ của ông không phải chỉ là 
giới hạn trong Đại Kim Tự Tháp mà thôi. Ông còn để 
lại cho đời những kết quả sưu tâm trong hai Kim Tự 


56 Ai Cập huyền bí 


Tháp thứ nhì và thứ ba, sự thám hiểm những hâm 
chôn xác ướp ở giữa các Kim Tự Tháp và thần tượng 
Sphinx, việc khai quật vài cỗ quan tài quan trọng và 
những di tích lạ lùng khác của nền văn minh cổ Ai 
Cập. 


Vào thời đại Nữ hoàng Victoria, định mệnh đã 
đưa sang AI Cập một viên sĩ quan ưu tú của quân đội 
Hoàng gia Anh quốc, kiêm một nhà khảo cổ học uyên 
bác, đó là đại tá Howard Vyse. Ông ta đã huy động 
hàng trăm phu thợ để thực hiện những cuộc đào xới 
chung quanh các Kim Tự Tháp trong một công trình 
thám hiểm đại qui mô chưa từng có từ một nghìn 
năm nay, kể từ thời đại của vua AI Mamoun. Ông 
ta đã kêu gọi sự hợp tác của đại úy Caviglia trong 
một thời gian, nhưng hai người lại xung đột nhau 
vì tính khí bất đồng; một người Anh kỹ lưỡng, cẩn 
thận, trọng nguyên tắc kỷ luật và một người Ý tay 
ngang, bất chấp những qui ước, cổ lệ, đành phải sớm 
xa nhau. 


Đại tá Vyse đã chi phí cho công trình khảo cổ 
của ông ở Ai Cập hết mười ngàn Anh kim tiền riêng 
của ông và đã thu hoạch được những kết quả cụ thể, 
Nhiều thùng lớn chứa đầy những di tích cổ và bảo 
vật lý thú đã vượt biển để được đưa vào Bảo tàng 
viện Anh quốc. Nhưng những cổ vật lý thú nhất vẫn 
còn ở lại tại chỗ. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 57 


Ông Vyse đã khám phá bốn gian phòng trong Đại 
Kim Tự Tháp chồng chất lên nhau ở ngay trên trần 
nhà của gian phòng Davison. Công việc thám hiểm 
này không phải là dễ dàng và không nguy hiểm. 
Trong khi họ đào một lối đi hẹp từ dưới lên trên 
xuyên qua những nóc phòng đá dày đặc, những phu 
thợ của ông ta luôn luôn suýt ngã xuống từ một bề 
cao mười thước! Những gian phòng này cũng thấp 
và hẹp như gian phòng Davison, và cũng hoàn toàn 
trống trơn không có gì cả. 


Do sự khám phá kể trên và khi xem xét cái trần 
nhà bằng đá vôi của gian phòng ở trên chót đỉnh, 
người ta mới hiểu lý do của việc xây cất năm gian 
phòng thấp hẹp chồng chất lên nhau. Đó là để bảo 
vệ Vương cung khỏi phải chịu áp lực quá nặng nề của 
toàn thể khối đá tảng khổng lô ở phía trên, chẳng 
khác nào một hệ thống trái độn bằng không khí tạo 
nên bởi khoảng trống của những gian phòng. Việc 
xây cất hệ thống trái độn này cũng che chở Vương 
cung khỏi bị đè bẹp bởi khối đá tảng ở phần trên 
trong trường hợp có thể xảy ra một cơn động đất làm 
sụp đổ Kim Tự Tháp. Bởi đó, Kim Tự Tháp đã chống 
đỡ một cách hữu hiệu sự tàn phá của thời gian trong 
bao nhiêu nghìn năm và chứng tỏ sự chu toàn cùng 
cái kỹ thuật kiến trúc vô cùng thần diệu của người 
cổ Ai Cập. 


õ8 Ai Cập huyền bí 


Trong số những điều phát hiện của đại tá Vyse, có 
một điều lạ lùng là một loạt những chữ ám tự chưa 
hề thấy trong Kim Tự Tháp. Những chữ ám tự này 
là do những người thợ đá khắc trên mặt những phiến 
đá tảng dùng để xây cất năm gian phòng kể trên. 
Trong những ám tự ấy có tên của ba vị vua Ai Cập là 
Khoufou, Khnem Khouƒou, và Khnem. 


Các nhà Ai Cập học không thể đưa ra sự giải 
thích nào khác về cái tên Khnem vì họ không tìm 
thấy tài liệu lịch sử về một vị vua Ai Cập nào có cái 
tên đó. Nhưng họ biết rõ tên vua Khouƒou: äó là vị 
Pharaoh của triều đại thứ tư, mà người Hy Lạp gọi là 
vua Khéops. Sự khám phá của ông Vyse đã đưa đến 
việc xác định vua Khouƒfou là người đã xây dựng nên 
Kim Tự Tháp, và xác định Kim Tự Tháp được dựng 
lên từ thời nào. Tuy nhiên, xác ướp của vua Khouƒou 
không hề được tìm thấy ở bất cứ nơi nào bên trong 
Kim Tự Tháp! 


59 


CHƯƠNG 4 


MỘT ĐÊM TRONG KIM TỰ THÁP 


ôi sắp sửa theo đuổi một hoạt động lạ lùng 

(Jo trong đời, nhưng tuy lạ lùng mà vẫn rất 
thầm lặng. Tôi có ý định ở lại một đêm trong Kim Tự 
Tháp và ngồi thức suốt đêm trong Vương cung trong 
khi đêm tối dày đặc bao phủ nền trời châu Phi. 

Tôi đã ở một đêm trong ngôi kiến trúc dị kỳ nhất 
mà con người đã từng dựng lên trên hành tĩnh này. 
Thật không phải dễ gì mà lọt được vào trong Kim 
Tự Tháp lúc ban đêm. Tuy mọi người đều có thể đến 
viếng ngọn tháp cổ này, nhưng nó không phải là tài 
sản của công chúng. Nó là tài sản của chính phủ Ai 
Cập. Không phải ai cũng có thể lọt được vào trong đó 
và chiếm một gian phòng trống để ngủ một đêm, vì 
điều đó chẳng khác nào xâm nhập vào nhà của người 
khác và nằm trong phòng ngủ tốt nhất của họ. 

Mỗi khi một du khách muốn vào trong Kim Tự 
Tháp, người ấy phải bỏ tiền mua một tấm thẻ của Sở 
Bảo trì cổ tích. Tôi cũng đến đó nhưng là để xin phép 


60 Ai Cập huyền bí 


ở lại một đêm trong Đại Kim Tự Tháp. Khi người 
công chức của sở ấy nghe lời thỉnh cầu của tôi, ông 
ta tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên chẳng khác nào nghe tôi 
xin giấy phép để du hành lên mặt trăng! Tôi nói vài 
lời vắn tắt để giải thích lý do sự yêu cầu của tôi. Từ 
sự ngạc nhiên, viên công chức chuyển sang sự thích 
thú, và rồi mỉm cười. Tôi hiểu rằng có lẽ ông ta xem 
tôi như một nhân vật có đủ điều kiện để lọt vào một 
nơi mà ít người muốn ở lại ban đêm trong đó. Sau 
cùng, ông ta nói với tôi: 

— Tôi chưa hề nhận được một lời thỉnh cầu như 
thế bao giờ. Tôi không có thẩm quyền để chấp thuận 
hay từ chối. 


Ông ta bèn chuyển đề nghị của tôi lên cho thượng 
cấp của ông quyết định. Và cảnh tượng buôn cười 
ở văn phòng viên công chức lúc nãy lại tái diễn. 
Tôi bắt đầu cảm thấy bớt lạc quan trong ý định của 
mình. Viên chủ sự nói với một giọng cương quyết tuy 
rằng đầy hảo ý, vì chắc hẳn ông ta nghĩ rằng mình 
đang đứng trước một người có vấn đề về thần kinh. 

— Không thể được! Điều ấy thật vô lý. Tôi rất 
tiếc. 

Ông ta vừa nói gằn từng tiếng vừa nhún vai, và 
đứng dậy để sửa soạn đưa tôi ra cửa. Tôi về nhà ngồi 
suy nghĩ để tìm cách thực hiện mục đích. Quyết định 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 61 


này của tôi đã trở nên một sự ám ảnh. Hôm sau, tôi 
bèn xin vào yết kiến Thiếu tướng Ej Leuœ Russell 
Pacha, chỉ huy trưởng sở Cảnh sát thành phố Cazro. 
Tôi ra khỏi văn phòng ông ta với một huấn lệnh viết 
tay, yêu cầu viên cảnh sát trưởng của quận đô thành 
gồm khu vực Kim Tự Tháp, hãy dành cho tôi mọi sự 
giúp đỡ cần thiết để thực hiện mục đích. 


Chiều đến, tôi bèn đến văn phòng Thiếu tá 
Macbersey, trưởng ty cảnh sát địa phương, đồn cảnh 
sát Menu. Họ đưa cho tôi một quyển sổ để tôi ký tên 
vào đó, sau đó thì cảnh sát có phận sự bảo vệ an ninh 
cho tôi đến sáng ngày mai. 


Một cảnh binh của đồn Menø được biệt phái để hộ 
tống tôi đến Kim Tự Tháp và chỉ thị cho một viên 
cảnh sát có võ trang túc trực ở phía ngoài trong đêm 
đó. Khi chúng tôi bắt tay từ giả, Thiếu tá Macbersey 
nói đùa: 

— Chúng tôi chịu trách nhiệm rất lớn khi để ông 
ở trong đó một mình suốt đêm. Ông không có ý định 
đặt chất nổ để phá Kim Tự Tháp đấy chứ? 

— Tôi hứa với ông không những bấy nhiêu đó, mà 
còn dám hứa là sẽ không vác nó trên lưng chạy đi 
mất! 

— Tôi e rằng chúng tôi phải tạm nhốt ông trong 
đó một đêm. Vì buổi tối chúng tôi luôn phải khóa 


62 Ai Cập huyền bí 


trái cửa sắt ở chỗ cổng vào. Như vậy là ông bị cầm tù 
trong mười hai tiếng đồng hồ. 

— Tốt lắm! Hôm nay, không có dinh thự nào làm 
cho tôi thích hơn là cái nhà giam đó. 


Tôi bước vào trong Kim Tự Tháp do cái khoảng 
trống mà ngày xưa vua AÏ Mœmoun đã cho đào ở một 
góc để tìm lối vào, và bắt đầu thám hiểm bên trong 
ngọn tháp khổng lâ. 


Thật ra, trước kia tôi đã từng bước vào đó rồi, 
nhưng bây giờ là lần đầu tiên tôi đến đây để thực 
hiện một công trình khảo sát cũng lạ lùng như công 
trình đã thúc đẩy tôi trở lại xứ Ai Cập. 

Đau khi đã đi qua những dãy hành lang và đường 
hầm đen tối quanh co như mê cung, tôi lọt vào gian 
phòng chính của Kim Tự Tháp, gọi là Vương cung. 
Những ống dẫn không khí thông hơi ra đến bên 
ngoài là bằng chứng đánh đổ giả thuyết cho rằng 
Kim Tự Tháp là một ngôi lăng tẩm. Tôi rọi đèn pin 
lên các vách và trên trần, và lại một lần nữa lấy làm 
thán phục sự ráp nối một cách toàn hảo và tỉnh vi 
những khối đá rắn chắc và to lớn đã được mài đũa 
trơn bén. 

Dưới mặt đất cũng như trên các vách đá vẫn còn 
nhiều vết tích để lại do những cuộc thám hiểm của 
những kẻ tìm kiếm kho tàng. Ở một góc về phía tây 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 63 


bắc, có một lỗ vuông dài và sâu, và ở kế bên là một 
tảng đá dài dựng bên vách, trước kia dùng để lót 
sàn bằng đá nhưng đã bị cạy bật lên bởi những kẻ 
tìm vàng và còn để lại đó. Nằm song song với tảng 
đá này là một cái hòm bằng đá không có nắp, mặt 
đá phẳng lì không có chạm trổ hay khắc chữ chỉ cả, 
giống như một cỗ quan tài. Đó là vật duy nhất trong 
gian phòng trống trơn, đầu xoay về hướng Bắc, đuôi 
về hướng Nam. 


Tảng đá cạy bật lên từ dưới đất có thể dùng làm 
chỗ ngồi. Tôi bèn ngồi lên đó, hai chân xếp bằng và 
sửa soạn ở lại đó suốt đêm. Tôi đặt xuống bàn tay 
mặt tôi cái nón, áo ngoài và đôi giày, phía bên trái 
tôi để cái đèn pin bật sáng, một bình thủy đựng trà 
nóng, một bình nước lạnh, quyển sổ tay và cây bút 
máy. 

Tôi đưa mắt nhìn một lần cuối cùng khắp chung 
quanh gian phòng, nhìn qua cái hòm đá ở bên cạnh 
tôi, rồi tắt luôn ngọn đèn pin. Khi tôi đột nhiên đắm 
chìm trong đêm tối, tôi tự hỏi: 

— Việc gì có thể xảy đến cho tôi đêm nay? Trong 
hoàn cảnh lạ lùng này, tôi chỉ có thể làm mỗi một 
việc là đợi chờ... 


Giờ phút trôi qua một cách chậm chạp, trong khi 
đó tôi cũng từ từ cảm thấy rằng gian phòng Vương 


64 Ai Cập huyền bí 


cung này có một bầu không khí rất lạ mà tôi chỉ có 
thể gọi bằng tính từ “linh thiêng”. Tôi đã cố tình giữ 
một tỉnh thần thụ cảm, một cảm giác thụ động, một 
thái độ tiêu cực, để có thể ghi nhận một cách rõ ràng 
và toàn vẹn mọi sự gì vượt khỏi lãnh vực thực tại 
phàm tục. Tôi muốn rằng không có một định kiến 
riêng tư nào ngăn cản tôi tiếp nhận sự gì có thể xảy 
đến từ lãnh vực tâm linh siêu hình. 


Dân dần tôi định tĩnh tỉnh thần cho đến khi tâm 
trí tôi hầu như vắng lặng, trống không. Sự vắng lặng 
bao phủ tâm trí tôi lúc ấy chợt đem đến cho tôi một 
sự hiểu biết rõ ràng về một cái vắng lặng khác, đó 
là cái vắng lặng tràn ngập cuộc đời tôi. Cõi thế gian, 
với sự náo động ồn ào của nó, đối với tôi đã trở nên 
xa lạ như chưa từng hiện hữu. Không một tiếng động, 
không một hơi thở đến với tôi từ cảnh đêm tối chung 
quanh. 

Thật ra, thế giới của những Kim Tự Tháp do im 
lặng ngự trị đã có từ thời tiền sử xa xăm và không 
một người du khách nào có thể làm gián đoạn, bởi 
vì mỗi khi đêm tối đến lại mang theo sự im lặng trở 
về nguyên vẹn, hoàn toàn, gây cho ta một sự sợ hãi 
nghiêm trọng nhất. 

Tôi bắt đầu quan sát bầu không khí uy nghiêm 
trong gian phòng. Những người nhạy cảm thường 
nhận thức được cái kinh nghiệm thông thường này 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 65 


trong những nơi đền miếu cổ kính thâm nghiêm. 
Kinh nghiệm của tôi cũng bắt đầu bằng cái cảm giác 
tương tự. Thời gian càng trôi qua, ý thức về sự cổ 
kính thâm nghiêm của ngọn Kim Tự Tháp này càng 
in dấu vết sâu đậm trong tâm hồn tôi, tôi càng cảm 
thấy rằng thế kỷ 20 đang lui dần và mất dạng. 


Tuân theo cái quyết định mà tôi đã lập sẵn cho 
mình, tôi không đưa ra một sự phản ứng nào cả để 
chống lại cái cảm giác đó. Trái lại, tôi để cho nó tăng 
cường thêm nữa. Tôi bắt đầu có cái cảm giác lạ lùng 
về một sự hiện diện vô hình đến gián đoạn sự cô đơn 


Kim Tự Tháp Bent ở Dashus (Ai Cập) được vua Sneferu xây dựng từ 
hơn 2500 năm trước Công nguyên 


66 Ai Cập huyền bí 


của tôi. Dưới bức màn đen tối dày đặc bao phủ chung 
quanh, tôi cảm thấy rằng có một cái gì cựa quậy và 
sống động bắt đầu xuất hiện. Đó là một cảm giác mơ 
hồ nhưng có thật. 


Sự phối hợp với ý niệm càng lúc càng tăng thêm 
về cảm giác trở về dĩ vãng làm cho tôi có ý thức rõ 
rệt về một ảnh hưởng siêu nhiên thần bí. Tuy thế, 
không có gì nhất định, rõ rệt trong cái ý niệm mơ hồ 
đó về một sự hiện diện lạ lùng và sống động trong 
bóng tối. 

Giờ phút trôi qua lặng lẽ, đưa đến một luồng khí 
lạnh mỗi lúc càng tăng. Ảnh hưởng của ba ngày nhịn 
đói mà tôi đã áp dụng để tăng gia sự nhạy cảm lúc 
ấy bắt đầu biểu lộ bằng những cơn run rẩy mỗi lúc 
một nhiều hơn. 


Do những ống thông hơi, không khí lạnh từ bên 
ngoài lọt vào Vương cung đã thấm vào người tôi 
xuyên qua lớp áo mồng, làm cho tôi run lên cầm cập. 
Tôi bèn đứng dậy mặc thêm áo ngoài mà tôi đã bỏ 
trên tảng đá cách đó vài giờ vì e sợ tiết trời nóng 
nực. Nhưng đó là tiết trời ở một vài nơi tại vùng Cận 
Đông. Khí hậu nóng bức lúc ban ngày, và lạnh lẽo 
lúc ban đêm. Tôi ngồi lại trên tảng đá và lại đắm 
mình trong cái im lặng chết người và trong đêm tối 
rùng rợn. Cái im lặng của nhà mồ, cái hòm bằng đá 
trống trơn ở bên cạnh tôi không làm cho thần kinh 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 67 


tôi lắng dịu, trong khi sự gián đoạn vừa rồi trong cơn 
thiền định của tôi dường như cũng làm gián đoạn cả 
một chuyện khác. 


Thật vậy, tôi nhận thấy rằng điều nghi ngại về 
một sự sống vô hình lởn vởn ở chung quanh tôi đã 
trở thành một điều chắc chắn. Quả thật, bên cạnh tôi 
có một cái gì sống động, thổn thức, nhịp nhàng, tuy 
rằng tôi vẫn chưa nhìn thấy đó là vật gì. Đột nhiên 
tôi cảm thấy lo sợ khi tôi nghĩ đến sự cô quạnh của 
tôi và những nguy cơ có thể xảy đến. Tôi vẫn ngồi 
yên như thế một mình trong gian phòng tối ở một 
chiều cao bảy chục thước khỏi mặt đất, cao hơn nhiều 
đối với sự sinh hoạt của một triệu dân cư thành phố 
Caïro, ở giữa màn đêm đen tối như mực, bị giam lỏng 
trong ngọn tháp lạ lùng này mà cửa ngoài đã khóa 
chặt, ở ven một bãi sa mạc rộng đến hàng mấy trăm 
dặm, trong khi ở bên cạnh gian nhà ngục tạm thời 
của tôi trong một đêm, có lẽ là ngôi kiến trúc cổ xưa 
nhất thế giới, đang chen chúc nhau một cách la liệt 
hỗn độn bao nhiêu những mồ mả âm u, trong cái 
nghĩa địa của một đế đô cổ xưa nghìn đời ngày nay 
đã biệt tích. 

Dưới mắt tôi, là cặp mắt đã từng quan sát tỉ mỉ 
cõi giới siêu hình và những điều huyền bí, đã từng 
sưu tầm cặn kẽ khoa pháp môn phù thủy của phương 
Đông, thì gian phòng rộng rãi của Vương cung lúc 


68 Ai Cập huyền bí 


ấy có sự hiện diện của những nhân vật vô hình, và 
những vị thần linh có nhiệm vụ canh gác ngôi kiến 
trúc thâm nghiêm này. Dường như một giọng nói từ 
cõi u minh sắp sửa thốt lên bất cứ lúc nào để phá tan 
cái im lặng bao la này. 


Tôi đã từng quen thuộc với sự cô đơn, và tôi rất 
thích sống trong cô đơn, nhưng sự cô quạnh của gian 
phòng này có một cái gì nguy hiểm và rùng rợn đáng 
sợ. Sự tối tăm làm đắm chìm tất cả mọi sự vật, bắt 
đầu đè nặng lên đầu tôi như một khối sắt nghìn cân. 
Trong người tôi phẳng phất một sự sợ hãi vô lý. Tôi 
bèn xua đuổi nó đi tức khắc. 


Người ta không cần có một sự can đảm thể chất 
để ở lại bên trong Kim Tự Tháp hoang vắng, mà là 
cần có ít nhiều can đảm về mặt tỉnh thần. Người ta 
có thể biết chắc rằng không có con rắn nào chui ra 
từ một cái lỗ hay một khe đá, cũng không có một kẻ 
sát nhân nào ẩn núp trong đó từ lúc tối trời. Thật 
ra những sinh vật duy nhất hiện ra trước mắt tôi từ 
chặp tối là một con chuột sợ hãi chạy loạn cả lên để 
tìm lối thoát khi nó gặp ánh đèn sáng rực của tôi ở 
ngoài hành lang, kế đó tôi khám phá ra hai con tắc 
kè bò trên trần của hậu cung, màu da vàng đục của 
chúng cho thấy chúng đã sống rất lâu đời, và sau 
cùng là những con dơi ở dưới hầm đá. Cần nói thêm 
là có vài con dế dường như đang cất tiếng kêu rất lớn 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 69 


khi tôi bước vào hành lang chính, nhưng khi nghe 
tiếng động, chúng liền im bặt. Và bây giờ thì cái im 
lặng đã bao trùm khắp Kim Tự Tháp. 

Không có gì của thế giới vật chất làm tôi bất mãn, 
nhưng dầu sao tôi lại cảm thấy một lần nữa một cảm 
giác khó chịu mơ hồ dường như có những cặp mắt vô 
hình đang rình rập tôi ở đâu đây. Chốn này thật là 
phảng phất một bầu không khí yêu ma hư ảo. 

eẰ&6 


ó vài loại rung động của tĩnh lực, âm thanh 
đí ánh sáng vượt ra ngoài phạm vi những khả 
năng cảm xúc thông thường của con người. Những 
chương trình truyền thanh đi xuyên khắp không gian 
để đến tai thính giả trên khắp thế giới, nhưng họ sẽ 
không nghe thấy gì nếu họ không điều chỉnh máy 
thu thanh bắt đúng tần số của sóng âm. Tôi đã xả 
thiền và thoát ra khỏi trạng thái hoàn toàn thụ cảm, 
để dồn tất cả sức mạnh, tập trung ý chí vào sự cố 
gắng nhằm chọc thủng cái im lặng và bóng tối dày 
đặc nó bao bọc chung quanh tôi. Nếu nhờ vào sự tập 
trung tinh thần mãnh liệt vào nội tâm mà khả năng 
quan sát của tôi được nới rộng đến một tầm mức phi 
thường, thì lẽ nào tôi không bất chợt nhận ra được 
sự hiện diện của những sức mạnh vô hình? 


70 Ai Cập huyền bí 


Tôi chỉ biết rằng khi tôi tự điều chỉnh bằng phương 
pháp hồi quang phản chiếu mà tôi được truyền thụ từ 
lâu trước chuyến du hành lần thứ hai sang Ai Cập, 
tôi nhận biết được rằng có những mãnh lực bất hảo 
đã xâm chiếm gian phòng. Có một cái gì tiến lại gần 
tôi mà tôi cảm thấy là nguy hiểm. Một sự sợ hãi làm 
rung chuyển tâm hồn tôi, tôi cố xua đuổi đi thì nó lại 
trở lại từng hồi. Tôi cố gắng áp dụng phương pháp 
hồi quang phản chiếu một cách tập trung hơn nữa, sự 
nhạy cảm càng tăng theo cái đà thường lệ của nó và 
biến thành một linh ảnh. 


Những hình bóng lởn vởn chập chờn vô định trong 
gian phòng dần dần hiện ra với những hình thù rõ 
rệt hơn. Đột nhiên có những vong linh hung ác xuất 
hiện và xáp lại gần kể bên gương mặt tôi. Kế đó, một 
vật đen ngòm tiến lại gần tôi với một cái nhìn dữ tợn 
và đưa tay lên với một cử chỉ hăm dọa, như muốn gây 
cho tôi một sự kiêng nể pha lẫn với sự kinh hoàng. 
Những vong linh mà người ta không thể lường được 
đã vất vưởng qua bao nhiêu đời, dường như đều kéo 
nhau lại đây từ cái nghĩa địa gần bên, một nghĩa địa 
cổ xưa đến nỗi những xác ướp vừa khai quật lên liền 
tan ra tro bụi trong những chiếc hòm bằng đá. 

Chính những vong hồn còn bám víu lấy những xác 
ướp cổ xưa này đã xuất hiện một cách hung đữ trong 
gian phòng của tôi. Tất cả những chuyện huyền thoại 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 71 


về ma quái lởn vởn chung quanh Kim Tự Tháp đã trở 
lại trong ký ức của tôi, với những chi tiết rùng rợn 
khi được kể lại do những người Á Rập ở làng gần 
bên. 

Khi tôi nói với một người bạn trẻ Á Rập rằng tôi 
có ý định ở lại một đêm trong Kim Tự Tháp, y cố 
gắng khuyên can tôi: 


— Mỗi tấc đất trong đó đều có ma! Vùng này có tất 
cả một đạo binh yêu ma và thần linh. 

Sự cảnh cáo này không phải là vô ích, vì bây giờ 
tôi có thể nhận thấy đúng như thế. Những hồn ma 
bóng quế đã xâm nhập vào nơi tạm trú của tôi, và 
quay cuồng khắp chốn. Cái cảm giác khó chịu và khó 
tả của tôi từ lúc đầu nay đã được hoàn toàn giải đáp. 
Dưới một sự căng thẳng như thế, giữa cái thể xác bất 
động này tôi nhận thấy quả tim tôi đang đập mạnh 
như búa bổ. Sự sợ hãi điều quái dị luôn rình rập 
quanh chúng ta lại xâm chiếm lấy tôi một lần nữa. 


Sự sợ sệt, kinh hãi, khủng khiếp lần lượt đến với 
tôi và lột trần bộ mặt dữ tợn của chúng. Hai bàn 
tay tôi tự nhiên nắm chặt lại như những gọng kêểm. 
Nhưng tôi quyết định vượt qua cơn thử thách, tuy 
rằng những hình thù ma quái này lúc đầu đã gây cho 
tôi cảm giác sợ sệt, nhưng sau cùng chúng làm tôi 
phải huy động tất cả sự can đảm và tỉnh thần chiến 
đấu mà tôi có thể. 


79 Ai Cập huyền bí 


Đôi mắt tôi vẫn nhắm, trong khi tất cả những 
vong hồn màu xám đục và mờ sương, lướt nhẹ chung 
quanh và hiện rõ rệt trong linh ảnh của tôi, luôn 
luôn với sự thù nghịch mãnh liệt, sự nhất tâm ráo 
riết ngăn cản việc theo đuổi quyết định của tôi. Cả 
một đoàn ma quái thù nghịch vây phủ lấy tôi. Tôi 
có thể giải vây được dễ dàng bằng cách bật đèn pin 
hoặc đốt đuốc, hoặc đứng lên để thoát mau ra khỏi 
phòng và chạy một quãng độ vài ba trăm bộ đến 
cổng ngoài. Tại đó, người gác cổng có võ trang có thể 
đem đến cho tôi một sự trợ giúp đáng kể trong việc 
đẩy lùi cơn sợ hãi. Nhưng cơn thử thách bắt tôi phải 
chịu một hình thức tế nhị của sự cực hình, khuấy phá 
linh hồn tôi trong khi thể xác tôi vẫn còn nguyên 
vẹn. Nhưng đồng thời trong tôi cũng có một sự thúc 
đẩy mạnh mẽ buộc tôi phải vượt qua giai đoạn thử 
thách ấy cho đến cùng. 


Sau cùng, giai đoạn quyết liệt đã đến. Những loài 
yêu quái hình thù ghê rợn, gớm ghiếc không thể tả 
nổi mà chỉ có ở cõi âm ty, những loài ma quỉ hình 
dung cổ quái, dị hợm, điên rồ, rùng rợn, quái đản... 
từ đâu kéo đến thật đông chung quanh tôi. Sự ghê 
tởm mà chúng gây ra làm cho tôi phải trải qua một 
cơn đau khổ không thể tưởng tượng! 


Trong vài phút đồng hồ, tôi đã trải qua những cơn 
xúc động mà kể từ đó về sau tôi không thể nào quên 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch VỆ) 


được. Cảnh tượng độc đáo ấy đã được khắc trong ký 
ức của tôi bằng những nét sâu đậm không thể xóa 
mờ. Kể từ nay, với bất cứ giá nào ở cõi trần gian này 
tôi cũng sẽ không bao giờ muốn tái diễn cái kinh 
nghiệm khủng khiếp như đêm nay; tôi sẽ không bao 
giờ ở lại một đêm nữa trong Kim Tự Tháp! 


Nhưng rồi cảnh tượng ấy chấm dứt một cách đột 
ngột lạ thường. Những loài yêu ma, quỉ quái biến 
mất dạng trong bóng tối mà từ đó chúng đã xuất 
hiện ra; chúng trở về cõi u minh của những người đã 
chết, đem theo với chúng tất cả những sự gớm ghiếc, 
ghê tởm và rùng rợn... Thần kinh của tôi hầu như bị 
bẻ gãy hết nửa phần, đã cảm giác được một sự thoải 
mái dễ chịu lớn lao chẳng khác nào như một chiến 
sĩ ngoài mặt trận khi hỏa lực dữ dội của đối phương 
đột nhiên chấm dứt. 

Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua 
cho đến khi tôi ý thức được một sự hiện diện mới 
trong gian phòng. Đó là một sự hiện diện tốt lành, 
một nhân vật có thiện cảm, đứng ngay chỗ cửa vào 
và ban cho tôi những cái nhìn đây hảo ý. Sự có mặt 
của người này đem đến một sự thay đổi hoàn toàn 
cho bầu không khí chung quanh, một sự thay đổi rất 
khả quan và lành mạnh. Một yếu tố mới bắt đầu ảnh 
hưởng đến con người nhạy cảm của tôi, vừa bị trải 


74 Ai Cập huyền bí 


qua một cơn đe dọa khủng khiếp. Bây giờ thì tôi đã 
trấn tĩnh và trở về với sự bình yên. 


Nhân vật ấy bước đến gần tảng đá chỗ tôi đang 
ngôi, khi đó tôi thấy có một nhân vật khác nữa cùng 
đi theo sau. Cả hai người cùng đứng gần bên tôi và 
nhìn tôi một cách nghiêm chỉnh; những cái nhìn của 
họ chứa đây một ý nghĩa tiên tri. Tôi cảm thấy rằng 
một giờ phút quan trọng của đời tôi sắp đến gần. 
Hai vị này hiện ra trong linh ảnh của tôi với một 
hình dáng khó quên. Những tà áo rộng trắng và giày 
dép của họ, tất cả đều trở lại trí nhớ của tôi trong 
khoảnh khắc. Ngoài ra, họ có mang những huy hiệu 
rõ ràng nói lên chức sắc của họ, khiến người ta có 
thể nhận ra ngay họ là những vị đạo trưởng cao cấp 
của nền tôn giáo cổ Ai Cập. 

Một ánh hào quang bao phủ quanh mình họ tỏa ra 
một ánh sáng lạ lùng chiếu sáng một phần của gian 
phòng. Thật ra, họ có vẻ đặc biệt hơn những người 
thường: họ có cái cốt cách huy hoàng của những 
bậc siêu nhân, gương mặt toát ra một sự bình an lạ 
thường, sự an bình của một đạo viện thâm nghiêm. 


Hai vị vẫn đứng yên như hai pho tượng, họ chăm 
chú nhìn tôi với hai tay chắp ngang trên ngực và giữ 
một sự im lặng hoàn toàn. Phải chăng tôi đang hoạt 
động trong một chiều đo thứ tư của không gian, và 
thức tỉnh để quan sát một dĩ vãng đã trải qua nghìn 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 75 


đời? Ý thức của tôi về thời gian phải chăng đã thụt 
lùi trở về đến thời đại xa xăm của nước Ai Cập thời 
cổ đại? Không, không thể được, vì tôi đang nhận 
thức rõ ràng rằng hai nhân vật ấy có thể nhìn thấy 
tôi, thậm chí họ cũng đang sắp sửa nói chuyện với 
tôi. Hai vị nghiêng mình tới trước, một vị hình như 
đôi môi mấp máy; gương mặt kể sát bên gương mặt 
tôi, đôi mắt chiếu diệu một tia sáng huyền ảo. Rồi 
giọng nói của người vang dội bên tai tôi: 

— Tại sao ngươi lại đến chốn này và định kêu gọi 
đến những năng lực huyền bí? Cuộc sống trần gian 
không đủ làm thỏa mãn ngươi hay sao? 

Những lời này đến với tôi không phải bằng sự 
xúc cảm vật chất của thính giác; vì lẽ không có một 
rung động âm thanh nào đã xé tan cái im lặng trong 
gian phòng. Nhưng dường như tôi nghe những lời ấy 
giống như một người điếc sử dụng một máy trợ thính 
để có thể nghe những tiếng động dội vào màng nhĩ 
của anh ta. Duy khác một điều là người điếc nghe 
được ở bên trong lỗ tai của mình, còn tiếng nói mà 
tôi nghe được có vẻ như chỉ hiện hữu trong nội tâm, 
vì tuy rõ ràng là tôi có nghe thấy nhưng lại có cảm 
giác như là mình đang tiếp nhận một ấn tượng của 
một tư tưởng. Nhưng thật ra lại không phải như vậy. 
Đó là một tiếng nói thật sự. Tôi liền lên tiếng đáp: 


— Thưa không! 


76 Ai Cập huyền bí 


Vị đạo trưởng nói tiếp với tôi: 

— Đự náo nhiệt phồn hoa của chốn thị thành đông 
đúc sẽ trấn an tỉnh thân cho những kẻ lòng còn run 
sợ. Đi đi, ngươi hãy trở về với những thân nhân bạn 
bè, và ngươi sẽ mau chóng quên đi những vọng tưởng 
vu vơ đã đưa ngươi đến nơi này. 

Tôi đáp lại lần nữa. 

— Tôi không thể làm như vậy. 

Người ấy lại nói: 

— Con đường ảo vọng sẽ làm cho ngươi mất cả lý 
trí. Nhiều người đã từng đi lạc vào đó, và khi trở 
về hóa thành những kẻ loạn trí, điên khùng. Ngươi 
hãy trở về đi khi vẫn còn kịp lúc. Hãy trở về với con 
đường dành cho những bước đi của người trần gian. 

Nhưng tôi lắc đầu và nói nhỏ như trong hơi thở: 

— Tôi phải theo con đường này, đối với tôi không 
còn con đường nào khác. 

Vị đạo trưởng lại bước đến gần và nghiêng mình 
về phía chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn thấy đó là gương mặt 
của một vị trưởng lão hiện ra trong đêm tối. Trưởng 
lão nói thì thầm vào tai tôi: 

— Kẻ nào tiếp xúc với chúng ta sẽ tuyệt giao với 
cuộc đời thế tục. Ngươi dám chắc rằng ngươi có đủ 
sức đi vững bước một mình chăng? 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 77 


Tôi đáp: 

— Thật ra tôi cũng không biết chắc được. 

Vị trưởng lão lại nói thì thầm: 

— Hãy theo ta, rồi khi ngươi đã nhìn thấy, ngươi 
hãy trả lời cho ta biết. 

Kế đó tôi nhìn thấy, như trong một linh ảnh xa 
xăm, những con đường ngoắt ngoéo như mê cung của 
một thành phố lớn. Cảnh tượng đó hiện ra rất mau 
chóng, cho đến khi tôi nhận thấy ở phía trước có 
một ngôi nhà cổ, gần một nơi có rào sắt. Tôi thấy 
một cầu thang tối om đưa lên một phòng nhỏ hẹp ở 
phía dưới nóc nhà. Vị đạo trưởng lại đột nhiên xuất 
hiện tại chỗ ấy, ngồi bên giường nằm của một ông 
già khác râu tóc rối nùi, với những nét mặt gân guốc 
phong trần. Ông già này hẳn là đã vượt quá từ lâu 
cái độ tuổi về chiều của cuộc đời, căn cứ vào nước da 
màu xám tro và bọc lấy toàn thân xương xẩu của ông 
ta. Gương mặt hốc hác xương xẩu của ông ta biểu lộ 
một sức lực đã tàn, làm cho tôi động lòng trắc ẩn, 
nhưng khi nhìn kỹ ông ta tôi cảm thấy rợn người vì 
tôi thấy rõ ông ta đang vật lộn với tử thần, một cuộc 
vật lộn mà kết quả đã hiển nhiên không còn nghỉ 
ngờ gì nữa. 

Vị đạo trưởng dẫn đường cho tôi nhìn người hấp 
hối với một cái nhìn thương hại. Người dơ tay lên và 
nói: 


78 Ai Cập huyền bí 


— Đợi vài phút nữa thôi, ông bạn hỡi, và ông bạn 
sẽ được bình an. Đây tôi có đưa đến cho ông bạn một 
người đi tìm những mãnh lực nhiệm mâu. Ông bạn 
hãy nói với anh ta vài lời, để chia sẻ với anh ta ít 
nhiều kinh nghiệm. 

Đột nhiên tôi trở nên không phải chỉ là một người 
chứng kiến, mà lại là diễn viên trong cái màn bi kịch 
lạ lùng này. Với một tiếng thở rất nhọc mệt làm se 
thắt lòng, người hấp hối day đầu lại và nhìn thẳng 
vào mặt tôi. Dẫu cho tôi có đi đến tận chân trời góc 
bể tôi cũng không bao giờ quên cái nét kinh hoàng 
hiện ra trong đôi mắt của ông ta. Ông ta nói thì 
thầm. 


— Anh còn trẻ hơn tôi, nhưng tôi đã đi khắp vũ trụ 
một lần, hai lần, ba lần. Tôi cũng giống như anh, đã 
đi tìm cái mà anh đang tìm. Ô! tôi đã tìm kiếm biết 
bao lâu rồi! 

Ông ta ngừng lại một lúc, đâu lại rơi xuống gối, cố 
gắng nhớ lại việc cũ. Kế đó, ông ta ngồi nhổm dậy, 
chống đở người trên hai khủy tay, rồi đưa ra một 
cánh tay dài và gây ốm. Bàn tay ông ta với những 
ngón tay xương xẩu, giống như cánh tay của một bộ 
xương người. Ông ta nắm lấy bàn tay tôi siết chặt 
như một cái kềm. Tôi cảm thấy cái nhìn sâu sắc của 
ông ta như soi vào tận hai mắt tôi với ý định tìm 
hiểu linh hôn tôi. Rồi ông ta nói lớn: 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 79 


— Đồ điên, những mãnh lực duy nhất mà tôi tìm 
thấy chỉ là những mãnh lực của xác thịt và ác quỷ! 
Không có mãnh lực nào khác. Anh nghe chưa, không 
có mãnh lực nào khác nữal 


Sự cố gắng ấy dường như vượt quá sức của ông ta. 
Thế là ông ta rơi đầu xuống gối và tắt thở. VỊ hướng 
dẫn tôi không nói một lời. Người ngồi yên trong một 
phút suy tư bên cạnh giường. Khi đó, cái linh ảnh đã 
tan đi mất và tôi lại thấy mình đang ngồi trong Kim 
Tự Tháp. 


VỊ đạo trưởng im lặng nhìn tôi, và tôi cũng đáp 
lại bằng cái nhìn câm lặng. Người đọc được tư tưởng 
tôi nên từ trong bóng tối vọng đến tai tôi những lời 
này: 

— Được! Ngươi đã chọn con đường này. Quyết định 
của ngươi từ nay sẽ không thay đổi. Vĩnh biệt. 

Và ông ta biến mất. Tôi còn ngồi lại một mình với 
vị đạo trưởng thứ nhì. Vị này từ lúc đầu chỉ đóng vai 
trò của một nhân chứng im lặng, lúc này liền bước 
đến trước chiếc hòm bằng đá. Vị này có gương mặt 
của một ông lão rất già nhưng tôi không thể đoán 
được độ tuổi bao nhiêu. Ông lão nói một cách bình 
tĩnh: 


— Này con, những đấng cao cả gìn giữ những 
quyền năng thần bí đã thu nhận con trong bàn tay 


80 Ai Cập huyền bí 


của các ngài. Đêm nay con phải được đưa đến phòng 
thụ huấn. Con hãy nằm ngửa trên tảng đá này. Vào 
thời cổ xưa thì phải nằm trong cái hòm đá kia, có lót 
những cành và lá cây chỉ thảo. 

Đoạn ông lão chỉ vào cỗ quan tài ở giữa phòng. 
Tôi không làm gì khác hơn là vâng lời vị đạo trưởng 
già bí mật. Tôi nằm đặt lưng trên tảng đá. Tôi vẫn 
chưa biết rõ chuyện gì xảy ra ngay sau khi đó. Tôi 
cảm thấy như ông lão đã cho tôi uống một liều thuốc 
mê đặc biệt, có ảnh hưởng rất chậm, vì tất cả bắp 
thịt của tôi đều cứng đơ. Kế đó thì một sự tê liệt từ 
từ xâm chiếm cả tứ chi của tôi. Toàn thân tôi trở nên 
nặng nề và cứng ngắc. 

Trước hết, hai bàn chân tôi tê lạnh rồi lan đến hai 
chân và cảm giác tê lạnh ấy cứ đi dần dần từ dưới 
lên trên. Bây giờ thì cả hai chân tôi đều không còn 
cảm giác gì nữa. Dường như tôi sắp sửa bước vào một 
trạng thái nửa mê nửa tỉnh, một linh tính bí mật báo 
cho tôi biết rằng sự chết đã đến gần. Tuy thế, tôi vẫn 
không nao núng, vì từ lâu tôi đã vượt khỏi sự sợ chết 
cố hữu của người đời và tôi chấp nhận điều không 
thể tránh được với một tỉnh thần triết lý. 

Cảm giác lạnh đã lên đến ngực, phần dưới thân 
mình tôi đã hoàn toàn tê liệt. Khi đó tôi có một cảm 
giác như nhói vào tim, nhưng cảm giác đó qua rất 
mau và tôi hiểu rằng cơn khủng hoảng cuối cùng sẽ 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 81 


không còn lâu nữa. Nếu tôi có thể nới rộng hai quai 
hàm đã cứng thì hẳn tôi đã bật cười về cái tư tưởng 
đầu tiên đến với tôi lúc ấy. Cái tư tưởng đó là: 

— Ngày mai người ta sẽ tìm thấy xác chết của tôi 
trong Kim Tự Tháp, và thế là hết. 

Tôi biết chắc rằng tất cả những cảm giác của tôi 
đều do cái nguyên nhân là sự chuyển tiếp của linh 
hồn tôi giữa cuộc đời thế tục và cảnh giới bên kia sự 
chết. Tuy tôi biết rõ rằng tôi đang trải qua những 
cảm giác của một kẻ đang hấp hối, nhưng tôi không 
có một phản ứng nào để chống cự lại. 


Sau cùng, tất cả ý thức của tôi đã tập trung lên 
đầu, một sự quay cuồng điên loạn cuối cùng diễn ra 
trong khối óc của tôi. Tôi cảm thấy dường như tôi bị 
lôi cuốn theo một trận cuồng phong dữ đội và tôi chui 
qua một cái lỗ nhỏ hẹp. Rồi trong một lúc, tôi hoảng 
sợ như sắp bị ném vào khoảng không gian vô tận, tôi 
lao mình vào khoảng không... và tôi liên được giải 
thoát 


Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả những nỗi 
sung sướng của sự giải thoát mà tôi vừa trải qua. Tôi 
đã biến thành một vật thể tâm linh, cấu tạo bằng tư 
tưởng và tình cảm, không còn bị trói buộc bởi những 
chướng ngại của cái ngục tù vẫn giam hãm tôi, tức là 
cái thể xác nặng nề bằng xương thịt này. 


82 Ai Cập huyền bí 


Thoát ly ra khỏi cái gánh nặng của thể xác, tôi 
đã trở nên giống như một vong linh, như một người 
chết vừa chui ra khỏi mồ, nhưng tuyệt nhiên không 
hề mất đi ý thức. Thật ra, ý thức về sự sống của tôi 
lại còn mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn trước. Trên hết 
mọi sự, việc thoát lên một cảnh giới thanh cao hơn 
mang lại cho tôi cảm giác tự do, một sự tự do sung 
sướng, tốt lành của cảnh giới thuộc về chiều kích thứ 
tư đang bắt đầu dung nạp tôi. 


Trước tiên, tôi thấy tôi còn nằm ngửa trên lưng, 


Một xác ướp của người Ai Cập 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 83 


giống như cái thể xác mà tôi vừa rời bỏ, và lơ lửng 
trên cái sàn gạch đá. Kế đó tôi cảm thấy như có một 
bàn tay đẩy nhẹ tôi tới trước và đỡ tôi đứng dậy trên 
hai chân. Sau cùng, tôi cảm thấy như vừa đứng, lại 
như vừa lơ lửng trên không. 


Từ trên không gian, tôi ngắm nhìn cái thể xác 
bằng xương thịt mà tôi vừa rời bỏ, đang nằm yên, bất 
động trên tảng đá. Gương mặt không cảm xúc, ngửa 
lên trần nhà, đôi mắt hé mở, tuy nhiên hai con ngươi 
không còn đủ sáng để chỉ rằng hai mí mắt không 
đóng chặt. Hai tay chắp trước ngực, cử chỉ mà tôi 
không nhớ mình đã làm trước đó. Hay là có ai đó đã 
chắp hai tay của tôi lại mà tôi không biết? Hai chân 
tôi duỗi thẳng dọc theo nhau từ đầu đến cuối. Đó là 
cái thể xác nằm ngửa của tôi, dường như đã chết, mà 
tôi vừa thoát ra khỏi và bỏ lại đó. 

Tôi nhận thấy có một tia sáng yếu ớt và trắng 
như bạc phát ra từ hình thể mới của tôi, chiếu xuống 
cái thể xác đang nằm yên bất động trên tảng đá. Đó 
là một điều lạ, nhưng lạ hơn nữa là tôi thấy cái sợi 
nhau rún vô hình bí mật đó chiếu sáng cả một góc 
phòng Vương cung mà tôi đang lơ lửng trên không và 
soi lên những viên đá trên tường như một ánh trăng 
sáng mờ du. 


Tôi chỉ còn là một bóng ma, một vong linh không 
thể xác đang vẩn vơ trên không gian. Tôi đã hiểu 


84 Ai Cập huyền bí 


tại sao các nhà hiển triết cổ Ai Cập dùng con chim 
làm biểu tượng của linh hồn trong những chữ ám tự 
cổ xưa. Với cảm giác bay lơ lửng trên không chẳng 
khác nào như tôi có mọc ra hai cánh và bay lướt trên 
cái thể xác vừa rời bỏ, thật giống như con chim bay 
lượn trên một vật gì ở dưới đất, biểu tượng đó thật 
là khéo lựa chọn. 


Vậy là tôi đang ở trong không gian, tôi đã tách 
rời linh hồn tôi ra khỏi cái xác phàm, tôi đã tự phân 
thân tôi ra làm hai phần khác nhau. Tôi đã rời bỏ cõi 
thế gian mà tôi vẫn ở bấy lâu nay. Tôi có cảm giác 
như trở nên một vật tỉnh anh, thanh nhẹ vô cùng, 
trong một thể mới, tức là cái thể vía mà tôi khoác 
lấy kể từ nay. 

Nhìn tảng đá lạnh trên đó cái xác bằng xương thịt 
của tôi đang nằm, tôi có một ý nghĩ giản dị biểu lộ ra 
một cách thâm lặng bằng những lời này: 

— Đó là trạng thái của sự chết. Bây giờ tôi biết 
rằng tôi là một linh hồn, và tôi có thể sống ngoài xác 
thân. Tôi sẽ tin như vậy luôn luôn, vì tôi đã trải qua 
kinh nghiệm đó. 

Tư tưởng đó bám chặt lấy tôi một cách ráo riết 
như gọng kêểm, trong khi tôi vẫn lơ lửng phất phơ 
trên cái thể xác trống rỗng. Tôi đã kinh nghiệm sự 
tồn tại của linh hồn bằng phương pháp hiệu quả nhất 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 85 


là thật sự di chuyển ra khỏi thể xác rồi thấy rằng 
mình vẫn còn sống! 

Tôi tiếp tục nhìn cái xác phàm vừa bỏ lại. Phải 
chăng đó là cái mà trong bao nhiêu năm qua tôi vẫn 
gọi là cái tôi? Chỉ là một xác thịt vô tri giác, có thế 
thôi! Đó là điều mà bây giờ tôi mới khám phá, với 
bằng chứng rõ ràng. Nhìn vào đôi mắt mờ đục kia 
không còn thấy gì nữa, không còn đáp ứng với ngoại 
cảnh, tôi mới nhận thấy rõ tất cả sự mỉa mai của 
vấn đề. Cái thể xác vật chất đó đã từng giam hãm 
lấy tôi, một cái tôi thật sự, nhưng bây giờ thì tôi đã 
được tự dol 

Trước kia, tôi vẫn được chở đi lại đó đây trên 
hành tỉnh này bằng một cái cơ thể mà từ lâu nay tôi 
vẫn lầm lẫn với cái tôi thật sự. Dường như cái ý thức 
về luật hấp dẫn đã biến mất, tôi vẫn phất phơ trên 
không trung và cảm thấy như vừa treo lơ lửng lại vừa 
như đứng giữa không trung một cách lạ lùng. Bỗng 
nhiên xuất hiện bên cạnh tôi một vị đạo trưởng già 
đạo mạo, cốt cách thanh kỳ, đôi mắt nhìn lên, gương 
mặt trầm tĩnh, phong thái ung dung, đang lâm râm 
cầu nguyện: 

— Ôi! Đấng chí tôn trên trời cao, xin hãy nhìn về 
cái thể xác của đứa con ngài và ban cho ân huệ trong 
cảnh giới tâm linh. 


86 Ai Cập huyền bí 


Kế đó, người quay sang nói với tôi: 

— Bây giờ con đã học xong một bài học lớn. Con 
người vốn có linh hồn bất diệt, không thể bị chi phối 
bởi sự chết. Con hãy ghi nhận cái chân lý đó bằng 
ngôn ngữ của trần gian. 


Ngay lúc đó, trước mặt tôi lần lượt xuất hiện gương 
mặt khá quen thuộc của một thiếu phụ đã quá vãng 
mà tôi có dự đám tang từ hơn hai mươi năm trước, 
rồi đến những nét mặt quen thuộc của một người bạn 
chí thân mà tôi cũng đã từng đưa đến nơi yên nghĩ 
cuối cùng cách đây mười hai năm, và sau cùng là nụ 
cười hồn nhiên của một đứa trẻ mà tôi biết là đã chết 
trong một tai nạn. Cả ba người đều nhìn tôi trong 
sự trầm lặng, giọng nói thân mật của họ đã thốt ra 
chung quanh tôi. Tôi nói ít lời vắn tắt với mỗi người 
ấy, rồi họ lui gót và biến mất. 

VỊ đạo trưởng già nói: 

— Họ cũng sống như con đây, như cái Kim Tự 
Tháp này đã từng chứng kiến cái chết của nửa phần 
nhân loại và nó vẫn còn tôn tại. Con hỡi, con nên 
biết rằng trong ngọn tháp cổ này còn ẩn tàng cái di 
sản đã mất của những giống người đầu tiên và của sự 
hòa hợp giữa họ với tạo hóa, do sự trung gian của các 
vị tiên tri. Những người được chọn lựa ngày xưa đã 
từng đến đây để được trình bày cho thấy sự hòa hợp 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 87 


đó và khi trở về họ có thể duy trì sự bí mật đó mãi 
mãi trong dân gian. Con hãy ghi nhớ lời cảnh cáo 
này: “Khi nào con người từ bỏ sự hòa hợp với thiên 
nhiên và nuôi sự thù hằn đối với kẻ đồng loại, thì 
họ sẽ chịu cái số phận của những vị quốc vương châu 
Afantide ở vào thời đại xây cất Kim Tự Tháp này. 
Họ sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tà vạy của họ cũng 
như dân Af/anfide ngày xưa vậy.” Không phải thiên 
nhiên đã nhận chìm châu A//œnfzde mà chính là sự 
ích kỷ, bạo tàn và mù quáng tâm linh của những dân 
tộc sống trên vùng lục địa ấy. Thiên nhiên vốn là sự 
hòa hợp tuyệt đối với tất cả nhân loại, nhưng sự sống 
còn của con người luôn chịu sự chi phối của những 
định luật huyền bí hiện hữu trong thiên nhiên. Vậy 
con hãy ghi nhớ những lời cảnh cáo này. 

Khi ấy, tôi bị xâm chiếm bởi một ước muốn mãnh 
liệt là muốn biết thêm về sự hòa hợp bí mật ấy. Chắc 
hẳn vị đạo trưởng đã đọc được tư tưởng của tôi, vì 
người liền nói nhanh: 

— Mọi sự phải đến vào đúng ngày giờ của nó. Chưa 
phải lúc, con ạ. Chưa phải lúc! 

Tôi cảm thấy một sự thất vọng chua cay. Vị đạo 
trưởng nhìn tôi trong vài giây đồng hồ rồi nói tiếp: 

— Chưa có một người nào thuộc chủng tộc của con 
đã được phép biết điều ấy. Nhưng vì con đã giỏi về 


88 Ai Cập huyền bí 


các khoa này, vì con đã đến với chúng ta với tấm 
lòng đầy thiện chí và hiểu biết, con có thể nhận được 
một vài sự thỏa mãn. Bây giờ, con hãy theo ta. 


Khi đó xảy ra một chuyện lạ kỳ. Dường như tôi đã 
chìm vào một cơn mê, trong một lúc tôi đã mất cả ý 
thức về ngoại cảnh và kế đó tôi cảm thấy rằng tôi đã 
được đưa đến một chỗ khác. Tôi thấy tôi đang ở tại 
một dãy hành lang dài, có chiếu một thứ ánh sáng 
êm dịu, tuy tôi không thấy có cửa sổ hay đèn đuốc 
chi cả. Tôi nghĩ rằng cái nguồn phát ra ánh sáng này 
không gì khác hơn là hào quang bao bọc chung quanh 
người vị đạo trưởng già đồng hành với tôi. Nhưng 
tôi phải nhìn nhận rằng sự giải thích này vẫn chưa 
đủ. Các vách tường đều bằng đá ửng màu đất nung, 
và các phiến đá được ráp nối một cách vô cùng tỉnh 
vi. Đất nghiêng theo đường dốc lài lài đi xuống, theo 
một góc tương đương với độ dốc từ cửa vào Kim Tự 
Tháp. Gian phòng vuông vức và thấp, nhưng không 
gây trở ngại. Tôi không thể khám phá ra nguồn gốc 
của cái ánh sáng bí mật ấy, phía trong gian phòng 
cũng được chiếu sáng không kém, dường như có một 
ngọn đèn soi sáng khắp phòng. 

Vị đạo trưởng già mời tôi đi theo con đường dốc. 
Người dặn: 


— Đừng quay đầu lại nhìn phía sau. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 89 


Chúng tôi vẫn đi như thế trên một quãng đường 
dốc, kế đó tôi thấy một gian phòng lớn, giống như 
một nơi thánh điện, ở tận chỗ cuối đường. Tôi biết 
rõ là tôi đang ở trong hay ở phía dưới hầm Kim Tự 
Tháp, nhưng trước đó tôi không hề thấy con đường 
dốc và gian phòng này. Lẽ tất nhiên con đường dốc 
và gian phòng này đều bí mật vì cho đến khi đó vẫn 
chưa hề bị khám phá. Tôi không khỏi cảm thấy kinh 
sợ, do sự phát hiện đột nhiên này, trong khi một sự 
tò mò mãnh liệt cũng không kém khiến tôi tự hỏi 
đâu là chỗ cửa vào con đường hầm bí mật này và cửa 
đó ra sao. Sau cùng tôi phải quay đầu lại và liếc nhìn 
ra phía sau để hy vọng tìm thấy cái cửa bí mật. Tôi 
lọt vào con đường dốc này mà không do một ngã nào, 
nhưng ở phía cuối đường hâm tôi nhận thấy rằng 
hình như chỗ cửa vào đã bị đóng chặt bởi những tảng 
đá vuông lớn và trét bằng một chất nhựa giống như 
xI măng. 

Tôi xem xét một vách tường đá trắng, kế đó tôi 
cảm thấy như bị xô té bởi một sức mạnh vô hình 
không cưỡng lại được, cho đến khi tất cả cảnh tượng 
ấy biến mất dạng và tôi tiếp tục bay lơ lửng trên 
không gian. Tôi còn nghe cái âm hưởng vọng lại từ 
xa như một tiếng vang: “Chưa phải lúc... chưa phải 


lêả 


lúc...” và trong giây phút tôi đã nhìn thấy cái thể 


90 Ai Cập huyền bí 


xác vô tri bất động của tôi nằm trên tảng đá. Vị đạo 
trưởng già nói nhỏ với tôi: 

— Con hối! Con có tìm thấy cái cửa bí mật hay 
không, điều ấy cũng không quan hệ gì. Con hãy tìm 
trong nội tâm con đường huyền bí đưa con đến nơi 
thánh điện ẩn giấu trong chỗ thầm kín nhất của 
linh hồn, rồi con sẽ tìm thấy cái kho tàng bí mật. 
Sự bí mật của Kim Tự Tháp chính là sự bí ẩn trong 
người của con vậy. Những thánh điện thâm nghiêm, 
những di tích chứng minh của thời cổ, tất cả đều có 
trong tâm hồn của con. Bài học của Kim Tự Tháp 
chính là đây: Con người phải quay về nội tâm, thám 
hiểm tận chỗ trung tâm huyền bí của bản chất mình 
để tìm thấy chân ngã, cũng như người ta phải thám 
hiểm tận chỗ thâm sâu ẩn giấu của ngọn tháp này 
để khám phá ra điều bí mật tối trọng của nó. Thôi, 
ta vĩnh biệt con từ đây! 


Tâm hồn tôi quay cuồng trong một cơn gió lốc lôi 
cuốn tôi đi, tôi trượt xuống dưới thấp, xuống thấp 
mãi, một sự mê man nặng nề xâm chiếm lấy tôi, 
hình như tôi sắp trở về với thể xác của tôi. Tôi thu 
thập tàn lực để cố gắng cử động những bắp thịt đã 
cứng đơ, nhưng vô hiệu quả, và sau cùng tôi ngất 
liệm ởi... 

Tôi giật mình và mở mắt dậy trong bóng tối dày 
đặc. Khi toàn thân tôi đã co giãn lại được, tôi dò dẫm 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 91 


trong đêm tối để tìm ngọn đèn pin và bật lên. Tôi 
vẫn ở trong Vương cung, tỉnh thần căng thẳng đến 
cực độ, làm cho tôi phải phóng mình nhảy dựng lên 
và kêu to, tiếng kêu của tôi vang dội lại rên rỉ trong 
đêm trường. Nhưng thay vì chân tôi đạp lên mặt đất 
phía dưới, tôi cảm thấy dường như tôi bị rơi trong 
khoảng không. Tôi bèn đưa hai tay quơ và bám chặt 
lấy cạnh của tảng đá và treo mình lủng lẳng trên vực 
thắm, nhờ đó tôi mới khỏi té ngã. Khi đó tôi mới biết 
việc gì đã xảy ra. 

Khi tôi vừa nhảy dựng lên tôi đã đi đến đầu cuối 
của tảng đá mà tôi không hay và hai chân tôi đã ở 
phía trên một cái lỗ trống đào sẵn ở phía góc tây bắc 
của gian phòng. Tôi bèn định tĩnh tinh thần và tự gỡ 
mình thoát ra khỏi tình trạng đó một cách an toàn. 
Tôi lấy đèn bấm soi đồng hồ đeo tay thì thấy kiếng 
đã bể ở hai nơi do hậu quả của bước nhảy, khi tôi quơ 
tay đụng vào tường. Nhưng đồng hồ vẫn còn chạy, 
phát ra tiếng kêu “tích tắc” nhẹ nhàng và lanh lẹ. 
Khi tôi xem giờ, tôi muốn phát cười to lên, dẫu rằng 
giữa bầu không khí cổ kính thâm nghiêm này. Đồng 
hồ chỉ vừa đúng nửa đêm, cái giờ cổ điển của những 
biến cố ly kỳ. Kim chỉ giờ và phút cùng giao nhau ở 
đúng ngay vào số mười hai, không sai một chút dù là 
hơn hay kém! 


92 Ai Cập huyền bí 


1 hi viên cảnh binh trực đêm mở cái cổng sắt 

vào lúc mặt trời mọc, một lãng tử mình dính 
đầy bụi bặm, dáng điệu mệt nhọc, hai mắt thâm 
quầng, tập tễnh đi ra từ phía hành lang tối om bên 
trong Kim Tự Tháp. 


Người ấy dụi hai mắt và nhìn ra về phía đồng bằng 
với những cảnh vật quen thuộc. Trước hết, người ấy 
hít những hơi dài để thở bầu không khí tự do trong 
lành. Rồi do bản năng thúc đẩy, người ấy quay mặt 
về phía mặt trời mọc lúc bình minh và âm thầm thờ 
kính thân Thái Dương đã ban cho loài người cái ân 
huệ vô giá: ánh sáng! 


93 


CHƯƠNG 5 


NHÀ PHÙ THỦY THÀNH CAIRO 


ại Cœiro, người ta sống trong hai thế giới khác 
(lô Bạn lọt vào thế giới Á Rập khi từ công 
trường trung ương Afœba ei Khadra bạn ởi về phía 
đông. Bạn lọt vào thế giới Âu Tây hiện đại nếu bạn 
đi ngược lại chiều hướng trên. Một sự sống lạ lùng 
hỗn hợp Đông phương với Tây phương, thời trung 
cổ với thời kỳ hiện đại, màu mè sặc số và sự sống 
cẩu thả, thiếu vệ sinh, cùng với sự ngăn nắp sạch sẽ 
chung lộn nhau dưới cái nhịp độ sinh hoạt thực tế 
hằng ngày. 


Chính tại Caïro mà tôi khám phá hằng hà sa số 
những pháp sư, phù thủy và đồng tử, nhà tiên tri và 
chiêm tỉnh gia, thầy bói và tướng số, tu sĩ và thuật 
sĩ... gồm những thành phần rất đông đảo và đủ mọi 
hạng. Chính phủ Ai Cập đã ra lịnh cấm phần nhiều 
những hoạt động của họ, và áp dụng những biện 
pháp hạn chế. Mặc dầu tôi vẫn có thiện cảm với 
những người thuộc thành phần kể trên, tôi phải nhìn 


94 Ai Cập huyền bí 


nhận rằng chính phủ hoàn toàn có lý khi áp dụng 
biện pháp gắt gao đối với họ. 


Những tay bợm bãi thường lừa bịp người mê tín 
nhẹ dạ. Những người buôn thần bán thánh dễ thuyết 
phục nhiều người sẵn sàng nghe theo họ. Những kẻ 
tiên tri giả mạo thường làm cho công chúng tin tưởng 
vào sự lầm lạc của họ. Người ta không thể lường được 
đúng mức những tổn hại mà các ông thầy bói và 
tướng số sẽ gây ra cho những thân chủ quá thật thà, 
thường vịn theo những lời bói toán, tiên tri để làm 
kim chỉ nam cho cách sinh hoạt và xử thế cũng như 
những quyết định của mình. Tuy vậy, người ta cũng 
biết khá đủ về những tệ đoan mà họ đã gây nên, đủ 
làm cho chính phủ phải can thiệp. 


Nhưng dù sao thì trong số những thành phần ấy 
cũng có một số nhân vật làm cho tôi thích thú ngoài 
phạm vi hành nghề của họ. Đó là một nhà phù thủy 
đã làm chết con gà mái ngay trước mắt tôi bằng 
những câu thần chú của khoa pháp môn; một nữ phù 
thủy người Soudan, đã nói chính xác rằng xứ Ấn Độ 
là nơi tôi đã trải qua một thời gian rất may mắn tốt 
lành, và sau đó cũng tiên đoán vài điều đáng chú ý 
về tương lai; một thanh niên Ai Cập theo đạo Gia Tô 
và là người gốc ở xứ Syr¿e, luôn tin chắc rằng anh 
ta là hậu thân của thánh //e và đã chọn sống một 
cuộc đời ẩn dật lánh xa thế tục giống như vị thánh 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 95 


tiên tri ấy; một ông lão dị kỳ sống với gia nhân 
trong tòa nhà lớn bên cạnh một ngôi đền Hồi giáo, 
và sống tách rời thế gian đến nỗi hầu như đã dùng 
hầu hết thì giờ của mình để nói chuyện với các vong 
linh bí mật; một phụ nữ rất can đảm, bất chấp lịnh 
cấm của vua Ïbn Séoud, đã lén quay phim tại thánh 
địa Mecca, nhưng về sau lại muốn học hỏi các vấn 
đề đạo lý với những bậc danh sư thượng thặng; nhà 
thuật sĩ trứ danh Tahra Bey, không ngần ngại cắm 
một lưỡi dao găm vào cổ họng mình hoặc vào ngực 
trên chỗ quả tim mà không hề hấn gì cả, thậm chí 
cũng không thấy chảy máu... 


Vẫn còn một số những nhân vật khác nữa cũng 
làm cho tôi phải chú ý, nhưng tôi không thể mô tả 
hết thảy bọn họ với đầy đủ chi tiết, mà chỉ kể có thể 
sơ lược ở đây những chuyện về một vài người đáng 
lưu ý nhất. 


Một khía cạnh khác của đời sống ở Cœiro cũng 
rất hấp dẫn đối với tôi. Đó là khía cạnh tôn giáo, vì 
thành phố này cũng đã từng là trung tâm truyền bá 
nên văn minh Hồi giáo trong khoảng trên một nghìn 
năm. 


96 Ai Cập huyền bí 


ôi tìm thấy chỗ ở của nhà phù thủy vào một 

buổi trưa hè oi bức, sau khi đã đi tìm đường 
rất lâu và mất rất nhiều công phu dọ hỏi. Tôi đi theo 
một con đường lớn vẫn còn lót bằng những tảng đá 
rất xưa cũ, đến một khu xóm ồn ào, cũ kỹ, bình dân, 
với những con đường hẹp quanh co chen chúc nhau 
giữa ngôi đền Hồi giáo Ej Azhar và khu nghĩa địa âm 
u Baö eL Wazrr. 


Một đoàn lạc đà nối đuôi nhau đi vào thành phố. 
Mỗi con lạc đà đều có treo trên cổ một cái lục lạc 
đồng, khiến cho cuộc diễu hành của chúng phát ra 
những âm thanh nghe rất vui tai. 


Để tìm được địa chỉ của nhà phù thủy, tôi vạch 
một lối đi xuyên qua nhiều ngõ ngách tối tăm, quanh 
co lẩn khuất như chốn mê cung, với nhiều lối đi chật 
hẹp đến nỗi nền trời hầu như chỉ xuất hiện qua những 
khe hở không đều đặn giữa những nóc nhà hai bên 
đường. Tuy nhiên, ánh nắng rọi xuống những lối đi 
chật hẹp đó cũng đủ tạo nên một khung cảnh chỗ 
sáng chỗ tối trông rất ngoạn mục. 


Sau cùng, tôi đi vào một con đường khúc khuỷu 
đưa đến nhà của người mà tôi tìm kiếm, xuyên qua 
những lớp bụi trắng rất dày mà những ngọn gió đã 
mang đến từ những ngọn đồi khô khan nhô lên ở 
vùng ngoại ô thành phố. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 97 


Ngôi nhà rộng lớn và có vẻ cũ kỹ, mặt tiền xây 
bằng những tảng đá dài sơn phết màu mè sặc sỡ, và 
trên gác có nhiều cửa sổ. Tôi đợi một lát thì có một 
đứa trẻ độ mười bảy tuổi ra chào hồi với một giọng 
do dự: 

— Thưa ông muốn hỏi ai? 

Khi tôi nói đích danh nhà phù thủy thì người thiếu 
niên lùi bước với vẻ ngạc nhiên. Hẳn là trong số 
những thân chủ của nhà này không có nhiều người 
Âu. Người thiếu niên nói: 

— Ông muốn tìm cha tôi ư? Có chuyện gì, xin ông 
cho biết? 

Tôi nói ý định của mình và đưa ra một tờ giấy giới 
thiệu viết bằng bút chì. Khi anh ta nhìn thấy chữ ký 
trên tờ giấy, đôi mắt anh ta lập tức sáng lên. Anh ta 
mời tôi vào nhà, đưa vào phòng khách và chỉ một cái 
giường cây có lót vải trắng, mời tôi ngồi. 

Kế đó, anh ta nhanh nhẹn bước lên lầu và trở 
xuống ngay. Tôi nghe có tiếng chân người lê những 
bước chậm chạp, và người thiếu niên bước vào phòng, 
theo sau là một người thân hình to lớn nhưng đã 
già, trạc độ sáu mươi tuổi. Người này vừa bước vào 
đã đưa tay lên trán để chào tôi theo lối bản xứ. Ông 
ta choàng trên đầu một chiếc khăn trắng phủ xuống 
tận vai, để một mái tóc đen như huyền. Nét mặt ông 


98 Ai Cập huyền bí 


ta rất già dặn và biểu lộ một tính tình cởi mở, tốt 
bụng, với râu mép khá rậm nhưng bộ râu dưới cằm 
thì thưa thớt. Đôi mắt ông ta lớn nhưng hầu như 
luôn nhìn xuống đất và hai mí mắt nheo lại. Ông ta 
ra hiệu mời tôi cứ ngồi yên tại chỗ đó và ông thì đến 
ngồi trên một chiếc ghế lớn. 


ới vài lời vắn tắt, nhà phù thủy bày tỏ sự hân 

hạnh được tôi đến viếng, và mời tôi dùng nước 
trước khi vào đề câu chuyện. Tôi cám ơn, nhưng vì 
biết rõ tập quán bản xứ nên tôi yêu cầu ông ta đừng 
mang cà phê đến, vì tôi không dùng loại nước ấy. 
Ông ta liền mời tôi dùng trà của xứ Ba Tư, một loại 
trà rất ngon, và tôi vui vẻ nhận lời. 

Trong khi chờ đợi, tôi định hỏi qua nhà phù thủy 
đôi điều về đời tư của ông ta, nhưng chẳng được kết 
quả gì. Ngoài vài lời trao đổi ngắn ngủi theo phép 
lịch sự tối thiểu, ông ta không chịu tiết lộ bất cứ điều 
gì về cuộc đời của mình. Trái lại, ông ta xoay chiều 
câu chuyện và đưa ra vài câu hỏi về mục đích của 
tôi. 

Tôi trả lời thành thật và không do dự. Trong khi 
đó, người gia bộc đã dọn ra những thức ăn đặc biệt 
của Ai Cập, gồm có những khoanh bánh ngọt làm 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 99 


bằng bột mì trộn với mật ong và chiên vàng, chuối 
và những chén trà Ba Tư thơm phức. Khi chủ nhà 
hiểu rằng việc sưu tầm của tôi không có mục đích chế 
nhạo hoặc ác ý gì khác, ông ta trở nên rất cởi mở. 
Nhưng, dưới cái lớp nhã nhặn lịch sự bên ngoài đó, 
tôi nhận thấy ông vẫn luôn dè dặt kín đáo, dường 
như không muốn tiết lộ cuộc đời mình cho một người 
khách lạ. 


Rồi bỗng nhiên ông ta thay đổi thái độ và đề nghị 
cho tôi xem một vài bí thuật phù thủy. Ông ta nói: 


- Ông hãy đưa cho tôi cái khăn mù xoa. 

Tôi đưa khăn cho ông ta, ông ta cầm lấy rồi trả 
lại tôi và nói: 

— Được rồi. Bây giờ ông hãy xé nó ra làm hai 
mảnh. 


Tôi làm theo lời. Ông ta cầm lấy một mảnh khăn 
và viết trên đó vài dấu hiệu nguệch ngoạc bằng một 
cây viết mực. Xong rồi, ông ta xếp mảnh khăn lại 
đưa cho tôi, và yêu cầu tôi để trong một cái dĩa nhỏ 
bằng đồng ở cạnh tôi trên giường cây. Tôi theo dõi 
mọi việc với ít nhiều sự thích thú. Nhà phù thủy cầm 
một mảnh giấy và vẽ trên đó một hình tam giác lớn. 
Trong hình tam giác đó, ông ta vẽ vài dấu hiệu bí 
mật và vài chữ Ả Râập. Xong, ông ta đưa cho tôi mảnh 
giấy và bảo tôi để lên trên cái khăn đã xếp làm tư. 


100 Ai Cập huyền bí 


Rồi ông ta nói lầm thầm trong vài phút một thứ 
ngôn ngữ dị kỳ khó hiểu, hai mắt nhắm nghiền. 


Rồi thình lình ông ta mở mắt ra. Ngay khi đó, cái 
khăn bị xé hai bốc cháy trên cái dĩa đồng bên cạnh 
tôi. Ngọn lửa bốc lên cao làm tôi ngạc nhiên, và trở 
thành một luồng khói dày đặc bay khắp phòng. Khói 
làm tôi ngộp thở và cay mắt. Tôi bèn vội vã đứng dậy 
đi ra cửa, thì nhà phù thủy đã ra đến đó trước tôi. 
Ông ta gọi người gia bộc mở hết các cửa sổ cho bớt 
khói. Phải chăng đó là tác dụng của khoa phù thủy, 
hay chỉ là một trò ảo thuật dùng những hóa chất bắt 
lửa? 

Tôi không băn khoăn lắm về việc ấy, vì tôi không 
thấy cần một sự chứng minh để làm gì. Nhưng ông 
lão tổ vẻ rất hãnh diện về cái kỳ công đó. Tôi hỏi: 

- Ông đã đốt cái khăn bằng cách nào? 

— Bằng cách sai khiến âm binh. 


Đó là câu giải thích của ông ta, và như vậy cũng 
giống như chẳng giải thích gì cả, nhưng tôi không 
hỏi thêm gì nữa. Vì ở AI Cập người ta thường dùng 
cách đó để giải thích những điều mầu nhiệm ngoài 
lãnh vực tự nhiên. Nhà phù thủy bảo tôi: 

- Ông hãy trở lại đây sau ba ngày, nhưng đừng 
quên đem theo một con gà lông trắng. Tôi nhận thấy 
nơi ông có một điều gì đó mà tôi rất thích, vì thế tôi 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 101 


vui lòng giúp ông một việc. Ông hãy nhớ đem một 
con gà tơ, đừng già quá, và phải có lông trắng. 


Tôi nghĩ đến những tay phù thủy châu Phi thường 
cắt cổ gà trống trắng rồi phóng tia huyết gà lên đầu 
những thân chủ của họ, nên tôi từ chối lời để nghị 
của ông này. Nhưng ông ta khẩn khoản mời mọc tôi 
nhiều lần và nói thêm rằng nghi thức phù thủy này 
có bàn tay của một vị thần linh rất cao sẵn sàng 
hành động để phò trợ cho tôi. Nhưng tôi vẫn một 
mực từ chối. 


Sau cùng, tôi nói cho ông ta biết rằng loại nghi 
thức này làm cho tôi ghê tởm, và tôi thà không có 
được những sự lợi ích mà ông ta đã gán cho việc hành 
lễ ấy. Nhà phù thủy liền bảo đảm rằng sẽ không có 
việc đổ máu trong nghi thức này. Nghe như thế, tôi 
đồng ý. 

e&6 


ột lần nữa, tôi lại đi qua những con đường 

nhỏ hẹp đưa đến chỗ ở của nhà phù thủy. 
Lần này, tôi đi qua chợ bán gà vịt ở phía sau công 
trường A/aba e/i Khadrơ và mua một con gà mái tơ 
lông trắng. Tôi ôm con gà trong tay và cảm thấy 
hơi thở ấm của nó dưới lòng bàn tay tôi. Tôi tự hỏi 
không biết lão phù thủy sẽ dành cho nó một số phận 
ra Sao. 


102 Ai Cập huyền bí 


Khi tôi đến nơi, lão phù thủy không còn dè dặt 
nghiêm nghị như hôm trước mà mỉm cười rất cởi mở. 
Ông ta bảo tôi để con gà ở giữa tấm thảm trải trên 
nên gạch rồi bước qua ba lần trên một lư hương đốt 
trầm nghi ngút ở góc phòng. Sau khi đã bước qua đủ 
ba lần trên làn khói trầm thơm phức, tôi đến ngồi 
trên giường cây và nhìn chủ nhà. Nhà phù thủy lấy 
ra một tờ giấy, vẽ trên đó một hình vuông chia làm 
chín ô vuông nhỏ. Trong mỗi ô vuông đó, ông ta vẽ 
một dấu hiệu thần bí hoặc một chữ Ả Rập. 


Kế đó, ông ta niệm lầm thầm, một câu thần chú và 
đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào con gà. Thỉnh 
thoảng, ông ta đệm thêm vào những câu thần chú ấy 
một cử chỉ ngắn như ra lệnh bằng ngón tay trỏ. Con 
vật bắt đầu sợ hãi và chạy trốn vào một góc phòng, 
chui núp dưới một cái ghế. Khi đó, nhà phù thủy bảo 
tôi bắt con gà lại và để nó ở giữa tấm thảm như cũ. 
Tôi nói là không muốn sờ mó vào con gà một lần 
nữa. 

Khi ấy, người con trai ông lão vừa bước vào phòng, 
liền đến bắt con gà và để lại chỗ cũ. Con gà lại bắt 
đầu tỏ vẻ sợ sệt và lại muốn chạy vào góc phòng. 
Nhưng lão phù thủy khi ấy, bằng một giọng mạnh 
mẽ, ra lịnh cho nó nằm yên. Con gà bèn nằm ¡im lập 
tức. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 103 


Lúc ấy, tôi nhận thấy toàn thân nó run lên, và 
những lông trên mình nó dựng lên. Nhà phù thủy lại 
mời tôi bước qua ba lần trên cái lò đốt trầm. Khi tôi 
trở lại ngồi trên giường cây, con gà không nhìn vào 
lão phù thủy nữa, mà hai mắt nó nhìn về phía tôi 
cho đến lúc cuối cùng. Khi đó tôi nhận thấy một sự 
lạ lùng. Hơi thở của con gà trở nên nặng nề và khó 
khăn, mỗi hơi thở chỉ còn là một cơn thở dài và hổn 
hển, mỏ nó há ra luôn, dường như đang cố gắng để 
đem không khí vào phổi. Nhà phù thủy bèn đặt lá 
bùa dưới đất ở một bên nó, rồi lui gót một cách nhẹ 
nhàng về phía cánh cửa mở. 


Ông ta đứng lại nơi đó và vừa đọc thần chú vừa 
nhìn thẳng vào con gà. Những câu thần chú của ông 
ta lên giọng như ra lịnh, và dần dần con gà càng lúc 
càng uể oải như sắp tắt thở. Nó cố gắng một lần chót 
để đứng dậy nhưng lại té ngã xuống vì kiệt sức. Vài 
phút trôi qua, nó giật mình vài cái, hai cánh vỗ một 
cách yếu ớt. Những cử động của nó yếu dần rồi dứt 
hẳn. Thân mình nó cứng đơ, rồi đến cái đầu, và tôi 
nhận thấy con gà nóng hổi mà tôi vừa đem đến nửa 
giờ trước đây nay đã thành một cái xác chết. 


Tôi lấy làm ngạc nhiên, không thốt ra được một 
lời nào và có một cảm giác như buồn nôn. Lão phù 
thủy yêu cầu tôi để cái khăn tay trên xác con gà, và 
nói với một giọng lạ lùng: 


104 Ai Cập huyền bí 


— Khoa pháp môn đã thành công hoàn toàn. Kể 
từ nay, vị thần linh đã giết con gà này sẽ phù trợ 
cho ông. Đôi khi tôi cũng đã làm một nghi thức như 
thế mà con gà không chết, đó là vì thần linh từ chối 
không chịu phò trợ cho thân chủ của tôi. 


Tôi quan sát nhà phù thủy đáng sợ này suốt buổi 
hành lễ và thấy y luôn luôn nhìn xuống đất. Y giải 
thích thái độ đó như sau: 

— Khi tôi niệm chú hô thần để kêu gọi một vị, và 
khi thần linh đã xuất hiện để chịu cho tôi sai khiến, 
thì không bao giờ tôi nhìn thẳng vào y. Đó là một 
trong những qui luật phải tuân theo. Nhưng cuộc lễ 
hy sinh này chưa phải đã xong. Ông còn có bổn phận 
gói xác con gà lại và đem về nhà cho đến ngày mai, 
đợi đến lúc nửa đêm, ông sẽ đi đến cầu Kœsr ei Ni và 
liệng xác nó xuống sông. Trong khi đó, ông hãy đưa 
ra một lời ước nguyện, và có ngày thần linh sẽ giúp 
ông đạt được ý muốn. 

Cái khăn của tôi không đủ để gói xác con gà. Tôi 
thấy trong phòng có một tờ báo, tôi bèn dùng nó để 
gói lại. Về đến nhà, tôi đưa cái gói cho tên gia bộc 
Ả Rập còn trẻ tuổi của tôi, và đặn y không nên mở 
gói ra cũng đừng sờ mó gì đến nó cho đến đêm sau. 
Nhưng lời dặn này là thừa. Tôi chỉ nói thoáng qua 
rằng con gà đã bị hy sinh do bàn tay của một nhà 
phù thủy và không phải dùng để ăn. Tên gia nô lùi 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 105 


lại trong sự sợ hãi, và kể từ lúc ấy, y tránh không 
đến gần con gà. 


Chiều đến, tôi ra tiệm dùng cơm với hai người bạn, 
một người Mỹ và một người AI Cập. Tôi thuật lại cho 
họ nghe chuyện con gà bị hy sinh bằng khoa phù 
thủy. Họ quả quyết rằng con gà bị giết bằng những 
phương pháp khác hơn là khoa pháp môn. Về phần 
tôi, tôi không bày tỏ ý kiến gì mà chỉ giữ kín quan 
niệm của tôi. Khi tôi thuật lại tất cả các chi tiết, họ 
phá lên cười, và con gà trở thành đề tài chính của 
câu chuyện giữa chúng tôi trong buổi tối hôm đó. 

Tôi phải thú nhận rằng tôi cũng đã mỉm cười khi 
tôi nghe những câu nói đùa châm biếm của những 
ông bạn tôi về nhà phù thủy vắng mặt. Họ dùng ông 
ta làm cái bia cho những sự chỉ trích và bỡn cợt rất 
ngộ nghĩnh. Thình lình tất cả đèn đuốc đều tắt phụt 
trong tiệm ăn, chúng tôi còn đang ăn dở bữa chưa 
xong. Tất cả những cố gắng của người chủ tiệm vẫn 
không thể nào làm cho đèn cháy lại được. Sau cùng 
người chủ tiệm phải cho thắp đèn cầy, và bữa ăn tối 
hôm ấy kết thúc dưới ánh đèn nửa mờ nửa tỏ. 

Người bạn AI Cập của tôi, cựu sinh viên trường 
Đại Học Sorbonne và có tiếng là một con người đa 
nghi, bèn mất đi trong một lúc sự hài hước đùa cợt 
của anh ta. 


106 Ai Cập huyền bí 


— Chính nhà phù thủy của anh đã làm chuyện 
ấy! 


Anh ta nói với một giọng có vẻ giễu cợt bề ngoài, 
nhưng tôi thấy bên trong có tiêm ẩn một chút lo 
ngại. Có thể rằng cầu chì tình cờ bị nổ làm tắt điện, 
điều ấy đã hiển nhiên. Nhưng việc này xảy ra trong 
những hoàn cảnh làm cho tôi nhớ lại hai sự việc 
khác đã xảy ra một cách lạ lùng trong những trường 
hợp tương tự. 

Việc thứ nhất là trường hợp của chính cá nhân 
tôi, còn việc thứ hai được văn hào trứ danh oöert 
Hichens thuật lại cho tôi, vì ông có quen thân với 
nhân vật chính trong câu chuyện. 


Câu chuyện thứ nhất xảy đến cho tôi từ nhiều 
năm trước, khi tôi đang theo đuổi một cuộc sưu tâm 
về những giáo phái xuất hiện vào thời kỳ đó ở khắp 
châu Âu và châu Mỹ. Một trong những chỉ phái đó do 
sự điều khiển của một phần tử bất hảo, một cựu linh 
mục đã bị trục xuất khỏi Giáo hội, nhưng ông ta là 
một nhân vật có quyền năng và kiến thức rộng. Do 
sự điều tra, tôi được biết rằng ông ta có thuật thôi 
miên rất mạnh và thường lợi dụng thuật ấy để đạt 
những mục đích tà vạy, khai thác và làm tiền những 
kẻ nhẹ dạ mê tín. Thay vì cảnh cáo những người 
mà tôi quen biết trong số các nạn nhân của ông ta, 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 107 


tôi vẫn giữ kín sự khám phá của tôi, vì tôi tin rằng 
những kẻ bất lương sớm muộn gì cũng phải đền tội. 
Yếu tố quyết định đã xảy đến dường như do sự tình 
cờ, khi tôi gặp ở ngoài đường vào lúc mười giờ đêm, 
một thiếu phụ vợ của một người mà tôi quen biết rõ. 
Cách đi đứng của bà ta có vẻ lạ lùng làm cho tôi phải 
ngừng bước giữa đường để hỏi chuyện, và tôi vô cùng 
ngạc nhiên mà nghe nói rằng bà ta đang đi đến nhà 
của người thầy dòng tu để ngủ đêm tại đó. Tôi đưa bà 
ấy đến cột đèn gần nhất và dưới ánh sáng đèn điện, 
tôi quan sát cặp tròng trắng và con ngươi trong đôi 
mắt của bà ta, thì thấy rằng bà ta đã hoàn toàn bị 
thôi miên. Tôi thấy có bổn phận phải giải tỏa phép 
thôi miên cho bà ấy ngay lập tức và thuyết phục bà 
hãy trở về nhà. 

Qua hôm sau, tôi đến viếng một người bạn Ấn Độ 
để hỏi ý kiến của ông ta về vấn đề này. Tôi thuật lại 
cho ông ta nghe rõ tất cả những điều tôi khám phá 
về hành động bất lương của tên lưu manh nọ, và nói 
rằng theo ý tôi một người như thế thật là quá nguy 
hiểm nếu để cho họ được tự do làm hại kẻ khác. 

Người bạn Ấn Độ đồng ý với tôi và còn tỏ ra vô 
cùng phẫn nộ, đề nghị trừng phạt tên lưu manh bằng 
một sự trù ẻo nặng nề. Tôi biết rõ người bạn tôi đã 
được thụ huấn về môn Yogø của Ấn Độ và về những 


108 Ai Cập huyền bí 


bí thuật khác của các nhà đạo sĩ Đông phương, và 
một sự trù ẻo xuất phát từ cửa miệng của y không 
phải là chuyện tầm thường. 

Xét thấy rằng sự trừng phạt đó hơi quá đáng đối 
với trường hợp này, tôi liền nói rằng ông ta có thể 
hành động theo ý muốn, nhưng theo tôi thì nên dùng 
một phương pháp nhẹ hơn, chỉ cần làm cho tên bất 
lương phải bỏ xứ ra đi mà không dám trở về. Người 
Ấn Độ đồng ý, nhưng cho biết là điều đó cũng không 
ngăn cản ông ta thốt ra một lời nguyền rủa, và sự 
thật là ông ta đã làm như vậy. 

Sau đó tôi đi tìm tên đạo đức giả kia và thấy hắn 
ta đang tụ họp một số đệ tử đông đảo trong một gian 
phòng hẹp, và nơi đó đang diễn ra một sự hỗn loạn 
khó tả trong đêm tối dày đặc. Mọi người đang chen 
lấn xô đẩy nhau để tìm lối ra, những kẻ bị té ngã 
thốt ra tiếng kêu la ầm ỉ. Nhưng giữa cơn náo loạn 
ồn ào bỗng vang rên tiếng kêu thất thanh của tên 
giáo chủ bịp bợm, biểu lộ một sự vô cùng sợ hãi và 
tuyệt vọng: 

- Ác quỷ có mặt ở đây! Đó là do bàn tay của ác 
quy! 

Tôi bật vài cái điêm quẹt, thì thấy y nằm dài trên 
cái bục gỗ, dường như đang bị chứng động kinh và 
mê man bất tỉnh. Người ta thắp đèn cây lên. Những 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 109 


đệ tử của ông ta lập tức đưa ông ta sang một khách 
sạn gần bên, và cố gắng làm cho ông ta tỉnh dậy 
bằng một thứ nước uống quen thuộc của ông ta là 
rượu ¡0h¡shy. 


Trong khi đó, những người khác thuật lại cho tôi 
nghe những gì đã xảy ra. Tất cả các môn đồ đang 
ngồi trên ghế, lắng nghe vị giáo chủ của họ thuyết 
giảng, thình lình tất cả những bóng đèn điện đều nổ 
tung cùng lúc với một sức mạnh mãnh liệt như tiếng 
bom nổ. Những mảnh vỡ của các bóng đèn bắn tung 
ra tứ phía. Gian phòng bị đắm chìm trong bóng tối, 
và giữa cơn hỗn loạn kinh khiếp, họ nghe tiếng thầy 
họ té ngã một cách nặng nề trên bục gỗ và thốt ra 
những tiếng kêu thất thanh vì kinh hãi. 


Tôi bèn theo sang bên khách sạn, viết một bức 
thông điệp ngắn rồi bỏ trong một bao thư có niêm 
phong cẩn thận. Tôi đưa bức thư đó cho người đệ tử 
lớn nhất của hắn ta và yêu cầu người này hãy chuyển 
lại cho thầy khi nào ông ta tỉnh dậy và có thể đọc 
được. 


Đó là một bức tối hậu thư, buộc ông ta phải rời 
khỏi thành phố này trong vòng hai mươi bốn giờ và 
không được trở lại nữa, nếu không, cảnh sát sẽ truy 
nã ông ta. 


110 Ai Cập huyền bí 


Quả thật, ông ta lập tức ra đi, và độ một năm sau 
thì tôi nghe tin là ông ta đã chết nơi một ngôi làng 
nhỏ hẻo lánh. Nhưng điều lạ lùng nhất trong câu 
chuyện này là gian phòng bị tắt điện tối om đúng vào 
lúc mà cuộc lễ trù ẻo của người Ấn Độ bạn tôi lên đến 
mức độ hữu hiệu tuyệt đối! 

Câu chuyện thứ hai có liên quan đến Huân tước 
Carnœuon, nhà khảo cổ đã khai quật lăng tẩm của 
vua Toutanbhamon. Cả thế giới đều biết câu chuyện 
hi hữu về sự khám phá dị kỳ này, và ai cũng biết 
rằng chỉ ít lâu sau khi thành công, nhà khảo cổ Anh 
này đã mắc phải chứng nhiễm độc máu. Người ta 
cũng biết rằng người cổ Ai Cập đã trù ếm những kẻ 
nào xâm phạm đến ngôi lăng tẩm này. Vì chứng bịnh 
bạo phát, người ta phải đưa Huân tước Carnauon đến 
Cairo để được điều trị bằng những phương liệu y khoa 
tốt nhất mà thành phố ấy có thể cung cấp. 


Người ta đưa ông Carnauon vào khách sạn 
Continental Sauoy, một trong những khách sạn lớn 
nhất của Cœiro. Một buổi tối, ít lâu sau khi ông ta 
được đưa vào đây, tất cả các ngọn đèn điện đều cùng 
lúc vụt tắt. Đêm tối kéo dài gần một giờ. Khi đường 
dây điện được thiết lập lại, người nữ y tá săn sóc cho 
Huân tước Carnơuon thấy ông ta đã chết trên giường 
bệnh! 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 111 


Bây giờ, tôi sẽ trở lại với chuyện con gà. Hôm 
sau, vào lúc nửa đêm, người dân Cairo nhìn thấy có 
một người tay ôm cái gói nhỏ lững thững đi qua cầu 
Kasrel Nii. Đến giữa cầu, anh ta có vẻ ngập ngừng, 
chờ đợi lúc thuận tiện để thi hành một việc gì đó 
dường như rất bí mật. Việc ấy không phải dễ làm 
như người ta có thể tưởng, vì chiếc cầu này ở ngay 
trung tâm khu vực người Âu. Có một trại lính Anh 
nằm ở một bên đầu cầu, và ở phía bên kia là tổng 
hành dinh của viên Cao ủy Anh, có cảnh sát canh 
gác nghiêm ngặt thường xuyên. Vào giờ này mà ném 
từ trên cầu một vật khả nghi bọc bằng giấy xuống 
giòng sông đen ngòm, nếu có bất cứ ai nhìn thấy hẳn 
sẽ phải kết luận ngay rằng đó là một kẻ sát nhân, 
hoặc ít ra cũng đang có một âm mưu gì mờ ám, toan 
vất bỏ một mảnh thi hài của người chết hay một vật 
chứng nào đó để phi tang. 


Tuy nhiên, tôi — vì người đó không ai khác hơn 
chính là tôi —- cũng có dịp quăng cái gói xuống sông 
từ trên lan can cầu. Khi nó rơi xuống nước với một 
tiếng bõm, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm và rảo 
bước đi ngay một cách an toàn. Tên gia bộc Ả Rập 
của tôi đã tạ ơn Ai/œh khi thấy tôi trở về nhà bình 
yên. Anh ta có vẻ sung sướng như một con mèo vừa 
bắt được con chuột đầu tiên. 


112 Ai Cập huyền bí 


rong những cuộc thăm viếng kế tiếp, tôi cố 
đĩa yêu cầu nhà phù thủy giải thích những 
phương pháp của y với nhiều chi tiết hơn, để có thể 
biết xem đó có phải là những trò ảo thuật hay không? 
Nhưng ông lão phù thủy này không muốn đề cập tới 
vấn đề ấy, và đắm chìm trong những cơn im lặng kéo 
dài dường như đã lọt vào một thế giới khác, có lẽ là 
thế giới của quỉ thần. 

Tôi hiểu rằng thật rất khó làm cho một người 
kín đáo trầm lặng như thế mở miệng để nói chuyện 
tâm tình cởi mở với mình. Vì thế, tôi quay sang trò 
chuyện với người con trai của ông lão và nhờ anh 
ta trả lời những câu hỏi của tôi. Một ngày nọ, anh 
ta đã cho tôi biết rằng cha anh ta không hề nói cho 
bất cứ một người nào biết về những bí mật của ông 
ta. Chính người con trai này cũng đã từng hỏi cha 
về những điều bí mật đó từ lâu để anh ta có thể nối 
nghiệp, nhưng luôn bị từ chối. Ông lão cho biết rằng, 
nghề phù thủy là một nghề vừa khó thực hành lại 
vừa rất nguy hiểm. Ông lão đã thuật cho con trai 
nghe câu chuyện của một nhà phù thủy nọ, sau khi 
kêu gọi một vị thần để sai khiến, xong việc rồi thì 
không thể làm cho vị thần kia biến mất! Kết quả là 
vị thần kia chống lại ông ta và gây cho ông ta những 
sự đau khổ kinh khủng! Đó là một thí dụ của những 
sự khó khăn trong nghề vẫn thường xảy ra. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 113 


Hiện nay, người con trai ông đang theo học luật 
khoa, một ngành hoạt động ít nguy hiểm hơn nhiều 
so với khoa phù thủy. Thế là tôi không thể nào hy 
vọng được nghe nhà phù thủy già tiết lộ những bí 
mật của ông, dù là thật hay giả. Vì chính cái màn 
bí mật này đã bảo đảm cho quyển năng và danh 
tiếng của ông ta. Tôi đành thôi không dò hỏi thêm 
øì nữa. 

Đó cũng là một sự tự nhiên nếu nhà phù thủy 
không thấy cao hứng để tiết lộ những điều có ảnh 
hưởng đến tiếng tăm và sự nghiệp của mình. Nhưng 
nếu tôi không thể làm cho y cởi mở tấm lòng, thì tôi 
nghĩ là có thể thuyết phục y nói cho tôi nghe những 
lý thuyết đại cương, và do đó tôi có thể học hỏi được 
những gì bí ẩn phía sau những câu chuyện mà người 
Ai Cập thường truyền tụng về các thần linh. 

Trong khi tôi nói chuyện với người phù thủy thì 
tôi nghe xuyên qua cửa sổ tiếng trống nhịp nhàng 
đều đặn vọng lại từ một nhà gần bên. Bên nhà láng 
giêng, một tay phù thủy Á Rập hạng trung bình đang 
cố gắng dùng những câu thần chú và tiếng trống để 
đuổi tà ra khỏi xác thân một người bệnh mà ông ta 
cho là bị quỷ phá. Nhà phù thủy thấy tôi đang ngẫm 
nghĩ, bèn nói: 

— Những dân tộc của các ông bên Tây phương 
không tin khoa pháp môn cổ truyền của chúng tôi, 


114 Ai Cập huyền bí 


bởi vì khoa này sử dụng những sức mạnh của thần 
linh. 

Tôi im lặng. Tôi hiểu thái độ tư tưởng của một 
người phương Đông một cách dễ dàng, nếu không, 
tôi đã không bao giờ chú ý đến những xứ này. Ở đây, 
người ta cho rằng thần linh ở khắp mọi nơi. Nếu một 
người bị đau ốm, hay bị một điều tai họa, đau khổ, đó 
là vì họ bị hung thần nhập xác hay ám ảnh cuộc đời 
họ. Nếu họ được giàu sang hay quyền thế, đó là vì họ 
được sự phò trợ, giúp đỡ của một vị thần hộ mạng tốt 
lành. Sau cùng tôi hỏi nhà phù thủy: 

— Những vị thần đó như thế nào? 

Tôi đã hỏi đúng lúc, vì y đang vui vẻ. Y đáp: 

- Ông nên biết rằng những vị thần linh đó có 
thật, tuy rằng người thời nay đã mất đi khả năng 
nhìn thấy họ bằng mắt thường. Cũng như trong cõi 
vật chất có loài động vật, thì trong cõi vô hình cũng 
có những nhân vật tâm linh, không phải người chết, 
mà họ có xuất xứ tự trong cảnh giới tâm linh. Đó là 
những thần linh. Tuy thế, ta đừng lầm họ với những 
linh hôn thú vật, vì họ có một tính chất khác hẳn. 
Vài vị thần có trí khôn như người, có những vị tốt 
lành như các bậc thánh, cũng có những hạng khác 
là hung thần, ác quỷ. Nói chung những nhân vật 
trong cõi tâm linh có thể chia làm ba hạng chính: 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 115 


thần linh, nhân loại và thiên thần. Các thiên thần 
thuộc về hạng tốt lành, không hề sống trên mặt đất. 
Những hạng thần linh gồm cả thiện lẫn ác, cũng 
không hề sống trên thế gian. Còn hạng nhân loại 
thì đó là những người, nam hay nữ, đã từng sống ở 
thế gian và rời bỏ xác thân sau khi chết. Cũng như 
loài vật có bổn phận phụng sự loài người ở cõi thế 
gian, như loài chó, ngựa, lạc đà được tập luyện để 
biết vâng lời sai khiến của con người, thì một vài loại 
thần linh có thể để cho người sử dụng và sai khiến 
trong cảnh giới vô hình hoặc hữu hình. Khoa pháp 
môn thời cổ, cũng như khoa pháp môn của một vài 
nhà phù thủy chân chính hiện còn sống vào thời đại 
này, có phần chính yếu là làm thế nào để kêu gọi sự 
trợ giúp của những hạng thần linh ấy. Nói tóm lại, 
đó cũng là một loại thần linh. 


Tôi không kiểm được, lên tiếng cắt ngang để hỏi: 


— Người ta dùng phương pháp nào để có được sự 
trợ giúp đó? 


— Trước hết, cần phải biết tên mỗi vị thần để có 
thể ra lệnh cho họ. Kế đó, phải viết trên một tờ giấy 
như một lá bùa gồm có tên của vị thần, một đoạn 
kinh Corơn, một số hệ thống lồng trong khung của 
một sơ đồ, thường là một hình vuông hay hình tam 
giác. Điều thứ ba là phải đốt các loại hương trầm, mà 
thành phần các chất hương liệu sẽ thay đổi tùy theo 


116 Ai Cập huyền bí 


tính chất của vị thần mà mình muốn kêu gọi. Điều 

thứ tư là phải đọc những câu thần chú. Sau cùng, 

phải có cái quyền năng mà nhà phù thủy tiếp nhận 

được trong khi làm lễ thụ huấn do thầy ban cho. 
Nhà phù thủy ngưng một chút rồi nói tiếp: 


— Nhưng muốn có được cái bản lĩnh đó, người học 
trò khoa pháp môn phải trải qua một thời kỳ tập sự 
lâu dài và nguy hiểm. Bởi đó, khoa pháp môn bao 
giờ cũng vẫn là sở đắc của một số rất ít người. Tôi 
có thể trình bày cho ông biết những sự tin tưởng của 
chúng tôi, như tôi đang nói trong lúc này, nhưng còn 
tiết lộ những bí thuật có một giá trị thật sự, thì tôi 
đã có lời thể với thầy tôi là không bao giờ làm điều 
đó, trừ khi nào tôi truyền pháp cho một vị đệ tử được 
thâu nhận sau nhiều năm học hỏi. Thật là một điều 
nguy hại cho nhân loại nếu những bí thuật của chúng 
tôi được tiết lộ cho mọi người, vì những kẻ hung dữ 
có thể lợi dụng khoa này để làm hại kẻ khác vì mục 
đích ích kỷ, còn về phần chúng tôi thì sẽ mất hết 
quyền năng, không còn hiệu lực gì nữa. Từ trước đến 
nay tôi vẫn luôn từ chối việc thâu nhận học trò. Thật 
ra, theo những luật lệ của môn phái chúng tôi, thì 
tôi có bổn phận phải truyền pháp cho một người đệ 
tử trước khi tôi qua đời, để cho khoa pháp môn được 
tồn tại mãi mãi trong nhân loại. Nhưng vì tôi đã biết 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 117 


trước ngày giờ tôi chết, nên tôi sẽ thi hành bổn phận 
đó vào đúng lúc. 

Nhà phù thủy lại ngừng một lúc. Tôi lấy làm hài 
lòng khi thấy ông ta chịu từ bỏ sự dè dặt để nói 
chuyện cổi mở với tôi. Tôi bèn hồi thăm về sự nhập 
môn trước đây của ông ta. Ông ta đáp: 

— Tôi xin kể một phần tiểu sử của tôi. Tôi sinh 
ra đã sáu mươi năm nay tại thành Suag, thuộc tỉnh 
Girga. Cha tôi cũng là một nhà phù thủy và chiêm 
tỉnh gia chuyên nghiệp nổi tiếng. Tôi còn nhớ rõ, 
khoa pháp môn của cha tôi hấp dẫn tôi một cách 
mãnh liệt và làm cho tôi rất say mê. Cha tôi nhận 
thấy tôi có khuynh hướng đó, người mới tuyên bố 
sẽ truyền pháp cho tôi, và huấn luyện để chuẩn bị 
cho tôi nối nghiệp người. Cha tôi có rất nhiều sách 
cổ viết bằng chữ Á Rập và những loại sách quý rất 
hiếm có về khoa pháp môn, người mới đưa cho tôi 
học. Sau khi được người truyền pháp cho rồi, tôi bèn 
rời khỏi nhà và đến Cazro để vào trường Đại Học Eï 
Azhơœr. Hồi äó tôi mới có mười tám tuổi. Tôi học về 
các khoa văn chương và tôn giáo nhưng tôi vẫn hoàn 
toàn giữ kín các bí mật của tôi. Tôi có đem theo vài 
quyển bút tự của cha tôi, và tiếp tục học sách ấy ở 
nhà. Tôi học được một điều, là phân biệt những tính 
chất khác nhau của con người, cho đến khi tôi trở 
nên thuần thục để có thể biết được với một cái nhìn 


118 Ai Cập huyền bí 


thoáng qua, tánh tình và ý muốn của một người. Tôi 
rời khỏi trường Đại Học lúc hai mươi bốn tuổi. Sau 
đó tôi sống biệt lập ở một nơi hẻo lánh, và tiếp tục 
thực hành khoa pháp môn cho đến khi tôi cảm thấy 
có đủ bản lãnh để có thể hoàn toàn kiểm soát và 
làm chủ được những thần linh. Khi đó tôi mới thực 
sự bước vào nghề và bắt đầu nhập thế. Trừ phi người 
ta có thể đạt được tới cái bản lãnh đó, thì tốt hơn 
đừng nên theo đuổi khoa pháp môn. Mấy đứa con tôi 
đã van xin tôi truyền pháp cho chúng, nhưng tôi đã 
hướng chúng đi theo những con đường khác, vì tôi 
thấy chúng nó thiếu sự cam đảm cần thiết để trở nên 
một nhà phù thủy lành nghề và có thể thành công. 
Tôi cũng đã thực hành khoa chiêm tinh. Nhiều người 
Ai Cập có địa vị cao đã đến viếng tôi, và tôi thường 
tiên đoán vận mạng cho họ. Những vị hoàng thân, bộ 
trưởng, quan chức, phú thương đều có đến hỏi ý kiến 
tôi. Một vị quan to của triều đình Aöyssinie đã nhờ 
tôi đoán số; năm ngoái, tôi tiếp đón vị công chúa của 
hoàng triều Að+yssinie. Quốc Vương xứ Moœroc đã gửi 
đến tôi một vị đặc sứ mang theo quốc thư để hỏi về 
vận mạng tương lai. Một năm kia, bốn tên ăn trộm 
lên vào nhà tôi lúc ban đêm định giết tôi để cướp 
của, tôi đuổi chúng đi với chỉ một cây gậy. Qua ngày 
hôm sau, tôi dùng bí thuật để biết tên của chúng. 
Sau đó tôi có đủ bằng chứng để đưa chúng ra trước 
pháp luật và cho chúng lãnh án năm năm tù. Cách 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 119 


đây không lâu, tôi được gọi đến một nhà bị ma khuấy 
phá, làm lật đổ bàn ghế và vật dụng trong nhà lúc 
ban đêm. Tôi đốt một lò hương trầm và niệm chú; 
trong mười lăm phút, vài âm binh đã xuất hiện. Đó 
là những âm binh đã gây ra sự khuấy phá trong nhà 
nọ. Tôi ra lệnh cho chúng phải đi ngay và để cho nhà 
kia được bình yên. Chúng bèn đi mất và mọi sự đều 
trở lại bình thường. 


Nhà phù thủy vỗ hai tay làm hiệu, tên gia bộc bèn 
bưng ra một mâm đựng mứt, bánh ngọt và trà thơm 
xứ Ba Tư. Nhân lúc dùng trà bánh, tôi hỏi: 


— Có thể nào làm cho một người khác thấy được 
những vị thần linh đó không? 


— Được chứ, sau những cuộc chuẩn bị lâu dài và 
nhiều cố gắng, điều đó có thể thực hiện được. Cuộc 
chuẩn bị gồm có việc đốt trầm hương và niệm thần 
chú. Khi đó, một vị thần sẽ xuất hiện từ luồng khói 
trong gian phòng tối tăm và nói lớn tiếng. Tôi không 
thực hành khía cạnh đó của khoa pháp môn vì tôi đã 
quá già để có thể làm những cố gắng dày công như 
thế. 


Tôi lấy làm ngạc nhiên trước nhân vật lạ lùng 
này, nếu y có thể tiếp xúc với quỷ thần một cách dễ 
dàng như thế thì đó thật là một người vô cùng nguy 
hiểm. Tuy nhiên, y cũng tỏ ra có những tình cảm như 


120 Ai Cập huyền bí 


mọi người, vì khi thấy đứa cháu gái y mới lên sáu 
tuổi và mặc quần áo ngộ nghĩnh bất chợt chạy tung 
tăng vào phòng, y cúi xuống hôn nó một cách rất trìu 
mến và chơi với nó rất lâu. Tôi lại hỏi: 

— Những điều nguy hiểm của khoa pháp môn này 
như thế nào? 


— Người nào kiểm soát và sai khiến được thần linh 
phải chịu nhiều điều nguy hiểm. Thần linh không 
phải chỉ là những vật vô tri trong bàn tay của nhà 
phù thủy. Đó là những nhân vật có trí khôn và ý chí 
riêng biệt. Họ luôn luôn có thể nổi loạn chống lại 
người đã khuất phục được họ. Tuy họ tuân lệnh nhà 
phù thủy đã làm chủ được họ và phụng sự người ấy 
hết lòng, nhưng nếu nhà phù thủy mất sự tự chủ và ý 
chí bị sút kém, hoặc nếu ông ta lạm dụng quyền năng 
vì mục đích tà vạy thì vài loại thần linh có thể phản 
công trở lại và gây hại, tạo ra những sự khó khăn 
bất ngờ, như tai nạn hoặc thậm chí là chết bất đắc 
kỳ tử. Với sự trợ giúp của những thần linh đó, người 
ta có thể làm được những việc phi thường, nhưng khi 
nhà phù thủy không đủ sức kiểm chế thần linh, họ 
có thể phản lại một cách trắng trợn và làm hại người 
đã khuất phục được họ. 

— Phải chăng người cổ Ai Cập cũng đã từng biết 
rõ những hạng thần linh đó? 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 121 


— Lẽ tất nhiên, sự hiểu biết đó là yếu tố căn bản 
về quyền năng của các vị tăng lữ trong các đền đài 
cổ Ai Cập. Họ sử dụng thần linh như những vị thần 
canh gác mồ mả hoặc giữ những kho tàng của cải rất 
vĩ đại. Người ta kêu gọi đến thần linh trong những 
cuộc hành lễ ở các đền thờ. Tôi cần nói thêm rằng, 
có khi người ta cũng dùng các thần linh để thực hiện 
những mục đích tà vạy, bất chính. 


Tôi thuật lại cho ông lão nghe kinh nghiệm của tôi 
trong Đại Kim Tự Tháp, khi tôi thức suốt một đêm 
trong Vương cung, và linh ảnh hai vị Đạo Trưởng già 
với con đường hầm bí mật. Nhà phù thủy cho biết: 


— Bên trong Kim Tự Tháp và ở vùng chung quanh 
tượng thần Sphinx có một hạng thần linh đặc biệt. 
Những thần linh này đã bị các vị pháp sư lão thành 
của thời cổ Ai Cập bắt nhốt tại đó để gìn giữ những 
nơi bí mật... Những vị thần linh ấy tạo ra những ảo 
ảnh để đánh lạc hướng những người nào muốn đột 
nhập vào những chốn thâm nghiêm bí ẩn trong các 
đền thờ, và nhờ đó họ giữ gìn cho những nơi ấy trở 
nên bất khả xâm phạm. Tôi cũng tin rằng Đại Kim 
Tự Tháp có những đường hầm bí mật, những gian 
phòng kín và những tài liệu ẩn giấu. Tôi cũng đã đến 
đó một lần với ý định tìm kiếm những thứ ấy, nhưng 
vì những người canh gác không cho bất cứ một ai đi 
xuống con đường hầm, nên tôi đành thất vọng trở về. 


122 Ai Cập huyền bí 


Lẽ dĩ nhiên, những vị thần gìn giữ những nơi bí mật 
của Kim Tự Tháp và thần tượng Sphinx có thể bị lôi 
cuốn và mua chuộc, nhưng muốn như vậy, người ta 
phải biết rõ hình dáng và tên của họ cùng những câu 
thần chú đặc biệt để kêu gọi các vị thần. Nhưng tiếc 
thay, những điều đó nay đã mất không còn nữa, và 
đã bị chôn vùi theo các nhà đạo sĩ cổ Ai Cập. 


Tôi bèn hỏi về những quyền năng mà ông ta đã đề 
cập đến, vì tôi được biết những quyền năng đó không 
phải là vô giới hạn. Ông ta đáp: 

— Lẽ tất nhiên chúng tôi không dám tự hào có thể 
làm bất cứ việc gì. Nhưng chúng tôi quả thật có thể 
làm được một vài việc, chỉ có thể làm được một vài 
việc, thế thôi. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng thi thố 
tài nghệ của mình mà thôi, còn thành hay bại còn 
tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác. 


Tôi kiếu từ và lại trở ra con đường hẹp đầy cát bụi, 
dưới ánh nắng trong sáng của mặt trời thành Caïro. 
Tôi còn cất trong túi áo một viên ngọc lớn, được chùi 
sáng bóng, màu nâu đỏ, hình bầu dục. Nhà phù thủy 
đã tặng cho tôi viên ngọc này để làm vật kỷ niệm, 
và theo như lời ông ta thì viên ngọc này ngày xưa là 
vật sở hữu của một vị Pharaoh. Tôi ngắm viên ngọc 
và nghĩ đến nhà phù thủy mà tôi vừa tiếp xúc, cùng 
những thần linh bí mật vô hình mà ông ta nói là lúc 
nào cũng sẵn sàng vâng lời sai khiến của ông ta. Tôi 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 123 


thấy rằng, khi đạt đến trình độ đó, người ta đã bước 
vào một lãnh vực nguy hiểm, gần kể với ranh giới 
giữa khoa pháp môn huyền bí và bàng môn tả đạo. 


Những thần linh ấy phải chăng là những sự bịa 
đặt cổ truyền và vô căn cứ? Không, tôi phải nhìn 
nhận rằng trong những cảnh giới bí ẩn của thiên 
nhiên phải có những sinh vật khác ngoài loài người. 
Một lý luận giản dị bằng cách so sánh có thể đưa đến 
kết luận đó. Cũng có thể là trong hàng ngũ những 
sinh vật vô hình đó, có những loại hung ác, tà vạy, 
cũng như có những loại hiển hòa và tốt lành. Một 
vấn đề khác nữa là xác định xem những thần linh 
đó có thể làm những việc phi thường chăng như nhà 
phù thủy đã tuyên bố. Tôi không thể giải đáp vấn 
đề đó ngay tức thời. Tôi có ý định nghiên cứu những 
khía cạnh của khoa pháp môn chân chính. Đó là 
kết quả đầu tiên và lạ lùng mà tôi đã gặt hái trong 
chuyến du hành sang Ai Cập. 


124 


CHƯƠNG 6 


SỰ AN TĨNH Ở THÁNH ĐỊA ABYDOS 


Mahomet đem đến cho những bộ lạc du mục 
Ä Rập đức tin nơi một đấng Thượng Đế siêu việt, 
thì xứ ấy đã từng có một nền tôn giáo cổ thờ những 
thần tượng khổng lồ bằng đá mà về sau đức Mœhomet 
chủ trương phải dẹp bỏ. Tuy vậy những tín đồ ưu tú 
nhất của nền tôn giáo cổ xưa đó thật ra cũng chỉ tôn 
sùng có một vị Thượng đế như đức Mœhomet đã khởi 
xướng. 


31, bảy ngàn năm trước, khi đức giáo chủ 
xứ 


Sự tín ngưỡng của họ không phải chỉ là tôn thờ 
thần tượng mà thôi. Những nhà Ai Cập học uyên bác 
ngày nay không thể biết được nhiều hơn về một tôn 
giáo thuộc về tiền sử có rất ít tài liệu đến nỗi không 
ai có thể vén tấm màn bí mật của nó, và người ta 
chỉ còn đưa ra những giả thuyết về những nhân vật 
và những sự việc xảy ra vào một thời kỳ quá khứ xa 
xăm như thế. Tại một vài nơi ở Ai Cập, những đền 
thờ cổ xưa và ngôi đền Hồi giáo ở gần sát bên nhau, 
chẳng hạn như tại Lougsor. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 125 


Về điểm này, xứ Ai Cập cho ta thấy một sự tương 
phản lạ lùng. Đã bao lần những đoàn ky binh hùng 
dũng trong các đạo binh xâm lăng Ả Rập đã từng 
cắm ngọn cờ màu xanh lục của đấng Tiên tri khắp 
xứ AI Cập. Thời gian trôi qua, ngọn cờ màu lục đã 
có lúc chuyển qua các ngọn cờ màu hồng, màu trắng, 
màu xanh dương, rồi lại tái xuất hiện. Nhưng trong 
cái bối cảnh ở tận đằng sau, vẫn còn rên rĩ tiếng còi 
yếu ớt trong những ngôi đền cổ. Xứ Ai Cập không 
thể để mất đi những dấu vết nền tôn giáo cổ của họ. 
Dĩ vãng, giống như con chim phụng hoàng, luôn luôn 
xuất hiện thình lình trước mắt ta do công trình đào 
xới của các nhà khảo cổ. 

Những di tích thần tượng bằng đá nhắc lại những 
thời đại cổ xưa mà người đời không còn biết đến 
nữa. Tuy nhiên, cái ranh giới giữa dĩ vãng và hiện 
tại vẫn còn mơ hồ. Những người nhạy cảm đều nhận 
thấy rằng cái bầu không khí cổ kính thâm nghiêm 
cùng sự tín ngưỡng đáng quí của những dân tộc đã 
biệt tích đó vẫn còn phảng phất một cách thật sự 
và đè nặng lên xứ này. Nếu những ngôi đền cổ của 
họ ngày nay chỉ còn là những di tích hoang tàn, sụp 
đổ, làm nơi trú ngụ của những loài dơi vỗ cánh bay 
lượn trong đêm tối. Nếu ở đó nay chỉ còn có một vài 
xác chết đã bị moi ruột, được những nhà chuyên môn 
thời cổ dùng hương liệu ướp xác và tẩm liệm để giữ 


126 Ai Cập huyền bí 


gìn nguyên vẹn cho đến bây giờ, thì dù sao vong hồn 
của họ cũng còn phảng phất không xa những chốn 
đền đài cổ kính mà xưa kia họ đã từng quen thuộc. 
Cái mãnh lực, quyển uy của người chết vẫn còn tồn 
tại ở Ai Cập một cách bền bỉ hơn bất cứ ở xứ nào mà 
tôi được biết. 


Cái dấu vết tỉnh anh tế nhị đó, tôi lại có dịp nhận 
thấy khi tôi ngồi xếp bằng ở một chỗ kín đáo bên 


Di tích đên thờ lớn tại Abydos, được xây dựng vào khoảng 1300 năm 


trước Công nguyên 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 127 


trong một dãy hành lang nhiều cột trong ngôi đền 
Sefi ở Abydos. Những hình tượng lạ lùng nhìn tôi 
hoặc biểu dương các tư thế trên những vách tường 
chung quanh. Cái ấn tượng mạnh mẽ của quá khứ 
xâm chiếm lấy tâm hồn tôi và đưa đến trước mắt tôi 
những linh ảnh của một thời đại đã bị xóa mờ trong 
dĩ vãng. Tôi nhìn thấy từ trong vô thức những đám 
rước cổ xưa đi vào đền và tiến bước một cách nhịp 
nhàng vào những nơi thánh điện. Tôi cảm nhận được 
quyền uy của những vị tăng lữ kiêm pháp sư thời cổ 
đã từng làm cho Aöydos trở thành một trung tâm tôn 
thờ thần Oszr¡s, vị thần mà họ hình dung là đội một 
cái mão có ba ngấn. Những lời cầu nguyện của họ đã 
phóng ra những tiếng vang dội đến tận trời xanh từ 
thế kỷ này qua thế kỷ khác. Sự hiện diện im lặng và 
huy hoàng của một đấng thần minh cao cả bắt đầu 
bao trùm lấy tôi và làm cho tôi ngây ngất. 

Dưới đôi cánh che chở của sự thiêng liêng, tôi 
thấy rằng cuộc đời thế tục của tôi, với những dục 
vọng lăng xăng của nó, bắt đầu mờ dần và biến mất 
như cát sông lùa qua những kẽ ngón tay. Vào thời 
trước, S¿rabon đã viết: 

— Tại Abydos, người ta thờ thần Oszz¡s, nhưng 
trong ngôi đền này không một nhạc công nào được 
phép dùng nhạc khí như ống sáo hay đàn dây để mở 


128 Ai Cập huyền bí 


đầu những nghi lễ cúng tế thần theo nghi thức thông 
thường trong những cuộc hành lễ tôn giáo. 


Sự an tĩnh toát ra từ những vách tường trắng của 
gian phòng này, một niềm an tĩnh thần tiên mà thế 
giới bên ngoài không biết được và không thể hiểu. 
Không phải trong sự náo động ồn ào mà người ta tìm 
thấy những giờ phút tốt đẹp của đời mình, chỉ khi 
nào sự an tĩnh từ từ lướt nhẹ vào tâm hồn ta, ta mới 
có được sự hợp nhất sâu sắc với hạnh phúc, minh 
triết và quyền năng thiêng liêng. 


Tôi ngồi một cách thoải mái trong góc tường, có 
lẽ giống như một vị tăng lữ thời xưa, một trăm thế 
hệ trở về trước, và để cho cái ảnh hưởng êm đềm của 
bầu không khí chung quanh thấm nhuần vào người 
tôi như một giấc mơ. Thật là một điều kỳ diệu khi 
cảm thấy mình được cô lập trong giây lát, quên đi 
tất cả những kết quả mà sự văn minh tiến bộ đã đem 
đến. Quên ởi sự ích kỷ cố hữu của thế nhân, những 
sự hiểu lầm không tránh khỏi, những sự thù ghét vô 
lý, những sự ganh tị đắng cay luôn ngẩng đầu lên 
như con rắn để phun nọc và mổ vào người ta, khi ta 
trở về với cõi thế tục vô minh hắc ám! Tôi tự hỏi: 

— Tại sao người ta phải trở về đấy nhỉ? 


Sự cô đơn dường như là một điều bất hạnh đối với 
nhiều người trong chúng ta, nhưng một sự minh triết 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 129 


thâm sâu dạy cho ta biết nhìn nó như một ân huệ. 
Chúng ta phải vượt lên đỉnh núi cao tột của những 
điều mơ ước và hãy tập quen sống trong sự cô đơn. 
Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm thấy sự sống tâm linh 
giữa đám đông người, ta sẽ thấy gì? Sự sáng suốt 
không có ở đó. Nếu ta muốn tìm chân lý hay sự thật, 
ta chỉ thấy duy có sự hư giả, dối trá. 


Sự ấm áp vốn ngự bên trong tâm hồn. Người ta 
có thể trải qua buổi dạ hội trong một phòng khách 
lớn, giữa một nhóm độ ba bốn mươi người, nhưng 
vẫn thấy mình cô độc như ở trên bãi sa mạc Saharda. 
Những thân xác có thể ngồi lại gần nhau, nhưng tâm 
trí họ vẫn cách biệt muôn trùng, và mỗi người vẫn 
thấy mình cô độc. 


Có người mời ta đến nhà vì phép xã giao bắt buộc, 
theo những lề lối thông thường, nhưng khi chúng ta 
đến nơi thì chủ nhà không có ở đó để tiếp ta. Ông 
ta chỉ để lại đó một cái xác không hồn, vì biết rằng 
giữa hai tâm hồn có một vực thắm quá sâu không thể 
lấp bằng. Làm quen với một người như thế, thà rằng 
đừng quen nữa còn hơn! 


Tôi đã lên dường để tìm sự bằng an thực sự trong 
tâm hồn, một cảnh giới bao la sâu thắm mà những 
tin tức thời sự của trần gian không thể chui lọt vào. 
Tại sao con người không học sống cô đơn và nhận 


130 Ai Cập huyền bí 


lấy những ân huệ tốt lành của một cuộc đời ẩn dật, 
thoát ly khỏi những điều phiền toái vô ích, ở những 
nơi vắng vẻ tịch mịch như ngôi đền Abyởos này? 

Chúng ta thường thấy xa lạ với những người từ bỏ 
cuộc đời thế tục để đi tìm một đời sống cao thượng 
hơn, trong khi sự ẩn dật của họ thật ra chỉ có mục 
đích là sẽ trở lại để truyền cho người thế gian một 
vài điều tốt lành. Tôi nhớ lại lời cam kết long trọng 
của tôi với những bậc mà tôi kính trọng, và tôi biết 
rằng sự trở về của tôi là không thể tránh khỏi. Tuy 
nhiên điều này không làm cho tôi lo buồn, vì tôi cũng 
hiểu rằng bất cứ khi nào tôi thấy chán ngán cuộc 
đời trần gian, tôi đều có thể trở về với cái nguồn gốc 
thâm trầm của bản chất tâm linh và lại tìm thấy ở đó 
sự mát mẻ của tâm hồn, ung dung tự tại, bình an và 
hạnh phúc. Thật vậy, trong sự im lặng thiêng liêng 
đó từ trong tâm hồn, tôi có thể nghe rõ tiếng nói của 
nội tâm, cũng như trong cái im lặng thâm trầm của 
ngôi đền Aðydos tôi có thể nghe những tiếng nói yếu 
ớt hơn của những đấng thần minh. 


Khi ta sống với ngoại cảnh, ta sống giữa những 
hình bóng hư ảo và những sự băn khoăn, ưu phiền, 
nhưng khi ta hướng vào nội tâm, ta sẽ thấy những 
chân lý siêu việt và những niềm phúc lạc trường cửu. 
Chúng ta đã đánh mất đi cái nghệ thuật ngồi một 
mình, chúng ta không còn biết phải làm gì trong 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 131 


những giờ phút cô đơn. Chúng ta không biết tìm 
hạnh phúc trong cái kho tàng sâu kín của lòng ta, 
chúng ta phải bỏ tiền ra để mua lấy sự tiêu khiển từ 
bên ngoài, hoặc trả tiền thù lao cho những kẻ mang 
lại cho ta một thú vui giả tạm trong chốc lát. 


Không những chúng ta không biết ngồi một mình, 
mà chúng ta còn không biết giữ im lặng. Nhưng nếu 
chúng ta biết ngồi yên trong một thời gian ngắn và 
sử dụng tâm trí ta theo một phương pháp nhất định, 
chúng ta sẽ thu hoạch được một sự minh triết sâu sắc 
đáng kể, và đem lại cho tâm hồn ta một sự bằng an 
tuyệt vời. 

Tôi đã ngồi như thế trong suốt hai tiếng đồng hồ. 
Thời gian trôi qua, tiếng kim đồng hồ tay vẫn chạy 
đều đều vọng vào tai tôi, và tôi mở mắt một lần nữa. 
Tôi nhìn quanh, những cột trụ lớn và chắc chắn của 
gian phòng đỡ lấy cái trần nhà dày đặc. Những tia 
nắng xuyên qua các lỗ trống trên nóc chiếu vào gian 
phòng làm nổi bật lên những hình tượng các vị thần 
chạm trổ trên vách. 


Người ta thấy một vị Phơaraoh đứng chiêm ngưỡng 
một vị thần được tôn sùng vào thời đó hoặc được dắt 
đến trước tượng thần Osiz¡s. Ngoài ra, còn có hàng 
loạt những chữ ám tự khắc trên vách, ý nghĩa rất 
bí hiểm và khó hiểu đối với người thường. Người ta 
thấy ở khắp nơi hình ảnh của vị Phơrøoh đang chiêm 


132 Ai Cập huyền bí 


bái, dâng hương và nhận lãnh ân huệ của các đấng 
thần minh. 


Trong một thánh điện đặc biệt, không dành riêng 
cho sự thờ phượng một đấng thần linh nào nhất định, 
có nhiều vị thần của Ai Cập được tôn sùng. Mỗi vị có 
một bàn thờ riêng, thờ hình tượng được vẽ hoặc tạc 
trên đá, nhưng tựu trung thì thần Os¿r¿s giữ một ưu 
thế tuyệt đối và một cấp bậc cao tột hơn tất cả. Bảy 
nơi thánh điện xây bằng những tảng đá lớn được 
dành co các vị thần Horus và Isis, Ptah và Harabht 
cùng những đấng thần minh khác. 


Nữ thần Is/s mang tấm màn thưa che mặt, tức nữ 
thần Minh Triết, được hình dung tại đây với vẻ hiền 
từ của một đức hiền mẫu, đưa cánh tay mặt ra đặt 
trên vai của vị Pharơoh sùng tín. Cạnh bên ngài là 
một chiếc thuyền, giữa thuyền có đặt một bàn thờ 
chạm hình hoa sen, dòng nước nhấp nhô như sẵn 
sàng đưa nữ thần lên tận những cảnh giới Thiên 
đường là nơi cư ngụ của các đấng thần minh, các vị 
nữ thần và những người trần gian được các ngài ban 
ân huệ. 

Trước cảnh tượng này, người du khách sẽ ngạc 
nhiên tự hỏi sao người cổ Ai Cập lại có thể quá ngây 
ngô để chấp nhận những sự tin tưởng đó. Những vị 
thần nay đã hoàn toàn biệt tích cùng với những con 
thuyền linh thiêng đã đưa các vị ấy lên trời. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 133 


Thật ra những chiếc thuyền ấy chỉ là những biểu 
tượng, yếu tố của một thứ ngôn ngữ huyền bí mà các 
đạo gia ưu tú của thời xưa hiểu được dễ dàng nhưng 
thế giới hiện đại không bao giờ hiểu nổi. Còn những 
đấng thần minh, đó không phải chỉ là những điều hư 
giả. Trong vũ trụ vô biên vô tận này, có những cảnh 
giới dành cho những sinh vật khác hẳn và tiến hóa 
cao hơn loài người. Nếu trải qua thời gian tên họ và 
hình dáng của những vị ấy tiến hóa và thay đổi, thì 
tính chất căn bản của họ cũng vẫn nguyên vẹn, bất 
biến. Tôi đồng ý với Piu#argue khi ông ta nói rằng: 


— Chỉ có bấy nhiêu vị thần chung cho tất cả mọi 
dân tộc khác nhau, dù là dân Hy Lạp hay một dân 
tộc man khai nhất cũng vậy. Cũng như mặt trời, mặt 
trăng, các bầu tinh tú, trời cao, đất rộng, biển cả 
là của chung muôn loài, thì những đấng thần minh 
cũng là những sở hữu chung của tất cả mọi người, 
dẫu rằng mỗi quốc gia hay dân tộc đặt cho các đấng 
ấy những tên gọi khác nhau. 


Nếu những đấng ấy lọt ra ngoài tầm nhãn quang 
của chúng ta thì công trình của họ vẫn không phải là 
đã chấm dứt. Họ hoạt động trên những cõi vô hình 
mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta vẫn ở 
trong vòng ảnh hưởng của họ. Họ luôn quan tâm đến 
thế giới được giao phó cho họ. Họ vẫn tiếp tục gây 


134 Ai Cập huyền bí 


ảnh hưởng đến sự tiến hóa của nhân loại, dẫu rằng 
họ không còn xuất hiện giữa thế gian. 


Tôi tin nơi các đấng thần minh, cũng như người cổ 
Ai Cập. Tôi cho rằng đó là những gì nằm ngoài tầm 
hiểu biết của nhân loại nhưng không thể phủ nhận 
cho là họ không có thật. Bảy nơi thánh điện trong 
ngôi đền Abydos chứng minh rằng người xưa đã từng 
dùng đến lửa và nước, dâng hương và có những nghỉ 
thức lễ bái cầu nguyện. Những cuộc hành lễ này có 
tính cách thờ hình tượng hoặc có tính cách tâm linh 
tùy theo quan niệm và ý đồ của những người hành 
lễ. 

Người nào cho rằng những nghi thức cúng tế bể 
ngoài có thể thay thế cho đạo đức là đã rơi vào sự 
mê tín dị đoan. Người nào dùng nghi thức lễ bái như 
những biểu tượng để nhắc nhở, khơi dậy lòng sùng 
tín và sự hy sinh mà người ấy muốn hiến dâng suốt 
đời vì sự tốt lành của hết thảy mọi người khác sẽ là 
người tăng tiến đạo hạnh trong nền tôn giáo chân 
chính. Còn vị tăng lữ dùng những nghi lễ của khoa 
pháp môn cổ truyền thì gánh lấy một trách nhiệm 
rất lớn, vì vị ấy có thể kêu gọi đến những mãnh lực 
vô song thuộc về quyền năng của ác quỷ hay thiên 
thần. 


Kẻ phàm tục không hề được phép đột nhập vào 
nơi thánh điện thâm nghiêm này, mà những bàn 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 135 


thờ thếp vàng sáng lấp lánh hồi thời cổ xưa nay đã 
biệt tích. Trong phần nhiều những đền cổ Ai Cập, 
dân chúng cũng không được phép vượt xa hơn những 
khoảnh sân đền rộng lớn. Đó là đặc tính của nền tôn 
giáo cổ Ai Cập mà chỉ có giai cấp tăng lữ là đóng vai 
trò cốt yếu. Những vị tăng lữ này đã từng tranh thủ 
và chiếm giữ uy quyền trong lúc thịnh thời, sau cùng 
đã mất hết cả ảnh hưởng đối với dân chúng khi nền 
tôn giáo cổ bắt đầu suy tàn. 

Thời gian đã mang đến những sự biến đổi lạ lùng. 
Chiếc hòm đá của vị Pharaoh sáng lập ra ngôi đền 
này, cỗ quan tài đựng xác ướp của vua Sei¡, ngày nay 
đang nằm ở cách Abydos trên ba nghìn dậm đường, 
trong một Bảo tàng viện ở giữa thành phố Luân Đôn 
náo nhiệt phồn hoa. Tôi nghĩ, nếu thi hài nhà vua 
này được chôn sâu hơn độ ba mươi thước nữa dưới 
lòng đất, thì có lẽ nó đã tránh khỏi được cái lộ trình 
từ Ai Cập sang Anh Quốc. 

Tôi đến ngồi dưới bóng mát của gian phòng có 
nhiều cột. Tục truyền rằng chính Abyđos là nơi mà 
Osir¡s, bậc thánh nhân thời cổ Ai Cập, được tẩm 
liệm và chôn cất trong nghĩa địa của nhà vua ở 
Thin¡s, một thành phố ngày xưa được dựng lên ở tại 
đó nhưng nay đã biệt tích. Neferhotep cho biết rằng 
ông đã khám phá ra đền Abydos trong tình trạng 
điêu tàn khi ông lên ngôi Pharøoh. Ông cho biết 


136 Ai Cập huyền bí 


rằng ông đã sưu tâm trong thư viện thành Heliopolis 
để tìm ra những tài liệu nói về ngôi đền Os¡7:s ngày 
xưa được dựng lên ở Abydos. Ông nói thêm rằng sau 
khi đã nghiên cứu những tài liệu cổ xưa ấy, ông đã 
có thể phục hồi lại những nghi lễ đã mất. Những vị 
Pharaoh kế nghiệp ông sau đó đã dùng tài liệu này 
để sửa sang lại những chỗ hoang tàn, xây cất lại 
ngôi đền và dựng thêm nhiều kiến trúc mới chung 
quanh. Như thế, những đền đài cổ đã được dựng lên 
trong thành 7'»¡n¡s, nhưng rồi thời gian đã tàn phá 
tất cả. 

Trong thời kỳ sơ khai của xứ cổ Ai Cập, những 
nghi lễ huyền bí của Os¿r¡s là nghi thức chính của 
nên tôn giáo cổ, và người ta thực hành những nghi lễ 
này trước tiên tại Abydos. Vì thế, nơi này ngày xưa 
được xem là một trong những thánh địa thiêng liêng 
nhất. Tôi hiểu rằng chính cái bầu không khí cổ xưa 
đó hãy còn phẳng phất đâu đây và gây cho tôi một 
ấn tượng sâu xa, trong khi tôi vẫn dửng dưng đối với 
những nghỉ lễ trịnh trọng mà người ta vẫn thực hành 
hằng ngày trong những tòa thánh điện rất tráng lệ 
nhưng kém cổ xưa của vua Se/¿ dựng lên. 

Lịch sử buổi sơ khai của thánh địa Abydos có liên 
hệ mật thiết với tiểu sử của Oszr¡s và thụt lùi trong 
vực thắm của thời gian về thời kỳ tiền sử Ai Cập, 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 137 


một cái dĩ vãng xa xăm không còn dấu vết trước cả 
thời kỳ xuất hiện của các vị Pharaoh, nghĩa là từ 
thuở ban đầu. 


Đó là thời kỳ xa xưa mà các đấng thần minh vẫn 
còn chưa biến mất khỏi tầm nhãn quang của con 
người, thời kỳ mà theo các sử gia AI Cập thì những 
bậc thánh vương hãy còn cầm quyền cai trị dân gian. 
Tôi nghĩ rằng: 

— Thật là huyền diệu thay! Những rung động 
thiêng liêng thần bí vẫn tiếp tục một cách thường 
xuyên ở tại đây, luôn luôn sống động và duy trì bầu 
không khí huyền diệu của thánh địa Abydos từ thời 
tiền sử, mà những tâm hồn nhạy cảm đều có thể cảm 
xúc được. Chính ở tại đây, Abydos, là nơi được thành 
lập ngôi đền chính và đầu tiên để thờ thần Osiris 
tại AI Cập. 


Nhưng Osir¡s là ai? Truyền thuyết và huyền thoại 
nói rằng đó là một nhân vật bị sát hại và phân thây, 
nhưng về sau những mảnh thi hài được chắp nối lại 
và người đã sống dậy. Tôi đã thiền định rất lâu để 
tìm hiểu vấn đề này và đợi câu trả lời... Lời giải đáp 
đã đến với tôi từ cái im lặng chôn sâu tự muôn đời 
trong dĩ vãng. 

Hồi thời kỳ A/anrde, một vị thánh vương đã tiên 
liệu cần phải xây dựng một nơi cư trú mới cho những 


138 Ai Cập huyền bí 


Ñ 


bị 


¬=S ~—- — zmUtnvg———— ”7^—————~—— VỀNNQVỆspxC. 
A2071 95(1 S91 01(°(0VIuula(2 2 (5722) lvx.': “l6 =(4@ 


Hình tượng Osiris (ở giữa) được miêu tả trong một bức tranh cổ, 
khoảng 1500 năm trước Công nguyên, hiện lưu giữ tại bảo tàng viện 
Egizio, ltalia 


người đạo đức tâm linh trong thế hệ trẻ, và đã di cư 
họ về hướng đông, trên một vùng đất gọi là xứ Ai Cập 
ngày nay. Vị thánh vương ấy đã đạt đến một trình 
độ minh triết siêu việt, nên ngài không chỉ là một 
nhà lãnh đạo cai trị nhân dân như người ta hiểu theo 
cách thường tình của thế nhân, mà còn được suy tôn 
như một bậc thần thánh. Chính ngài đã sắp đặt cuộc 
di cư cho những phần tử ưu tú ra khỏi lục địa, trong 
khi châu A//anfide đang đạt tới mức độ văn minh tột 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 139 


đỉnh. Như vậy, sự thật là đã bắt đầu có sự chuẩn bị 
những vùng đất mới từ lâu trước khi châu Afianiide 
bị thiên tai hủy diệt hoàn toàn. Không đợi cho đến 
khi châu A/anide gặp nạn, nhiều đoàn người trong 
số những phần tử ưu tú nhất của nhân loại đã bắt 
đầu di cư. Những người ở miền tây di cư sang vùng 
Trung Mỹ và Nam Mỹ, còn những người thuộc các đế 
quốc miền đông di cư sang châu Phi và đặt nền tảng 
cho nền văn minh cổ Ai Cập. 

Những đoàn người này sửa soạn tàu bè, trương 
buồm lướt sóng thẳng về hướng đông. Vùng này đối 
với họ hãy còn xa lạ. Họ đến đó khai phá đất hoang 
và thiết lập nhiều vùng thuộc địa mới trên những địa 
điểm khác nhau dọc theo miễn duyên hải Âu Phi. 


Đoàn người dưới sự điều khiển trực tiếp của Os¡rrs 
đã đặt chân lên vùng đất Ai Cập thời tiền sử. Họ 
dừng chân trên các vùng bờ biển trước khi đi ngược 
dòng sông N¡/e, vượt qua ba ngọn Kim Tự Tháp và 
thần tượng Sphinx, những ngôi kiến trúc và tượng 
đá này đã được xây cất và bỏ sót lại do đoàn người 
Atlantide đầu tiên đổ bộ lên Ai Cập. 


Đau cùng Ós;z¡s mới dừng chân tại đó, ở một vùng 
cách không xa vị trí thành Abydos hiện tại. Đoàn 
người di cư này thấy miền Bắc Ai Cập đã có một 
giống thổ dân bản xứ cư ngụ. Họ được nhóm thổ dân 


140 Ai Cập huyền bí 


này tiếp đón một cách hiển hòa, và vì đoàn người 
Atlante có một nền văn minh cao hơn, nên được thổ 
dân bản xứ chịu khuất phục và chịu điều khiển. Do 
đó mới phát sinh ra nền văn minh Ai Cập đầu tiên. 


Trước khi từ giã dân chúng, Oszz¡s đã đặt ra những 
nghi lễ tôn giáo thuộc về phần huyền môn mà ngài 
để lại cho dân Ai Cập như một di sản dài hạn, để 
duy trì tên tuổi, công nghiệp và giáo lý của ngài. Như 
vậy, dân Ai Cập thời tiền sử đã có một nền văn minh 
đáng kể trước khi thành phố Luân Đôn ngoi lên giữa 
bãi sình lầy nước đọng. 


Nhiều thế kỷ trôi qua, đã đến lúc mà người ta 
phải phục sinh và chấn chỉnh lại nền tôn giáo cổ của 
Osiris. Khi đó mới xuất hiện một bậc giáo chủ, một 
vị thánh nhân danh hiệu là 7Tho¿h. Ngài lập ra tại 
thành Sz¡s một trung tâm mới để dạy khoa huyền 
môn của Os¡r¡s cho những người dân Ai Cập thời tiền 
sử. 

Nhưng còn huyền thoại về việc Osrr¡s bị sát hại là 
do đâu mà ra? Tôi không thể tìm ra một câu trả lời 
trực tiếp. Bởi vậy tôi dành cho nó một cơn thiền định 
sau này. Tôi đứng dậy sửa soạn ra về. 

Tôi bước qua những tảng đá lớn nhỏ không đều 
mà mặt đá đã mòn từ lâu. Ngày xưa, những mặt đá 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 141 


này có chạm trổ những hoa văn rất đẹp, nhưng bây 
giờ thời gian đã xóa mờ tất cả. Tôi còn nhìn một lần 
cuối cùng những cột trụ to lớn hùng vĩ, đầu cột trụ 
nhô lên cao, đã từng nâng đỡ suốt bao nhiêu thế kỷ 
những tảng đá lớn có chạm trổ trên nóc, và nay vẫn 
còn vươn mình đỡ lấy nóc đền một cách hùng dũng, 
oal nghi. 

Thế là cuộc thăm viếng của tôi ở ngôi đền cổ đã 
kết thúc. Đó là thánh địa Abydos, được xem là nơi 
an nghỉ cuối cùng của bậc thánh nhân Os¡r¡s, nhưng 
thật ra thì đó là ngôi đền đầu tiên để làm lễ điểm 
đạo cho các vị môn đồ của phái huyền môn thời cổ 
Ai Cập. Tôi đã tìm được một nơi thích thú, vì tôi biết 
rằng cái niềm an tĩnh thiêng liêng bất diệt của nó 
đã xâm chiếm lấy tâm hồn tôi một cách vô hình. Nếu 
trong những giờ phút qua mau của cuộc đời, tôi đã có 
đôi khi sống được một vài khoảnh khắc bất diệt mà 
tôi hằng nhớ đời đời không quên, thì chỉ khi đó tôi 
mới ý thức rằng tôi đã không sống một cách vô ích. 
Ấy là những giờ phút mà tôi đã trải qua tại Aöyởos. 


142 


CHƯƠNG 7 


LỄ ĐIỂM ĐẠO HUYỆN BÍ TRONG 
NHỮNG ĐỀN CỔ AI CẬP 


âu trả lời mà tôi tìm kiếm để giải đáp sự bí 

hiểm của câu chuyện huyền thoại về cái chết 
của Osir¡s, tôi đã thấy được sau khi đi ngược dòng 
sông N¡e để khảo cứu về ngôi đền nữ thần Hœ¿hor ở 
Denderah. 


Ngôi đền này rất lớn và được giữ gìn nguyên vẹn, 
nhờ nó đã hoàn toàn chôn vùi dưới lớp cát mịn và 
nóng của sa mạc suốt hơn một nghìn năm. Từ hướng 
bắc, tôi trèo lên một cầu thang rất hẹp và đã mòn. 
Dọc đường, thỉnh thoảng tôi ngừng lại để nhìn xem, 
dưới ánh đuốc cầm nơi tay, những cảnh tượng chạm 
trổ trên vách tường. 


Đó là cảnh tượng một đám rước lễ quan trọng 
nhất của đền Denderah vào lúc đầu năm, chính vị 
Phaœraoh đích thân dẫn đầu cuộc diễn hành. Các vị 
tăng lữ, tư tế của phái huyền môn, những người cầm 
cờ nối tiếp nhau đi trên vách tường cũng như họ đã 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 143 


từng diễu hành như thế hồi thuở sinh tiền, và đi từ 
dưới lên trên chính cái cầu thang này. 

Lên khỏi cầu thang, tôi đã rời khỏi bóng tối để ra 
một chỗ đây ánh nắng chói lòa và xuyên qua những 
tảng đá khổng lồ của nóc đền. Tôi đến trước một 
thánh điện nhỏ đứng cô lập một mình trong một góc 
của nóc bằng. Nóc đền được nâng đỡ bằng những cột 
trụ lớn có chạm hình nữ thần Hœ¿hor. Tôi bước vào 
và nhận ra đó là một thánh điện mà xưa kia người ta 
dùng để hành lễ điểm đạo theo khoa huyền môn của 
Osiris cho đến thời đại các vị vua P/olémée. 


Trên tường, những hình chạm nổi phô diễn đức 
Osiris nằm trên giường, chung quanh là những người 
trợ tá để giúp đỡ những việc vặt và những lò hương 
trầm. Những hàng chữ ám tự và tranh ảnh thuật lại 
lịch sử sự chết và sự phục sinh của Os¿r¡s, và những 
chữ khắc trên tường ghi lại những lời cầu nguyện 
từng giờ suốt một đêm mười hai giờ. 

Tôi ngồi xuống nền, tức là trên nóc bằng của ngôi 
đền lớn, và bắt đầu thiền định về câu chuyện huyền 
thoại cổ xưa. Sau khi đã ngồi yên khá lâu trong cơn 
trầm tư mặc tưởng, tôi bắt đầu tìm ra manh mối sự 
thật mà trải qua nhiều thế kỷ đã biến thành một 
chuyện huyền thoại ly kỳ là Os¡z¡s bị phân thây và 
sau đó được ráp lại từng mảnh. 


144 Ai Cập huyền bí 


Do đâu mà tôi có cái chìa khóa của bài toán đố bí 
hiểm này? Do một sự nhớ lại thình lình. Tôi nhớ lại 
lúc tôi ngồi trong Vương cung bên trong Đại Kim Tự 
Tháp, khi mà từ trong bóng tối dày đặc hiện ra cái 
linh ảnh cho tôi thấy hai vị đạo trưởng Ai Cập đã 
cao niên. Một trong hai vị này đã làm cho thể xác tôi 
mê thiếp đi và đưa linh hồn tôi vào một trạng thái 
ý thức rõ ràng. 

Trên thực tế, thể xác hôn mê của tôi lúc đó đã 
hoàn toàn vô tri giác, sự sống chỉ còn tồn tại là do 
một sự hô hấp vô thức, còn linh hồn thì đã thoát ra 
ngoài. Tôi chỉ là một người chết, mà linh hồn đã từ 
bỏ thể xác. Nhưng khi kinh nghiệm ấy chấm dứt, tôi 
đã hồi sinh trở lại và trạng thái chết giả cũng không 
còn. Phải chăng đó quả là một sự phục sinh hẳn hồi, 
một sự tái sinh trở lại đời sống phàm trần sau khi 
đã được trải nghiệm cảnh giới bên kia? Phải chăng 
đó là một sự sống ý thức trong cõi vô hình? 

Tôi đứng dậy nhìn xem một lần nữa những hình 
ảnh trên tường để xác định lại điều ấy. Os¿r¡s nằm 
duỗi thẳng thân mình, dường như đã chết, xem giống 
như một xác ướp và liệm vào hòm. Tuy nhiên, tất cả 
những chi tiết cho thấy sự chuẩn bị một nghi lễ dành 
cho người sống chứ không phải cho người chết. Đó 
là một thể xác hôn mê, những vị tăng lữ hành lễ, có 
dùng những lư hương để làm cho Os¡r¡s mê thiếp đi. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 145 


Những cuộc lễ điểm đạo này luôn luôn được cử hành 
vào lúc ban đêm. Người tham dự được đưa vào trạng 
thái xuất thần trong một thời gian dài ngắn không 
nhất định, vì trình độ càng cao thì cơn xuất thần sẽ 
càng dài và càng sâu hơn. Những vị tăng lữ canh 
chừng trong suốt những giờ ban đêm dành cho cuộc 
lễ này. 

Đó là cảnh tượng thường diễn ra trong những cuộc 
lễ điểm đạo huyền môn từ những thời đại cổ xưa 
trong dĩ vãng. Nó có ý nghĩa gì? Sự sát hại Os¡r¡s tức 
là việc đặt người đạo đồ trong một trạng thái chết 
giả, nghĩa là trong sự kết hợp tâm linh với Osiris, 
người sáng lập ra tổ chức huyền môn này. Lối kiến 
trúc các ngôi đền cổ đều theo một cấu trúc sóng đôi, 
mỗi ngôi đền gồm có hai phần, một phần dành cho 
những hoạt động tôn giáo thông thường, một phần 
dành cho những cuộc lễ điểm đạo huyền môn. Phần 
sau này hoàn toàn được ngăn ra thành một chỗ riêng 
biệt trong đền. 


Bằng phương pháp thôi miên, gồm có việc sử dụng 
những chất hương liệu rất mạnh, dùng hai bàn tay 
truyền nhân điện dọc theo thân mình, cùng với việc 
sử dụng một chiếc đũa thần, người đạo đồ được đưa 
vào một trạng thái đồng thiếp mê man bất tỉnh như 
người chết. Xác thân y tê liệt, nhưng linh hồn y vẫn 
tỉnh táo và giữ liên hệ với thể xác. Như vậy mặc dù 


146 Ai Cập huyền bí 


mọi hoạt động thể xác đã ngưng, nhưng nguồn sinh 
lực hay sự sống vẫn tôn tại. Tất cả ý nghĩa và mục 
đích của cuộc điểm đạo này là để dạy cho người đạo 
đồ biết rằng vốn không có sự chết. 


Người đạo đồ được truyền thụ chân lý đó bằng 
một phương pháp rõ ràng và thực tế nhất, nghĩa là 
tự mình kinh nghiệm mọi diễn biến khách quan của 
sự chết. Các vị tăng lữ làm được điều đó bằng cách 
dùng một phương pháp huyền bí để đưa người đạo đồ 
lọt vào cảnh giới bên kia. Cơn đồng thiếp của người 
ấy thâm sâu đến nỗi người ta đặt anh ta trong một 
cái hòm đựng xác ướp có vẽ tranh ảnh và khắc chữ 
bên ngoài, nắp hòm được đóng chặt và khóa lại cẩn 
thận. Nhìn bên ngoài thì đó chính là một người đã 
chết! Nhưng khi cơn đồng thiếp đã qua ởi, người ta 
mở nắp hòm ra, và bằng những phương tiện thích 
nghi sẽ làm cho người ấy tỉnh dậy. 


Đó là ý nghĩa của huyền thoại tượng trưng nói 
rằng những mảnh xác bị tách rời của Os¿r:s được ráp 
nối lại và làm cho ngài được hồi sinh. Sự phục sinh 
bí hiểm và hoang đường của Oz¿¡s¡s không gì khác 
hơn là sự tỉnh dậy của người đệ tử huyền môn sau 
cuộc lễ điểm đạo. 

Tòa thánh điện mà tôi đang quan sát, ngày xưa 
đã từng là nơi chứng kiến biết bao nhiêu những cuộc 
hạ sát và phục sinh như đã diễn tả ở trên. Vào thời 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 147 


đó, trong phòng có một cái giường và những vật liệu 
cần thiết cho cuộc điểm đạo. Khi người đạo đồ đã trải 
qua trạng thái đồng thiếp và sắp sửa được đánh thức 
dậy, người ta đưa anh ta đến một nơi thoáng khí để 
cho những tia nắng đầu tiên của mặt trời mọc lúc 
bình minh rọi thẳng vào gương mặt còn mê man. 


Trong những thời đại cổ xưa nhất, nhiều vị tăng 
lữ cao cấp nhất và tất cả những vị tư tế ở các đền thờ 
Ai Cập đều có sự hiểu biết thâm sâu về những điều 
huyền bí của các khoa thôi miên và từ điển, và có 
thể đặt những người đạo đồ vào một cơn đồng thiếp 
thâm sâu đến nỗi dường như đã chết. Những vị tăng 


? 


Chữ viết tượng hình thời cổ 


của người Ai Cập 


148 Ai Cập huyền bí 


lữ cao cấp còn có thể làm hơn thế nữa, hơn cả những 
nhà thôi miên hiện đại, vì những vị ấy biết phương 
pháp làm cho linh hồn người đạo đồ vẫn thức tỉnh 
trong khi thể xác hoàn toàn rơi vào cơn đồng thiếp, 
làm cho anh ta trải qua những kinh nghiệm siêu 
phàm mà sẽ được nhớ lại sau khi tỉnh dậy và trở 
về trạng thái bình thường. Bằng cách đó, họ có thể 
mang đến cho người đạo đồ sự hiểu biết về tính chất 
của linh hồn, và khi bắt buộc linh hồn anh ta tạm 
thời ra khỏi thể xác, họ làm cho anh ta nhận thức 
được sự hiện hữu của cảnh giới bên kia một cách xác 
thực và cụ thể. Những hình ảnh trên hòm đựng xác 
ướp có vẽ những biểu tượng thể hiện ý nghĩa này. 


Vì thế, người cổ Ai Cập khắc trên nắp những cổ 
quan tài bằng đá, hoặc vẽ bằng màu trên những hòm 
đựng xác ướp, hoặc tô điểm ngoài bìa những kinh 
sách tôn giáo của họ một hình người chim dị kỳ, bay 
ra khỏi hoặc đứng trên cái xác ướp. Đó là một con 
chim có đầu người và tay người, thường được hình 
dung một tay cầm một cánh buồm, tượng trưng cho 
hơi thở, và tay kia cầm một hình thập tự cuốn tròn, 
tượng trưng cho sự sống. Những biểu tượng này dù 
khắc trên đá hay vẽ trên giấy, đều ngụ ý tượng trưng 
dạy cho ta biết rằng ngoài cõi phàm trần vật chất 
này còn có một cảnh giới tâm linh. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 149 


Cảnh giới bên kia đi xuyên qua cõi trần một cách 
huyền diệu, và những vong linh ở cõi ấy vẫn có thể 
ở gần bên chúng ta. Một lý thuyết khoa học cho rằng 
mọi dạng vật chất trong thiên nhiên vốn không bao 
giờ có thể thực sự mất đi. Điều này thật ra cũng hoàn 
toàn đúng khi áp dụng vào lãnh vực tâm linh. Khi 
một người từ bỏ cõi trần, bỏ lại cái thể xác vô tri bất 
động, linh hồn người ấy lại xuất hiện trong cõi vô 
hình — tất nhiên là chỉ vô hình đối với tầm mắt của 
người phàm, nhưng vẫn là hữu hình đối với những 
sinh linh đồng chủng loại. 


Tuy rằng phương pháp điểm đạo này có những 
đặc tính bề ngoài giống như khoa thôi miên hiện đại, 
nhưng nó vượt rất xa những phương pháp thôi miên, 
vì khoa thôi miên thật ra chỉ làm khơi động tiểm 
thức, phần ý thức sâu lắng của con người, chứ không 
thể làm cho đối tượng có ý thức được về sự sinh hoạt 
trong các cảnh giới thâm sâu huyền diệu hơn. 


Theo sự tin tưởng của quần chúng thì Oszz¡s là 
một nhân vật đã chịu pháp nạn và bị giết, rồi lại 
phục sinh và chui lên khỏi mồ. Tên của ngài đã trở 
nên đồng nghĩa với sự hồi sinh, và sự bất tử của ngài 
đã gây cho mọi người một niềm hy vọng được trở 
nên bất tử giống như ngài sau khi chết. Vào thời ấy, 
người ta đã tin tưởng ở sự bất diệt của linh hồn và 
một đời sống tiếp nối sau cái chết. Người ta cũng tin 


150 Ai Cập huyền bí 


rằng khi con người bước vào đời sống mới đó, những 
đấng thần minh sẽ phán xét linh hồn họ và nêu rõ 
những hành động thiện hay ác trong quá khứ. Kẻ 
làm ác sẽ bị trừng phạt thích đáng, người hiển lương 
sẽ được vào cảnh thiên đàng hạnh phúc. 


Những điều đó khá thích hợp với quần chúng và 
đem đến cho những tâm hồn chất phác viễn ảnh mà 
họ có thể quan niệm, hình dung một cách dễ dàng. 
Người ta không nhồi sọ dân chúng với những triết 
lý thâm sâu hoặc những giải thích quá tỉnh tế về 
mặt tâm lý. Tất cả những huyền thoại hoang đường 
và chuyện ngụ ngôn bình dân phải được hiểu như là 
những biểu tượng có hàm súc một ý nghĩa hợp lý và 
chứa đựng một chân lý thâm sâu. 


Để duy trì cho giáo lý ấy luôn luôn tồn tại trong 
dân gian, giai cấp tăng lữ trong các đền thờ không 
những chỉ dùng nghi thức lễ bái thờ phượng mà thỉnh 
thoảng còn tổ chức những buổi trình diễn kịch nghệ 
công cộng có tính cách tượng trưng để trình bày cho 
dân chúng biết lịch sử của Oszz/s. Những nghi thức 
lễ bái và trình diễn công cộng là để dành cho quần 
chúng, vì nó thích hợp với số đông, nhưng còn có một 
phần giáo lý thâm sâu hơn và pháp môn huyền bí thì 
chỉ để truyền thụ cho những người trí thức. 


Những người Ai Cập có học thức, có văn hóa và 
những người thuộc giai cấp quí tộc cũng biết rõ điều 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 1ð1 


ấy. Nếu họ cảm thấy có khuynh hướng về con đường 
này thì họ tìm cách xin được nhập môn. Các ngôi đền 
gồm có những gian phòng kiến trúc đặc biệt và cô 
lập một nơi dành cho những cuộc lễ điểm đạo mà chỉ 
có những vị tăng lữ ưu tú và chọn lọc mới có quyền 
hành lễ. Những vị này được gọi là đạo trưởng. Những 
cuộc lễ điểm đạo này được cử hành trong vòng bí mật 
và ngoài phạm vi những nghi lễ hằng ngày để chiêm 
bái các vị thần. Người Ai Cập gọi những cuộc lễ đặc 
biệt này là những lễ điểm đạo huyền môn. 


Những vị đạo đồ đã từng nói đến tính cách khác 
thường của những cuộc điểm đạo, không giống như 
những nghi lễ thông thường. Chẳng hạn, có một vị 
đạo đồ đã tuyên bố rằng: 


- Nhờ những lễ điểm đạo mà người ta biết rằng 
sự chết không phải là một điều đáng sợ, mà thật ra 
là một điều rất tốt cho người thế gian. 


Chính vị đạo đồ ấy đã trở nên một xác chết và đã 
thu hoạch được những điều lợi ích rất lớn sau kinh 
nghiệm đó. Những bài văn viết bằng ám tự nói về 
người ấy như là “được hồi sinh,” và ông ta có thể 
thêm vào tên họ của mình dòng chữ này: “Người đã 
tát sinh”. 

Trên vài ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ đã phát 
hiện ra câu này, nó mô tả trình độ tâm linh của 


152 Ai Cập huyền bí 


người chết. Những vị môn đồ chọn lọc đã học được 
những điều bí mật gì trong những cuộc điểm đạo ấy? 
Điều này tùy nơi trình độ mà họ đã vượt qua, nhưng 
đại khái người ta có thể đúc kết những kinh nghiệm 
của họ thành hai loại kết quả chính, tiêu biểu những 
gì họ đã được tiết lộ cho biết. 


Ở những trình độ sơ khai, các môn đồ được hiểu 
biết về /:ểu ngã, tức linh hồn con người mà khoa ám 
tự hình dung bằng một hình “người chưữm” nhỏ, do đó 
họ đã giải đáp được điều bí mật về sự chết. Họ được 
biết rằng người ta chỉ thoát ra một trạng thái sinh 
hoạt này để bước vào một trạng thái khác, và sự 
chết chỉ là của thể xác hình hài chứ không tiêu diệt 
được linh hồn, tức chân ngã. Họ cũng được biết rằng 
không những linh hồn còn tồn tại sau khi thể xác đã 
mất mà còn có khả năng vươn lên hoàn thiện để đến 
được những cảnh giới thanh cao hơn. 


Ở những trình độ điểm đạo cao hơn, người môn 
đồ được biết về đại ngã, được giao cảm trực tiếp với 
nguồn sống của vũ trụ. Họ hiểu ra được nguyên nhân 
thực sự dẫn đến sự đọa lạc và đau khổ của con người, 
khiến cho nhân loại ngày nay đã chìm xuống quá 
thấp so với trạng thái ban sơ. 

Những vị này có thể biết được về huyền sử của 
châu A£/anfide, có liên hệ chặt chẽ với sự suy vong 
của nó. Kế đó họ dần dần tiến lên được những trạng 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 153 


thái thanh cao huyền diệu hơn, cho đến khi họ đạt 
tới trạng thái tâm linh cao cả nhất. Như thế, trong 
khi họ tiếp tục con đường hành hương trong thời 
gian, họ thu thập được những kho tàng tâm linh quí 
báu của cõi vô cùng. 


® hi tôi thuật lại những cảm tưởng du hành của 

J tôi đến điểm này, có lẽ cũng không ra ngoài 
đề nếu tôi ghi chép nơi đây vài lời diễn tả những 
sinh hoạt khác nhau trong các đạo viện huyền môn 
thời cổ, do lời tường thuật của một người đã từng 
sống vào một thời kỳ cổ điển và đã từng được họ 
điểm đạo, ít nhất là ở vào những cấp bậc đầu tiên. 
Vì người ấy đã có lời thể là sẽ không tiết lộ từng 
chi tiết rõ ràng những gì đã kinh nghiệm trong cuộc 
điểm đạo, nên ông ta chỉ có thể đưa ra những lời giải 
thích đại cương và những sự ngụ ý mơ hồ. Tuy thế, 
lời tường thuật này cũng là một bản văn kiện đầy đủ 
nhất mà chúng ta từng được biết đến, của một vị đạo 
đồ để lại. VỊ đạo đồ ấy là Apuieé, được điểm đạo ở 
cấp bậc đầu tiên của phái huyền môn ïs¡s, và là tác 
giả một quyển sách tự thuật nhan đề Lucius. 


Trong quyển sách này, tác giả tự thuật lại cuộc 
đời của mình từ khi ông ta gõ cửa đền với tấm lòng 


154 Ai Cập huyền bí 


nhiệt thành cầu đạo. Từ lâu đời, khoa huyền môn 
Ai Cập vẫn được giữ kín và khép chặt đối với người 
ngoại quốc. Chỉ trong một thời kỳ về sau này mới 
có một số ít những người đó được thu nhận và được 
điểm đạo. Họ luôn luôn tôn trọng lời cam kết giữ gìn 
bí mật. Những luật lệ nhập môn đều rất chặt chẽ và 
nghiêm khắc. 
Trong sách ấy, Apuieé viết: 


“Với mỗi ngày trôi qug, sự ước muốn 
được điểm đạo của tôi càng gia tăng. Tôi 
nhiều lần đến tìm uị đạo trưởng uà bhẩn 
cầu người ít nhất hãy bằng lòng điểm đạo 
cho tôi. Nhưng uị đạo trưởng, có tiếng là 
người rất cương nghị 0uò úp dụng rất chặt 
chẽ những luật lệ nghiêm bhắc của đạo, 
bác bỏ lời thỉnh cầu của tôi uới những lời 
lẽ êm út dịựu dàng, cũng như bộc cha mẹ gọt 
bỏ những ước uọng điên rồ của con cái hãy 
còn quá non dại. Người trấn an tâm hồn tôi 
bằng cách đưa ra cho tôi điều hy uọng là 
hãy đặt niềm tin uào một niềm hạnh phúc 
lớn lao hơn. Người nói rằng, ngày giờ điểm 
đạo được chỉ định cho mỗi người bhông 
phải do riêng ông tự quyết định, uà người 
đạo trưởng nòo đứng ra làm chủ lễ trong 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 155 


mỗi dịp điểm đạo cũng là một sự chọn lựa 
rất bhốt khe. 


“Vị dạo trưởng bảo tôi hãy chờ đợi thời 
điểm ấy cũng như mọi người bhúc uới 
một tấm lòng biên nhẫn uàò sùng bính, uà 
hhuyên tôi nên gạt bỏ lòng nhiệt thành quá 
đáng cùng mọi sự băn bhoăn hối hả. Trong 
bhi tôi cố tránh hai điều ấy, tôi cũng phải 
luôn luôn túc trực sẵn sàng để ứng đáp 
bịp thời bhi thời điểm đến, uò đừng tỏ ra 
nôn nơo hơy nóng nảy hi bhông được lưu 
ý đến. Đó là uì cuộc lễ điểm đạo luôn được 
xem như một cúi chết tự nguyện của người 
đạo đô, có bhi thực sự nguy hiểm đến tánh 
mạng. Bởi đó, những người được chọn để 
điểm đạo thường có tuổi đời đã xế chiều, 
sắp sửa bước uùào cõi chết. Đối uới những 
người ấy, những điều huyền bí nhiệm mầu 
có thể được nhận biết một cách dễ dàng 
hơn. Nếu thời điểm được chọn là thích hợp, 
người đạo đô chắc chắn sẽ có được một sự 
phục sinh mới mẻ, 0uà được đặt uào bhởi 
điểm của một giai đoạn sinh hoạt mới. 

“Tôi đã bhông bị bỏ rơi hoàn toùn, uì sơu 
bhi bắt tôi phải chịu sự giày 0uò một thời 
gian trong sự chờ đợi lâu dài, cuối cùng rồi 


156 


Ai Cập huyền bí 


tôi cũng được cho biết là thời điểm thích 
hợp cho tôi đã sắp đến.. Bằng những lời 
hhen ngợi dịu dòng, Uu¡ đạo trưởng mang 
đến cho tâm hôn tôi một niềm phúc lạc rất 
lớn lao, đến nỗi tôi đã thức suốt đêm uàò 
Uuùng dậy từ trước lúc bình mình để hối hả 
đi đến tịnh thất của uị đạo trưởng. 


“Tôi uừa đến nơi thì uị đạo trưởng cũng 
Uuừờa bước ra bhỏi phòng. Tôi bèn nghiêng 
mình bính cẩn chòo người. Tôi đã dự định 
sẽ khẩn câu người làm lễ điểm đạo cho tôi 
Uới một giọng bhẩn thiết hơn trước, như lò 
một điều mà bây giờ tôi có quyền đòi hỏi. 
Nhưng bhi uùa thấy tôi thì người đã lên 
tiếng trước: 


`. may mắn thay cho con, Luclus, thời 
giờ đã đến để con có thể nhận được ân huệ 
thiêng liêng đó! Ngày mù con mong đợi từ 
lâu, nay đã đến, ta sẽ làm lễ điểm đạo cho 
CO1. 


“Khi đó, Uut đạo trưởng cao niên đạo mạo 
đặt bàn tay mặt của người trong lòng bàn 
tay tôi uò dắt tôi đến trước cửa thánh điện. 
Sưu bhi đã long trọng làm lễ bhưi môn uà 
dâng hương hoa buổi súng, người mới lấy 
từ những chỗ bí mật của đền thờ uài quyển 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 157 


sách được uiết tay bằng một thứ chữ lạ bỳ. 
Kế đó, người bước đến trước thúnh điện uùò 
trong lúc mặt trời còn chưa ló dạng, người 
dốt tôi đến quỳ dưới chân tượng nữ thần. 

“Sơu bhi đã tiết lộ cho tôi uài điều bí 
mật - những điều này quá thiêng liêng để 
có thể nói ra bằng lời, người dặn tôi trước 
mặt tất củ mọi người đến chứng biến cuộc 
lễ hôm đó, rằng hãy giữ gìn trơi giới trong 
suốt mười ngày liền tiếp, bhông ðn thịt 
loài uật uà bhông uống rượu. Tôi tuân theo 
những lời răn đó một cách chặt chẽ. 


“Sau cùng, đã đến ngày hành lễ điểm 
đạo, tức ngày tôi hiến dâng cuộc đời tôi 
cho mục đích tìm học những ý nghĩa sâu xœ 
nhất của cuộc đời. Mặt trời đã ngủ uê tây, 
đêm tối sốp đến trong bhi từ bốn phương 
xuất hiện rất đông đảo những uị đạo đồ 
thánh thiện của quá bhứ đứng 0uây quanh 
tôi, mỗi u¡ đều ban cho tôi những quà tặng 
theo nghị lễ cổ truyền. 


“Kế đó, sau bhi những uị chưa được điểm 
đạo đã được mời đi ra ngoài, tôi được thơy 
áo mới 0ò u¡ đạo trưởng cầm tay tôi để dắt 
tôi đến giữa thúnh điện. 


158 Ai Cập huyền bí 


“Qưí uị độc giả hiếu hỳ có lẽ nóng lòng 
muốn biết những gì đã xảy ra uào lúc đó. 
Tôi chắc hẳn là muốn tường thuật lại cho 
quí uị nghe nếu tôi được phép nói, uà nếu 
quí uị cũng được phép nghe. Nhưng tôi 
bhông thể ui phạm lời thê chỉ để làm thỏa 
mãn sự tò mò của quí uị. Tuy nhiên chắc 
hồn quí uị cũng bị thúc đấy bởi một lòng 
mong ước thanh cao, nên tôi hông thể để 
cho quí uị phải thất uọng uòè đợi chờ lâu 
hơn nữa. Vậy quí Uut hãy nghe Uuò tin tưởng, 
Uà điều tôi nói đây là sự thột. 

“Tôi đã bước đến gần bê địa hạt của tử 
thân, tôi đã đặt chân lên ngưỡng cửa của 
âm ty, tôi đã Uuượt qua mọi cảnh Sưới, Uò 
rồi tôi đã trở lại cõi trần gian. Tôi đã nhìn 
thấy mặt trời chói rạng huy hoàng ngay 
giữa lúc đêm tối. Tôi đã đến gần các đống 
thân minh uà đã chiêm bái các ngài. 

“Nhưng quí Uu hãy coi chừng, uì tôi đã 
nói ra những điều mà mặc dầu được nghe 
nhưng quí Uuị thực sự bhông Dao giờ nên 
biết.” 

Một năm sau, Lucius được điểm đạo ở cấp bậc 
huyền môn Osir¡s, cao hơn cấp bậc Ïs¡s. Trong số 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 159 


ít những người ngoại quốc khác đã được điểm đạo 
theo khoa huyền môn Ai Cập, có Piafon, Pythagore, 
Thales, LÙycurgue, Solon, ‹Jambiique, Pliutarqgue và 
Hérodote. Trong những tác phẩm của Hérodote, ông 
đã nhắc đến điều ấy với một sự dè dặt tối đa. Ông đã 
diễn tả từng chi tiết những buổi trình diễn văn nghệ 
tượng trưng và những cuộc lễ bái công cộng, nhưng 
ông từ chối không chịu tiết lộ những điều bí mật bên 
trong. Ông nói như sau: 

— Đối với những điều huyền bí đó, dù tôi đã được 
biết đây đủ, nhưng tôi có lời cam kết phải giữ một sự 
1m lặng hoàn toàn. 

Sử gia Plutarque đã viết rằng: 


— Khi ta nghe nói đến huyền thoại của người Ai 
Cập về các đấng thần minh, những chuyến du hành, 
sự phân thây, và những chuyện huyễn hoặc hoang 
đường khác nữa, ta chớ nên tưởng rằng tất cả những 
chuyện ấy đều có thật. Mỗi dân tộc đều có những 
biểu tượng, khi thì mờ ám, khi thì dễ hiểu, để trình 
bày những điều chân lý bất hủ. Chính bằng cách đó 
mà ta nên đọc hoặc nghe những chuyện thần thoại 
hoang đường. Ta hãy tiếp nhận những chuyện đó với 
lòng sùng kính và với một tỉnh thần triết lý. 


Plutarque nói về mục đích diểm đạo ở cấp đẳng 
huyền môn ïs¡s như sau: 


160 Ai Cập huyền bí 


“Bằng phương tiện điểm đạo, người đạo đô 
có thể được chuẩn bị đến mức tối đa để đạt tới 
sự giao cắm Uới cảnh giới tâm lĩnh. Bởi lẽ đó, 
đền thờ đấng thiêng liêng được gọi là Iseion, 
ám chỉ sự hiểu biết uô cùng, bất sinh bất diệt. 
Sự hiểu biết đó có thể đạt được bằng cách 
điểm đạo nếu người đạo đô đã được chuẩn bị 
sẵn sàng.” 


Đó là quan điểm của triết gia Hy Lạp Piutarque. 
Ta hãy nghe nhà hiền triết xứ Syr¡e tên là .Jœmblique 
nói về khoa Huyền Môn Ai Cập mà ông là một vị đạo 
đồ, như sau: 


— Cái tính hoa và toàn vẹn của mọi điều thiện 
đều có sẵn nơi các đấng thân minh, cái quyền lực 
đầu tiên và cổ xưa của các ngài cũng là điều sở hữu 
của các vị tăng lữ ở các đền thờ. Một sự hiểu biết 
các đấng thần minh sẽ phản ảnh lại nơi con người 
chúng ta, và giúp cho ta tự biết mình. Phần thiêng 
liêng nhất của con người, xưa kia vốn được hợp nhất 
với thần minh, về sau lại bị chướng ngại bởi một sự 
trói buộc của mọi điều dục vọng trần gian và sự kiểm 
tỏa của ác nghiệp. Bởi vậy, cần phải xét xem bằng 
cách nào con người có thể được giải tỏa khỏi những 
sự trói buộc ấy. Chỉ có sự hiểu biết về một bản ngã 
chân thật mới phá tan những sợi dây kiểm tỏa đó. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 161 


Đó là mục đích của huyền môn Ai Cập, làm cho con 
người nâng cao tâm hồn để hòa hợp với sự hiện hữu 
chung của toàn vũ trụ. 


Một vị đạo đồ khác là Procius nói rằng: 


— Trong mọi cuộc điểm đạo ở mọi cấp đẳng huyền 
môn, các đấng thần minh cho thấy nhiều khía cạnh 
biểu trưng khác nhau. Đôi khi người đạo đồ thấy xuất 
hiện trước mặt một vâng sáng không hình thể nhất 
định tỏa ra từ các vị thần, xem dường như một vầng 
hào quang. Có khi vâng hào quang đó khoác lấy hình 


Biểu tượng thần Thái Dương (Râ) của người Ai Cập, được vẽ trên một 


quan tài cổ vào khoảng hơn 1000 năm trước Công nguyên 


162 Ai Cập huyền bí 


người, có khi khoác lấy một hình thể khác. Một vài 
hình thể đó không phải là thần minh, và làm cho ta 
sợ hãi. 

Triết gia Piœton cũng đã từng được điểm đạo, nói 
rằng: 


— Do hậu quả của lễ điểm đạo thiêng liêng, chúng 
ta chiêm ngưỡng những linh ảnh giản dị xuất hiện 
trong một vầng ánh sáng tỉnh anh, và nhờ được 
thanh lọc để trở nên tỉnh khiết, chúng ta được giải 
thoát khỏi xác thân nặng nề nhơ nhớp này, mà từ 
trước chúng ta vẫn bị dính liền như con sò dính trong 
cái Vỏ. 

Như vậy, ý ông muốn nói rằng mục đích tối hậu 
của sự điểm đạo huyền môn là đưa con người trở về 
với những nguyên tắc tâm linh mà nhân loại đã mất 
đi từ buổi sơ khai. 

Một vị đạo dồ khác nữa là Mo¡se, người Do Thái gốc 
Ai Cập, được nhắc đến trong sách Tân ước rằng: 


“Moise đã từng được giáo dục trong tất cả nên 
minh triết của Ai Cập.” 

Ý nghĩa của câu này là nên minh triết thâm sâu 
nhất của xứ Ai Cập đã được tiết lộ cho Mozse, điều đó 
cũng có nghĩa là là sự hiểu biết mà Morse có được đã 
được truyền dạy bởi giáo lý huyền môn Ai Cập. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 163 


Sách Tân ước còn nói rằng: 
“Moise phủ bín mặt bằng một tấm màn che.” 


Tính chất tấm màn che như thế nào, thì đoạn sau 
đó trong sách ấy đã cho ta thấy ý nghĩa của nó: 


“Cho đến ngày nay, tấm màn che ấy uẫn phủ bín 
lên uiệc đọc sách Cựu ước.” 


Như vậy, đó không phải là tấm màn che thông 
thường bằng vải, mà là một tấm màn che kín ý nghĩa 
của những chữ trong sách, che lấp sự hiểu biết. Bởi 
đó, tấm màn che mặt của Mfo¡se thật ra chính là lời 
thể giữ im lặng và giữ bí mật mà ông đã cam kết 
trong cuộc lễ điểm đạo. Mo¡se đã thu thập được sự 
minh triết tại đạo viện thuộc ngôi đền tại thành phố 
Ơn.,! mà người Hy Lạp gọi là Héizopoiis khi họ chính 
phục xứ Ai Cập. Thành phố này đã biệt tích ở cách 
vài dặm phía bắc Cazro.? 


Héliopolis và Memphis, một thành phố cổ khác 
nữa cũng đã biệt tích, là những thành phố mà ngày 
xưa người ta có thể nhìn thấy từ trên đỉnh các Kim 


† Trong Kinh Thánh, thành phố Heliopolis được nhắc đến với các tên 
như On, Aven và Beth-Shemesh, đều có nghĩa là “thành phố của mặt 
trời”. Lịch sử ban sơ của thành phố này có thể truy nguyên đến khoảng 
gần 3000 năm trước Công nguyên, nhưng nó đã phát triển rực rỡ nhất 
vào khoảng hơn 1500 năm trước Công nguyên. 

? Một cách chính xác hơn, những di tích được tìm thấy về sự hiện diện 
của thành phố cổ này nằm cách khoảng 8 km về phía đông của sông 
Nile và khoảng 10 km (6 dặm) về phía đông bắc của Cairo. 


164 Ai Cập huyền bí 


Tự Tháp, và đều xem Đại Kim Tự Tháp như một nơi 
thánh điện tối cao để hành lễ điểm đạo huyền môn. 


Thành H¿iiopolis và ngôi đền lớn của nó ngày nay 
không còn nữa, những bức tường gạch kiên cố bao 
bọc chung quanh thành phố và những cột trụ đền 
đến ngày nay đã bị chôn vùi dưới một lớp cát sâu đến 
bốn thước. Chỉ còn cây thạch tiễn (Oðéi;sgue) bằng 
đá đỏ ở trước cổng thành là còn đứng vững. Moise đã 
từng nhìn thấy cây thạch tiễn này vì ông đã đi ngang 
qua đó nhiều lần. Đó là cây thạch tiễn cổ xưa nhất 
còn đứng vững ở Ai Cập. 

Trong số những vị học giả mộ đạo thời cổ đã từng 
bước chân đến cổng đền này để tìm ánh sáng minh 
triết, có triết gia Piœfon và sử gia Herodote. Những 
vị này cũng đã nhìn thấy cây thạch tiễn mà đến nay 
vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt, đứng trơ trọi một 
mình giữa cảnh đồng ruộng bao la. Dưới chân cây 
thạch tiễn ấy, những nông phu đang cày sâu cuốc 
bẩm, và hằng ngày dắt trâu ra đồng. 


Còn một cây thạch tiễn khác nữa mà vua 7'»outmès 
TIT dựng lên trước đền thờ Thái Dương ở Héỉ¡opolis và 
ngày nay đang nhô lên cao vút bên bờ sông 7m¡se 
ở Luân Đôn, được biết dưới cái tên là “Mũi bkứn của 
Ciéopđótre”, nó nhắc nhở cho dân chúng thủ đô Anh 
quốc náo nhiệt phồn hoa ngày nay nhớ lại cả một thế 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 165 


giới đã biệt tích cùng với nền văn minh lộng lẫy huy 
hoàng của một thời đại cổ xưa nay không còn nữa. 

Cây thạch tiễn có vẻ như một tên quân canh đứng 
gác cổng đền, còn những hàng ám tự khắc trên bốn 
mặt của nó thuật lại lịch sử của ngôi đền. Nhưng 
nó không phải chỉ là một mũi tên khổng lồ bằng đá 
được dựng lên để khắc chữ trên đó, nó còn là một 
biểu tượng thiêng liêng, và mũi nhọn của mỗi cây 
thạch tiễn đều lấy hình dáng của một Kim Tự Tháp 
nhỏ. 


Cây thạch tiễn (trụ đá có hình như mũi tên chĩa lên trời) tại đền 


Luxor, cách đền Karnak 3,5 km. 


166 Ai Cập huyền bí 


Heliopolis ngày xưa là một trung tâm rất lớn về 
các ngành học thuật cổ điển và đạo lý. Nó từng có lúc 
quy tụ đến mười ba ngàn học viên và có một dân số 
rất đông đảo. Tại đây cũng có một thư viện nổi tiếng. 
Thư viện này về sau đã góp phần xây dựng thư viện 
Alexandrie danh tiếng nhất của thời cổ đại. 


Lúc thiếu thời, Mfo¡se đã từng tham dự những cuộc 
rước lễ tôn giáo ở các đền, hoặc học hỏi đạo lý trong 
những sách cổ xưa làm bằng những cuộn lá chỉ thảo 
trong thư viện. Ông đã từng trải qua nhiều giờ trong 
thư viện, đắm chìm trong những cơn suy tư trầm 
lặng và nghiền ngẫm những tư tưởng triết lý thâm 
trầm. Học hành chăm chỉ từ lúc nhỏ, Mfo¡se đã tiến 
bộ rất mau chóng, tỏ ra có một học vấn uyên thâm và 
một đức hạnh gương mẫu đến nỗi ông vượt qua một 
cách danh dự tất cả những cấp bậc điểm đạo, và đạt 
tới cấp đẳng cao tột ít người có, là cấp đẳng chân sư. 
Từ đó, ông trở thành một vị đạo trưởng. 


Chính tại đạo viện mà ông được thụ huấn trước 
kia, dính liễn với ngôi đền lớn tại Heiiopoiis, thành 
phố của mặt trời, mà ông nhận lãnh chức vị đó. Ông 
đứng làm chủ lễ điểm đạo cho những môn đồ khác 
theo nghi lễ huyền môn Oszz¡s, là nghi lễ thuộc về 
cấp đẳng cao tột. Hồi thời đó ông có tên là Osarsiph, 
một tên chữ Ai Cập, vì ông vốn là người Do Thái gốc 
Ai Cập. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 167 


Đến một khúc quanh của đời ông, khi ông nhận 
sứ mạng mà định mệnh giao phó, ông ghi dấu cơ hội 
này bằng cách chọn một tên gọi Do Thái. Những 
người Ai Cập trí thức đều tin rằng tên họ của mỗi 
người vốn có một năng lực thần bí. Vì thế mà tên 
Osơrsiph đã đổi thành Moise. 


VỊ Pharaoh trị vì lúc đương thời vốn là một hôn 
quân vô đạo và hung ác, ngược đãi người Do Thái 
một cách độc ác bất nhân đến nỗi làm cho ÄMoise 
phải động lòng vì chính ông cũng có một phần dòng 
máu Do Thái trong huyết quản. Sử chép rằng ông đã 
giải phóng những bộ lạc Do Thái ra khỏi tình trạng 
nô lệ, giam cầm, ông đã hướng dẫn họ rời khỏi vùng 
thung lũng Gochen và noi theo con đường lịch sử từ 
xưa vẫn nối liền châu Phi và châu Á, con đường mà 
chính hoàng đế Nœpoieon đã cưỡi ngựa đi qua và suýt 
chết chìm khi gần đến thành Suez. 


Người ta có thể tìm thấy vài mẩu chuyện về sau 
của Morse trong Kinh Thánh, nhưng những chuyện 
này lại bị pha lẫn một cách đáng tiếc với những 
truyền thuyết và huyền thoại mơ hồ. Năm quyển đầu 
tiên của bộ sách Cựu ước, được góp nhặt lại dưới nhan 
đề Pentfateuque là do Moise soạn ra. Những quyển ấy 
chứa đựng một nền minh triết thâm sâu mà ÄMfo¡se 
muốn truyền lại cho dân tộc Do Thái, nhưng về sau 


168 Ai Cập huyền bí 


lại có lẫn lộn những yếu tố lịch sử liên quan đến sự 
sáng tạo thế giới và những chủng tộc đầu tiên của 
nhân loại. 


Thật ra thì Ä⁄orse, với tư cách một chân sư, từng 
biết rõ và sử dụng lối văn tự huyền bí của các vị đạo 
đồ, nghĩa là dùng ám tự với một ý nghĩa tâm linh ẩn 
giấu. Ông soạn bộ sách Pentœteugue bằng ám tự Ai 
Cập mà chỉ có những bậc tăng lữ đã điểm đạo mới 
có thể hiểu. Nhưng khi người Do Thái tới định cư tại 
Palestine, trải qua nhiều thế kỷ, sự hiểu biết về khoa 
ám tự ngày càng giảm sút. Dần dần, giới tăng lữ 
đã không còn đọc được thứ chữ ấy nữa và chỉ có thể 
đoán mò một cách rất khó khăn. 


Điều này không có gì lạ, nếu người ta nhớ rằng 
chính ở tại Ai Cập, vào thế kỷ thứ tư sau Thiên Chúa 
giáng sinh, phép diễn đạt khoa ám tự đã hoàn toàn 
mất hẳn. Độ một nghìn năm sau cuộc di cư của dân 
Do Thái, khi những bậc cao niên lão thành của dân 
tộc ấy góp nhặt một bộ sách mà ngày nay ta gọi 
là Cựu ước thì họ gặp phải một khó khăn rất lớn 
khi dịch những quyển sách của ⁄o¡se sang tiếng Do 
Thái. Đó là vì Moise đã viết sách ấy bằng thứ chữ 
riêng của các vị chân sư, còn những bậc trưởng lão 
Do Thái, dầu có học thức uyên thâm, cũng chưa phải 
là những vị chân sư đó. Bởi đó, thường có những chỗ 
dịch sai nghĩa, những ý nghĩa tượng trưng thì lại bị 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 169 


hiểu lầm như những sự việc có thật, những sự mô tả 
bằng ám tự được coi như mô tả những sự việc đã xảy 
ra, những câu mang ý nghĩa bóng bẩy bị hiểu lệch lạc 
thành ra những chỗ dịch sai lầm. 


Chỉ một vài thí dụ cũng đủ chứng minh điều đó. 
“Sáu ngày tạo thiên lập địa” đối với Moise có nghĩa 
là sáu chu kỳ thời gian dài đăng đẳng, được gọi một 
cách tượng trưng là sớu nøờy vì những lý do mà chỉ 
các vị đạo đồ mới biết được mà thôi. Nhưng câu ấy 
được dịch lại sát nghĩa từng chữ, vì các nhà phiên 
dịch tưởng rằng đó là sáu ngày với mỗi ngày hai 
mươi bốn giờ! Hậu quả là những quyển đầu tiên của 
bộ Kinh Thánh chứa đựng nhiều sự việc dị kỳ nếu 
người ta hiểu sát từng chữ từng câu, dị kỳ đối với thế 
hệ hiện tại vì khoa học tiến bộ càng ngày càng kiểm 
thảo chặt chẽ những bản dịch cổ tự đó đến từng điểm 
một. 


Nhưng sách Thánh kinh sẽ trở nên vô cùng phong 
phú nếu người ta biết đọc nó với sự hiểu biết những 
chìa khóa bí mật được truyền dạy cho những vị đạo 
đồ trong những đền cổ bên Ai Cập. Như vậy, có lẽ 
Moise phải được xem như một trong những nhân vật 
đáng kể nhất đã ngộ đạo trong cơn xuất thần huyền 
bí của những cuộc điểm đạo huyền môn. 


170 


CHƯƠNG 8 


KHOA HUYỆN MÔN THỜI CỔ 


hững vị đạo đồ trong khoa huyền môn thời cổ 

phải long trọng tuyên thệ là không bao giờ 
tiết lộ những gì xảy ra bên trong thánh điện thâm 
nghiêm huyền bí. Ta nên nhớ rằng, dù sao thì lễ điểm 
đạo cũng chỉ được cử hành mỗi năm cho một số rất 
ít môn đồ. Sự hiểu biết giáo lý mật truyền không bao 
giờ được ban bố cho nhiều người cùng một lúc. Bởi lẽ 
đó mà không một nhà văn thời cổ nào đã đưa ra được 
một tường trình đầy đủ và mạch lạc về những gì được 
gọi là giáo lý huyền môn, vì các vị môn đồ luôn giữ 
đúng lời cam kết một cách chặt chẽ. 


Z 


Tuy thế, người ta đã khám phá ra vài lời ngụ ý 
ngắn ngủi, những lời bình luận của các tác giả cổ 
điển, những câu nói đây ẩn ý và những chữ khắc 
trên đá có thể hé mở cho ta thấy vài điều về những 
sinh hoạt huyền bí của thời cổ xưa. 


Khoa huyền môn thời cổ nêu ra một mục đích cao 
cả, hay nói đúng hơn là nêu ra một phối hợp các mục 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 171 


đích tôn giáo, luân lý và triết lý. Mỗi người đều được 
phép gõ cửa các đền thờ để xin làm lễ điểm đạo, 
nhưng người ấy có được nhận hay không lại là việc 
khác. Người ta vẫn nhớ đến những lời của Pythagore 
khi ông từ chối không nhận những thí sinh không đủ 
tư cách xin nhập môn vào đạo viện ro£ona: 


— Không phải mọi thứ gỗ đều dùng được cho công 
trình của thần Mercure. 


Cấp bậc điểm đạo đầu tiên, với mục đích chứng 
minh sự tôn tại của linh hồn, mang lại cho người môn 
đồ một kinh nghiệm rùng rợn khủng khiếp trước khi 
được thoát lên một cảnh giới thanh cao huyền diệu 
hơn. 


Trong một vài cuộc điểm dạo sơ cấp, chứ không 
phải tất cả, có khi người ta dùng những phương tiện 
máy móc để làm cho người môn đồ có cảm giác rằng 
đang bị rơi xuống một vực thắm nguy hiểm hoặc 
bị nhận chìm giữa giòng nước xoáy, hoặc bị thú dữ 
phân thây... để thử thách lòng can đảm của người 
ấy. Nhưng có điều đáng sợ hơn nữa là trong một cấp 
đẳng cao hơn, người môn đồ sẽ thấy xuất hiện những 
quái vật hình thù ghê rợn khủng khiếp, những loài 
yêu ma quỷ quái cõi âm ty, khi năng khiếu thần 
nhãn được tạm thời phát triển. 


172 Ai Cập huyền bí 


“Linh hôn bị dày uò, loạn động trong lúc 
chết, cũng như trong cuộc điểm đạo huyền 
môn. Giai đoạn đầu chỉ gôm có những lâm 
lạc uò bối rối, những cố gống phất phơ uô 
định uò tối tăm u ám. Kế đó, đến ngưỡng 
của sự chết uà lễ điểm đạo, tất cả đều là 
hinh sợ, bhủng bhiếp, rùng rợn. Nhưng, 
một bhi giai đoạn đó đã uượt qua thì bhắp 
nơi sẽ tràn đây một ánh sáng thiêng liêng, 
huyền diệu... Người đạo đồ đã chịu phép 
mầu từ nay sẽ trở nên toàn thiện uà giải 
thoát, bước uào cảnh giới bốt tử.” 

Đoạn trên đây do S/oöée trích lục trong một áng 
văn cổ xưa, xác nhận kinh nghiệm của tất cả những 
vị đạo đồ khác. Những bản văn viết tay trên lá chỉ 
thảo (pơpyrus) thời cổ mô tả người thí sinh được đưa 
đến giai đoạn đó do sự hướng dẫn của thần Anubis, vị 
chủ tể khoa huyền môn. Chính Anub¡s đã đưa người 
môn đồ vượt qua cõi vô hình để nhìn thấy những loài 
yêu quái hình thù ghê rợn. 


Những chân lý được truyền dạy trong các đạo viện 
huyền môn là do sự tiết lộ mà các đấng thánh nhân 
dành cho nhân loại từ lúc phát sinh những nền văn 
minh cổ xưa nhất, và nay giáo lý huyền môn cần 
được giữ gìn nguyên vẹn để duy trì sự tinh khiết của 
nó. Như thế, người ta hiểu tại sao khoa huyền môn 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 173 


được ẩn giấu cẩn mật và giữ gìn chặt chẽ ngoài tầm 
tay của kẻ thế nhân phàm tục. 


Ta không nên nhầm lẫn giữa giấc ngủ thông 
thường với trạng thái xuất thần của người môn đồ 
trong lễ điểm đạo. Đó là một cơn đồng thiếp, một 
trạng thái hôn mê, xuất thần, trong khi đó tỉnh thần 
vẫn tỉnh táo ở một cảnh giới khác. 

Người ta sẽ càng lầm lạc hơn nữa nếu họ lẫn lộn 
một kinh nghiệm siêu linh như thế với giấc ngủ 
thôi miên. Trong trường hợp sau này, nhà thôi miên 
đặt đối tượng của ông ta vào một trạng thái lạ lùng 
không có sự nhận biết rõ ràng. Ngược lại, vị đạo 
trưởng huyền môn có một tầm hiểu biết truyền thống 
về các hiện tượng huyền bí, do đó có thể sử dụng 
quyền năng của mình một cách hoàn toàn ý thức và 
làm chủ được tình hình. Nhà thôi miên đưa tâm trí 
và ý thức của đối tượng đến một trạng thái mà chính 
bản thân ông ta không tham dự vào sự thay đổi này. 
Ngược lại, vị đạo trưởng huyền môn trông nom và 
kiểm soát mọi sự thay đổi ý thức của người môn đồ, 
bởi vì vị ấy có khả năng nhìn thấy sự biến đổi đó. 
Sau cùng, nhà thôi miên chỉ có thể làm cho đối tượng 
của mình được soi sáng về một vài vấn đề liên hệ 
đến cõi trần tục và sự sống vật chất, hoặc thực hiện 
những việc bất bình thường bằng thể xác vật chất. 
Còn vị đạo trưởng có khả năng hành động một cách 


174 Ai Cập huyền bí 


thâm sâu hơn, có thể tuần tự đưa người môn đồ trải 
qua những kinh nghiệm thuộc về các cảnh giới tâm 
linh. Điều này thì không một nhà thôi miên nào có 
thể làm được. 

Tôi đã quan sát tất cả mọi hiện tượng thôi miên 
được thực hiện ở các xứ Đông phương và Tây phương. 
Tuy rằng có vài loại hiện tượng đó rất lạ lùng, nhưng 
chúng vẫn còn ở trình độ thấp kém chứ không phải 
những hiện tượng siêu linh. Những hiện tượng đó có 
một ý nghĩa về khoa học, nhưng không có giá trị tâm 
linh sâu sắc. Lẽ tất nhiên các hiện tượng đó có thể 
giúp chúng ta thoát ra khỏi sự u ám nặng nề của vật 
chất, vì nó chứng tỏ rằng trong con người có những 
sức mạnh tiêm ẩn của tâm thức, nhưng chúng không 
thể đưa ta lên cao để khám phá một cách có ý thức 
sự hiệu hữu của cảnh giới tâm linh vốn là một thực 
thể sống động, bất tử và độc lập. 


Nhờ kinh nghiệm đã trải qua trong Kim Tự Tháp 
và ý nghĩa của những hình chạm trổ trên vách các 
đền thờ, tôi đã có thể hình dung được cuộc lễ điểm 
đạo huyền môn Oszr¡s, là nghi lễ thâm diệu và huyền 
bí nhất. Cuộc hành lễ này không gì khác hơn là một 
sự phối hợp giữa những mãnh lực thôi miên, phù 
phép và tâm linh nhằm giải thoát tâm hồn người 
môn đồ khỏi sự trói buộc của cái thể xác nặng nề 
trong vài giờ, có khi là vài ngày, để cho người ấy có 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 175 


thể ghi nhớ trong suốt cuộc đời còn lại những kinh 
nghiệm độc đáo ghi dấu một ngày quyết định trong 
đời, và nhờ đó đạt đến những cách hành xử thích 
đáng để tự hoàn thiện tâm hồn mình. 


Sự tồn tại của linh hồn sau khi chết mà phần đông 
mọi người chỉ nhìn nhận như một tín ngưỡng tôn 
giáo, nhưng đối với người đạo đồ đã được điểm đạo 
thì từ nay có thể giảng dạy với một đức tin đã được 
tăng cường bởi bằng chứng cụ thể do kinh nghiệm 
bản thân. Điều mà người đạo đồ kinh nghiệm được, 
chỉ có những người nào bước vào con đường ấy mới 
có thể nhận thức được tầm quan trọng của nó. Thậm 
chí ở vào thời kỳ hiện đại, có vài người vô tình đã 
trải qua một phần của kinh nghiệm đó một cách bất 
ngờ. 

Tôi có biết trường hợp của một viên sĩ quan không 
quân Anh, được chụp thuốc mê để chuẩn bị cho một 
cuộc phẫu thuật trong thời chiến. Kết quả thật lạ 
lùng là mọi cảm giác đau đớn của xác thân đã biến 
mất nhưng bệnh nhân không ngủ mê. Anh ta cảm 
thấy nhẹ bỗng như được nâng lên trên không, lơ lửng 
bên trên bàn mổ và nhìn xem cuộc giải phẫu thể xác 
của mình một cách điểm nhiên như nhìn cái xác của 
người khác. Kể từ khi đó, tâm tính anh ta thay đổi 
một cách lạ thường. Anh ta tuyên bố tin tưởng ở sự 
hiện hữu của linh hồn, tự mình phát triển một niềm 


176 Ai Cập huyền bí 


hy vọng mới và chuyển hướng sang một nếp sống 
hoàn toàn khác hẳn, thật tốt bụng và vị tha. 


Như vậy, những vị đạo trưởng huyền môn là ai mà 
có được quyền năng gây ra nơi con người một sự biến 
đổi huyền diệu như thế? Những vị trưởng thượng 
đáng kính gìn giữ kho tàng minh triết thâm sâu đó, 
lẽ tất nhiên chỉ có rất ít. Có một thời gian, tất cả 
những vị tăng lữ và vài vị tư tế cao cấp ở các đền thờ 
cổ Ai Cập đều là những sư trưởng hay đạo trưởng. Sự 
hiểu biết của họ được giữ gìn hoàn toàn bí mật, do 
đó mà ở những thời kỳ cổ điển, chính cái tên Ai Cập 
cũng được hiểu đồng nghĩa với chữ huyền bí. Trong 
những gian phòng Ai Cập của Bảo tàng viện Louure, 
ngôi mộ của P¿ah Mer, đại tư tế thành Memphis, có 
tấm bia đá khắc dòng chữ sau đây: 

“Ngời thấu triệt mọi điều huyền bí của mỗi đền 
thờ, bhông có gì là ổn giấu đối uới Ngài. Ngời bao 
trùm tất cả những gì Ngài đã thấy bằng một tấm 
màn bí một. ” 

Tại sao những vị đạo trưởng lại có một sự dè dặt 
vô cùng chặt chẽ như thế? Đó là vì những lý do mà 
chỉ có các ngài mới có thể biết được. Dù sao, các 
ngài hẳn là thấy cân phải loại những kẻ hoài nghi 
và bỡn cợt ra ngoài những kinh nghiệm thần bí dẫy 
đầy nguy hiểm cho tánh mạng của người thí sinh. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 177 


Người ta không trao những viên ngọc quý cho kẻ tầm 
thường. 


Ngoài ra, rất có thể là có nhiều người, vì không đủ 
sự chuẩn bị sẵn sàng cho một kinh nghiệm như thế, 
sẽ trở nên điên cuồng hoặc thiệt mạng sau cuộc thử 
thách. Bởi đó, lễ điểm đạo luôn luôn chỉ là đặc ân 
dành cho một số ít người xứng đáng. Nhiều người đã 
gõ cửa cầu xin điều đó ở các đền huyền môn nhưng vô 
ích. Những người khác, bị đặt dưới hàng loạt những 
cuộc thử thách sơ đẳng mỗi lúc một khó khăn hơn, 
không có đủ sự gan góc cần thiết để tiến xa hơn nữa, 
hoặc cảm thấy lòng ước muốn điểm đạo nguội bớt 
dần. 


Như vậy, bằng cách đưa ra những cuộc thử thách 
chọn lọc nghiêm khắc, người ta làm cho những đạo 
viện huyền môn thời cổ trở thành những cơ quan 
độc đáo. Những điều bí ẩn giấu sau những cánh cửa 
khóa chặt của thánh điện thâm nghiêm, không bao 
giờ được truyền dạy cho những vị đạo đồ, trừ phi với 
sự long trọng thể nguyễn rằng họ sẽ không bao giờ 
tiết lộ ra ngoài. 

Vị môn đồ được điểm đạo bước ra khỏi đền được 
xem như suốt đời sẽ trung thành với những mục đích 
cao cả. Và với một tầm kiến thức sâu xa thâm trầm, 
từ nay người ấy sẽ sống lẫn lộn trong đám người 
bình dân để làm việc giúp đời. 


178 Ai Cập huyền bí 


Diodore de Sicile, sau khi thăm viếng xứ Ai Cập 
trở về, có viết rằng: 


“Người ta nói rằng những người đã thơm 
dự những cuộc điểm đạo huyền môn trở 
nên đạo đức hơn, công bình hơn, uà tốt 
lành hơn uê tất cả mọi phương điện.” 


Thật ra, những đạo viện huyền môn không chỉ 
thịnh hành ở Ai Cập. Những nền văn minh cổ đều 
có tìm thấy khoa huyền môn trong cái di sản để lại 
từ một thời quá khứ xa xăm, do sự tiết lộ của các 
đấng thánh nhân của nhân loại từ thời sơ khai. Hầu 
hết các dân tộc, trước kỷ nguyên Thiên Chúa đều có 
những truyền thống và tổ chức huyền môn của họ, 
như dân tộc La Mã, Ceites, Hy Lạp, ảo Crète, Syrie, 
Ấn Độ, Ba Tư, Mayas, thổ dân da đỏ ở châu Mỹ và 
nhiều dân tộc khác nữa, cũng đều có những đền thờ 
và nghi lễ dành cho những hoạt động tâm linh đưa 
đến trình độ điểm đạo. 


Aristotle không do dự mà tuyên bố rằng sự thịnh 
vượng của xứ Hy Lạp sở dĩ có được là nhờ đạo viện 
huyền môn #jeusis. 

Socrdfe cũng nói rằng: 


- Những môn đô phúi huyền môn tự tạo cho mình 
những triển uọng rất tốt đẹp uào giờ chết. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 179 


Trong số những người xưa đã nhìn nhận hoặc ngụ 
ý rằng họ đã từng được điểm đạo huyền môn, có nhà 
hùng biện Az›;sfotie, Ménippe de Babylone, kịch gia 
Sophocies, thi hào Eschyie, luật gia Solon, Cicero, 
Herachtus, Pindar và Pythagords. 


Khoa Tư điểm (Franc-Maconnerie) ngày nay vẫn 
còn giữ gìn một dấu vết của khoa Huyền Môn thời 
cổ, mà nguồn gốc là ở Ai Cập. Người hội viên Tơm 
điểm nêu ra trường hợp của Pyt¿hœgore như một thí 
dụ điểm đạo của thời xưa. Phải chăng họ nhớ rằng 
Dythagore đã từng được điểm đạo bên Ai Cập? Những 
người đặt ra các cấp bậc của khoa 7n điểm đã áp 
dụng vài biểu tượng đầy ý nghĩa của khoa huyền môn 
Ai Cập. 

Về sau, sự sa đọa vật chất của con người đã làm 
cho các vị đạo trưởng chân chính của thời xưa dần dần 
biệt tích hoặc rút lui ra ngoài vòng thế tục, và thay 
chân các ngài là những kẻ phàm phu mê muội, làm 
hoen ố và hạ thấp khoa huyền môn cao cả. Những kẻ 
bất chính, có tham vọng đạt được những phép thần 
thông của bàng môn tả đạo, sau cùng đã chiếm ưu 
thế để giành quyền kiểm soát các đạo viện huyền 
môn ở AI Cập và những nơi khác. 

Những gì từ lúc nguyên thủy vốn là thiêng liêng, 
chỉ dành cho những người chọn lọc nhằm mục đích 


180 Ai Cập huyền bí 


duy trì ngọn lửa thiêng tỉnh khiết của sự sống tâm 
linh cho được trường cửu trong nhân loại, đã lọt vào 
tay những kẻ tà tâm, buôn thần bán thánh. Đó là 
những sự kiện lịch sử, làm cho cái kho tàng tâm 
linh quí báu của nhân loại thời cổ xưa đã trở nên suy 
tàn. 

Nhưng nếu khoa huyền môn của các vị đạo trưởng 
thời xưa ngày nay đã mất theo các ngài, thì cái nền 
minh triết mà các ngài đã từng ban cho người thế 
gian từ thuở sinh tiền vẫn còn được chứng minh bởi 
sự lưu truyền bất diệt của những vị đạo đồ đã từng 
dấn thân trên đường tâm đạo. Những kinh sách bút 
tự viết trên lá chỉ thảo và những hàng chữ khắc 
trên vách đá của các đền thờ cổ đã chứng minh rằng 
người cổ Ai Cập tôn sùng lễ điểm đạo huyền môn 
Os¿iris một cách nồng nhiệt như thế nào, và chứng 
tỏ cái uy tín đối với quần chúng của những người đã 
từng được phép bước vào các thánh điện uy nghiêm 
hoặc các hang động ẩn giấu để được làm phép điểm 
đạo thiêng liêng. 


Có một cấp bậc điểm đạo tối cao siêu đẳng mà 
người môn đồ khi đã đạt tới trình độ đó không chỉ 
được tạm thời giải thoát khỏi thể xác vật chất để 
chứng minh sự tôn tại của linh hồn, mà còn được đưa 
lên những cảnh giới thanh cao nhất, hòa nhập hoàn 
toàn với đại thể của vũ trụ. Kinh nghiệm huyền diệu 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 181 


đó giúp phá vỡ sự cố chấp hữu hạn của con người và 
do đó mới có thể tiếp xúc với sự hiện hữu chân thật 
trường cửu của hết thảy mọi sinh thể. Trong một thời 
gian ngắn, người môn đồ được cảm thông trong im 
lặng và một cách thần diệu với thực thể của muôn 
loài; sự tiếp xúc tuy ngắn ngủi, nhưng giây phút cảm 
thông huyền diệu đó cũng đủ làm cho người ta thay 
đổi hoàn toàn quan điểm đối với cuộc đời. Người 
môn đồ ấy đã chia sẻ một phần cái ân huệ thiêng 
liêng nhất mà con người có thể nhận được. Người ấy 
xem như đã khám phá được cái ánh sáng huyền diệu 
thiêng liêng, là cái tỉnh hoa rốt ráo vi diệu của bản 
thể, mà so với nó thì thể xác vật chất này chỉ là giả 
tạm và vô nghĩa. Vì thế, người môn đồ sau khi được 
điểm đạo đã thật sự được hồi sinh trở lại, theo đúng 
ý nghĩa cao cả nhất của danh từ này. 


Người nào nhận được sự điểm đạo tối cao đó sẽ 
được xem như một vị đã hoàn toàn giải thoát khỏi 
cuộc sống thế tục. Những bản văn bằng ám tự có đề 
cập đến vị ấy như một người đã nhận được ân huệ 
của thần minh trong khi còn sống, và sau khi chết sẽ 
vĩnh viễn về cõi Thiên đàng. 

Trạng thái xuất thần kèm theo với cuộc điểm đạo 
đó, tuy bể ngoài giống như những cơn đồng thiếp 
bằng phép thôi miên trong những cuộc điểm đạo sơ 
cấp, nhưng nếu xét về bên trong thì hoàn toàn khác 


182 Ai Cập huyền bí 


hẳn. Không một quyển năng thôi miên nào có thể 
gây nên trạng thái đó, không một phù phép nào có 
thể gợi ra được nó. Chỉ có những bậc đạo trưởng tối 
cao, đã hòa hợp ý chí tâm linh với các đấng thần 
minh mới có cái thần lực siêu đẳng phi phàm để làm 
cho người môn đồ ý thức được bản thể thiêng liêng 
của mình. Đó là sự tiết lộ cao quí nhất và huyền diệu 
nhất dành cho những vị cao đồ của thời cổ Ai Cập. 
Đó cũng là sự tiết lộ bí mật mà người thời nay có thể 
ước vọng có được bằng những phương pháp khác. 


1 ài học kinh nghiệm của sự điểm đạo là một 

bài học thu ngắn của sự kinh nghiệm tâm linh 
được dành cho số phận của mỗi người trong nỗ lực 
vươn lên hoàn thiện chính mình của nhân loại. Chỉ 
có một sự khác biệt là cuộc điểm đạo, ví như một 
sự vun trồng gượng ép, được thực hiện một cách giả 
tạo bằng cách xuất thần, còn kinh nghiệm kia sẽ 
đến một cách tự nhiên do sự phát triển tâm linh và 
khai mở những quyền năng quyền bí. Như vậy, kinh 
nghiệm đó tái lập trong linh hồn con người sự diễn 
biến của toàn thể nhân loại, là phương hướng tất 
nhiên của tất cả mọi người. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 183 


Điều đó được căn cứ trên nguyên tắc này: Thể xác 
bằng xương thịt của một người có thể tạm thời bị tê 
liệt trong một cơn đồng thiếp mê man và thể chất 
tâm linh của người ấy, thường vẫn tiềm tàng ẩn giấu, 
có thể được đánh thức dậy bằng những phương pháp 
huyền diệu mà chỉ có những vị đạo trưởng mới biết 
được. 


Người môn đồ nhận lễ điểm đạo được đặt vào một 
cơn đồng thiếp như thế, bề ngoài xem dường như 
đã chết thật. Theo ngôn ngữ tượng trưng của huyền 
môn, người ta nói rằng người ấy đã xuống mồ, hay 
được chôn dưới mồ. Sau khi nguồn sinh lực thể chất 
bị tạm thời gián đoạn, sức mạnh của dục tình và 
những dục vọng cá nhân cũng tạm thời lắng dịu, 
người thí sinh đã thật sự chết hẳn đối với những sự 
vật trần gian, trong khi đó tâm thức người ấy tạm 
thời tách ra khỏi thể xác. 

Chỉ có trạng thái đó mới giúp cho con người tiếp 
xúc được với cảnh giới tâm linh, và khi đó mới có thể 
khơi dậy những linh ảnh của các đấng thân minh, 
say sưa niềm phúc lạc trong không gian vô tận, nhận 
thức được cái bản ngã chân thật của chính mình 
trong sự hòa hợp với sự sống của toàn vũ trụ; và sau 
cùng sẽ giao cảm được với sự hiện hữu của toàn thể 
thực tại. 


184 Ai Cập huyền bí 


Một người như thế mới có thể nói một cách chính 
xác là đã chết rồi sống lại, đã được chôn dưới mồ 
một cách tượng trưng và phục sinh một cách nhiệm 
mầu. Người ấy đã khám phá ra một ý niệm mới về 
sự chết và tiếp nhận được cho mình một sức sống 
thiêng liêng hơn. Người ấy sẽ mang trong người dấu 
vết của vị đạo trưởng đã thực hiện lễ điểm đạo, và từ 
đó về sau, một sợi dây nhân duyên vô cùng bền chặt 
và thâm sâu sẽ luôn nối liền giữa hai người. 

Từ đó, giáo lý về sự bất tử của linh hồn không chỉ 
là một sự tin tưởng suông mà thôi, nó còn là một sự 
việc đã được thử thách và chứng minh đối với người 
đạo đồ. Khi người ấy thức tỉnh trong ánh sáng bình 
minh, anh ta có thể thật sự nói rằng đã trở lại thế 
gian, hoàn toàn biến đổi và được hồi sinh về mặt 
tâm linh. Người ấy đã biết được những điều bí mật 
không để lộ ra bên ngoài, nhưng từ nay người ấy sẽ 
đặt nền tảng cho trọn phần đời còn lại và cung cách 
ứng xử của mình trên căn bản sự hiện hữu thật sự 
của cảnh giới tâm linh. Từ nay, người ấy sẽ sống giữa 
nhân loại với một niềm tin chắc chắn và tuyệt đối về 
sự bất tử của tâm hồn. Tuy anh ta vẫn giữ bí mật cái 
nguồn gốc của sự tin tưởng chắc chắn đó, nhưng cũng 
không thể không chuyển giao, dẫu rằng một cách vô 
ý thức, cho những người chung quanh ít nhiều đức 
tin đó. Người ấy sẽ làm phấn khởi và tạo ra những 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 185 


niềm hy vọng, cũng như xác nhận sự tin tưởng của 
người khác qua sự giao cảm luôn hiện hữu giữa mọi 
COn người. 


Người đạo đồ sau khi nhận lễ điểm đạo sẽ không 
còn sợ sệt sự chết, mà chỉ tin vào sự sống, vì anh ta 
biết rằng sự sống là trường tổn và chỉ thực sự hiện 
hữu khi ta nhận thức được bản ngã chân thật. Người 
ấy tin tưởng những gì mà vị đạo trưởng đã tiết lộ 
trong thánh điện huyền bí: cảnh giới tâm linh là có 
thật và là một nguồn sáng thiêng liêng của sự sống. 


Câu chuyện Ós;r;s có hàm chứa một ý nghĩa liên 
quan đến mỗi cá nhân. Khi con người thấy mình 
được phục sinh trở lại, người ấy cũng thấy Osir¡s 
hiện hữu như cái chân ngã bất diệt của chính mình. 
Đó là chân giáo lý chứa đựng trong quyển thánh 
kinh cổ xưa nhất của Ai Cập, quyển Sách của người 
chết. Tuy rằng dưới hình thức mà người ta được biết 
hiện nay, quyển sách bằng lá chỉ thảo đó để cập cả 
đến người chết thật lẫn người chết giả, tức là người 
được điểm đạo, do đó mà người đọc thường hay bị 
lầm lẫn ít nhiều. 

Từ lúc sơ khởi, trước khi bị sửa chữa, soạn ởi soạn 
lại nhiều lần, quyển sách ấy chỉ nói về giáo lý huyền 
môn; điều này được làm sáng tỏ một phần nhờ đoạn 
văn được trích sau đây: 


186 Ai Cập huyền bí 


“Đây là một quyển sách huyền môn uô cùng 
quí báu. Mắt bẻ phàm tục bhông được xem 
sách này, uì đó sẽ là một điều xúc phạm 
hhôn lường. Sách này phải được cất giữ bỹ 
lưỡng. Nó được gọi là Quyển kinh của vị 
đạo trưởng trong ngôi đền bí mật.” 


Bởi đó, trong quyển sách này, người chết (đúng ra 
là người đạo đồ) nhiều lần để tên Os/r¡s đứng trước 
tên của mình. Trong những bản chính đầu tiên của 
quyển kinh ấy, người đạo đồ nói: 

— Tôi là Osiris, tôi đã xuất hiện như Ngài, tôi 
sống như các đấng Thần Minh. 

Câu ấy nói lên một cách hùng hồn sự diễn đạt cái 
chết của Os¿r¡s như là sự chết giả của người đạo đồ 
trong cơn xuất thần. 


lí ây giờ chúng ta có thể hiểu tâm quan trọng 
thật sự của những tôn giáo cổ, bằng cách 
nhận thức rằng những nhân vật chính của các tôn 
giáo ấy là biểu tượng tâm thức con người và những 
cuộc phiêu lưu của những nhân vật ấy diễn tả những 
kinh nghiệm của tâm thức trong cảnh giới tâm linh 
thuần túy. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 187 


Osiris đã trở thành hình ảnh của yếu tố thiêng 
liêng trong con người. Câu chuyện O@szz;s là chuyện 
tượng trưng của yếu tố đó, sự xuất hiện của nó trong 
cõi vật chất và sự trở về của nó để đi vào cảnh giới 
tâm linh. Huyền thoại Osir¡s bị phân thây làm mười 
bốn hay bốn mươi hai mảnh là tượng trưng sự phân 
rẽ tâm linh của con người, làm cho sự điều hòa cổ xưa 
của người ấy nay đã bị gãy đổ. Lý trí đã bị tách rời 
khỏi tình cảm, cũng như sự tách rời giữa thể xác với 
tỉnh thần, sự lầm lẫn và những dục vọng trái ngược 
nhau lôi kéo con người về những đường hướng trái 
ngược nhau. 


Cũng tương tự như thế, câu chuyện Ïs¿s thu nhặt, 
ráp nối những mảnh thi hài của Os¿z¡s và làm cho 
ông ta sống dậy là tượng trưng cho sự phục hồi, sự 
tái lập trạng thái điều hòa trong con người đang có 
sự xung đột bên trong nội tâm, bằng cuộc điểm đạo 
lúc đương thời và bằng sự tu dưỡng trong tương lai. 
Sự điều hòa đó được tái lập bởi sự hòa hợp giữa tỉnh 
thần và thể xác cùng làm việc chung với nhau, và bởi 
chiều hướng song song của lý trí và tình cảm kể từ 
lúc ấy. Đó là sự phục hưng của trạng thái hợp nhất 
nguyên thủy. 

Giáo điều cao siêu nhất của người cổ Ai Cập, căn 
bản lý thuyết của những cấp bậc điểm đạo tối cao, 
dạy rằng con người phải trở về với đấng thiêng liêng 


188 Ai Cập huyền bí 


là nguồn gốc ban sơ của mọi sự sống. Sự trở về đó 
được gọi là trở thành Osir¡s. Con người dẫu khi còn 
ở thế gian vẫn được xem như có cái tiềm năng để trở 
thành một OÓsrr¡s. 


Trong quyển Sách của người chết vừa nói trên, 
một quyển sách bí truyền về lễ điểm đạo, có nói rằng 
linh hồn một khi đã được giải thoát sẽ được che chở 
trong những chuyến hành trình lâu dài và nguy hiểm 
trong cảnh giới tâm linh, không những bằng cách 
sử dụng bùa phép hay chú thuật, mà còn bằng cách 
mạnh dạn tuyên bố: “7œ ià Osiris.” 


Quyển sách ấy cũng có đoạn viết: 


“Hỡi linh hôn mù quáng! Hãy nắm lấy 
ngọn đuốc súng của huyền môn uàò trong 
đêm tối của thế gian, ngươi sẽ khám phá ra 
chân ngã bất diệt. Hãy noi theo sự hướng 
dẫn thiêng liêng của nó, nó sẽ là uị thân 
hộ mạng của ngươi, 0ì nó nắm giữ cái chìa 
bhóo sự sinh tôn trong dĩ uãng uò tương lai 
của ngươi.” 


Như thế, cuộc điểm đạo là sự đạt tới một viễn 
cảnh mới của cuộc đời, cái viễn cảnh tâm linh mà 
nhân loại đã đánh mất trong thời dĩ vãng xa xăm, 
khi rơi từ “Thiên đờng” xuống cõi vật chất. Khoa 
huyền môn giúp ta thực hiện sự trở về nguồn cội 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 189 


ngay từ bên trong, và đưa ta đi tuần tự từ bước một 
đến sự giác ngộ hoàn toàn. Khoa huyền môn hé mở 
cho ta thấy trước hết là những cảnh giới tâm linh 
huyền bí vượt ngoài giới hạn nhận biết trong cõi vật 
chất của trần gian, và sau đó tiết lộ cho ta những 
điều huyền diệu rốt ráo và tính chất thiêng liêng của 
tâm thức con người. Khoa huyền môn giúp cho người 
môn đồ nhìn thấy được những cảnh giới dường như 
địa ngục âm ty để thử thách tâm trí và lòng kiên 
quyết, cũng như để người ấy được có dịp học hồi và 
mở rộng tầm nhận thức. Kế đó, người môn đồ được 
nhìn thấy những cảnh giới Thiên đàng tốt đẹp để 
khuyến khích và ban ân huệ. Nếu khoa huyền môn 
vẫn phải dùng đến phương tiện đồng thiếp thì điều 


Một phần trong quyển “Sách của người chết”, bao gồm cả chữ viết 


và hình vẽ, mô tả giai đoạn phán xét những việc làm tốt hoặc xấu. 


190 Ai Cập huyền bí 


đó không có nghĩa là không còn phương pháp nào 
khác. Đó chỉ là một phương tiện được áp dụng, nhưng 
cảnh giới tâm linh có thể được đạt tới bằng nhiều 
phương cách khác nữa, và không cần phải áp dụng 
phương pháp xuất thần. 


Một vị đạo đồ La Mã có nói: 


— Nơi nào có chúng ta thì không có sự chết, chỗ 
nào có sự chết thì không có chúng ta. 


Sự chết phải được hiểu như là cái ân huệ tối thượng 
và quí báu nhất của tự nhiên. Như vậy, thái độ của 
chúng ta đối với sự chết cũng bao hàm một ý nghĩa 
về thái độ của ta đối với sự sống, và bởi đó cũng 
làm thay đổi quan niệm của ta đối với sự sống. Khoa 
huyền môn chứng minh rằng vấn đề sinh tử chẳng 
qua chỉ là hai mặt của một tờ giấy mà thôi. 

Những cuộc sưu tầm, khảo cứu khoa học, tâm lý và 
tâm linh đang làm thay đổi quan niệm của thế giới 
phương Tây về các vấn đề mà từ trước người ta vẫn 
cho là điều hoang đường vô lý. Kết quả những cuộc 
nghiên cứu này làm tiêu tan những thành kiến sai 
lầm của người thời nay đối với những lý thuyết của 
cổ nhân, và làm phát triển những quan niệm mới 
trong thời gian gần đây. 


Chúng ta bắt đầu biết phân biệt cái lý trí lành 
mạnh ẩn giấu sau cái hình thức vô lý bên ngoài, và 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 191 


nhận thấy rằng sự hiểu biết của cổ nhân về những 
quyền năng và tính chất của tâm thức vượt khỏi sự 
hiểu biết thông thường của chúng ta rất xa. Sự xuất 
hiện của những sức mạnh vô hình đã làm lung lay 
nền tảng của những người duy vật cực đoan. Những 
nhà bác học và triết gia ưu tú thời nay đã nhìn nhận 
rằng sự sống của nhân loại có một khía cạnh căn bản 
siêu hình. Những gì mà họ nhận biết ngày hôm nay 
thì ngày mai đa số quần chúng cũng sẽ nhận biết 
giống như vậy. 


Chúng ta từ lúc đầu vẫn là những kẻ hoài nghi, 
và chúng ta có quyền hoài nghi như vậy. Nhưng rốt 
cuộc, chúng ta sẽ trở nên những kẻ hoàn toàn có đức 
tin. Bằng nhận thức của cá nhân mình, tôi dám quả 
quyết như vậy, và tôi tiên đoán điều đó một cách tích 
cực. Từ cái không khí hoài nghi lạnh lùng của thế 
giới hiện đại, chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thốn, hụt 
hãng và có nhu cầu bức thiết phải phát triển một đức 
tin vào tâm thức, vốn vô hình và không được nhiều 
người nhận biết. 

Bức thông điệp đầu tiên của khoa huyền môn là 
“bhông có sự chết”. Tuy thông điệp ấy vẫn luôn được 
nhìn nhận qua kinh nghiệm bản thân của một số ít 
người, nhưng nó cũng hướng mục đích lan tràn đến 
những nơi tận cùng của thế giới. Ý niệm về sự phục 
sinh không nhất thiết có nghĩa là chúng ta sẽ chui 


192 Ai Cập huyền bí 


lên khỏi mồ vào một ngày giờ nào đó trong tương 
lai. Sự nhầm lẫn bản ngã chân thật với cái vỏ bằng 
xác thịt bên ngoài là kết quả những hoạt động suy 
diễn và định danh của trí óc. Danh từ phục sinh vẫn 
thường bị diễn đạt sai lầm theo ý nghĩa vật chất, ở 
Âu Châu thời Trung Cổ và cả trong những người Ai 
Cập chưa nhập môn. Điều này làm cho ta phải cố 
gắng tìm lại những định luật cai quản sự cấu tạo 
phần thể chất và năng lực tâm thức tiềm ẩn của con 
người. 

Những phần tử ưu tú của thời đại cổ xưa, những vị 
đạo đồ của phái huyền môn, đã biết rõ những định 
luật này. Nhưng, tuy rằng miệng họ vẫn khóa chặt 
và những chân lý ấy vẫn bị chôn vùi trong những 
hang động tối tăm của các ngôi đền thời cổ, ngày 
nay chúng ta không bị trói buộc bởi một cam kết long 
trọng nào để phải giữ kín những bí mật đó. 

eẰ&6 


hoàng cao cả nhất trong tất cả những tổ chức 

hần của thời đại cổ xưa ngày nay đã biệt tích. 

Vì đã có những thời kỳ mà cũng như tất cả những xứ 

sở khác của thời xưa, AI Cập đã bị suy tàn, đúng như 
lời tiên tri của đấng Giáo chủ Hermes: 


gh là tổ chức huyền môn, một cơ quan huy 
tinh t 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 193 


“Hõi Ai Cập! Xứ sở ngày xưa đã từng là 
nơi thúnh địa thiêng liêng, sẽ có lúc mà sự 
hiện diện của thần mình sẽ bhông còn nữa. 
Nền tôn giáo cũ của ngươi chỉ còn là những 
huyền thoại uò những chữ bhắc trên đó, 
nhắc nhở đến sự tôn sùng của ngươi ngày 
nay đã mất. Một ngày bia sẽ đến, thơn ôi, 
hhu mà những ám tự thiêng liêng sẽ chỉ 
còn là những thần tượng bhông hồn. Thế 
gian sẽ lâm tưởng những hình biểu tượng 
của minh triết là những uị thần, uà sẽ lên 
án xú Ai Cập đã thờ phượng những loài ma 
quớóit ở cối âm ty!” 

Đã có một thời kỳ sự cai quản các đạo viện huyền 
môn lọt vào tay của những kẻ lưu manh bất hảo, 
những kẻ ích kỷ hại người, đã từng lạm dụng ảnh 
hưởng của tổ chức huyền môn — một tổ chức có uy thế 
đến nỗi các vị Pharơoh kiêu dũng ngày xưa cũng phải 
kiêng nể — để mưu đồ lợi lộc riêng cho mình. 


Có nhiều người trong hàng tăng lữ đã lạm dụng và 
truyền bá những loại phù phép, châm ngôn kinh dị, 
những tà thuật hắc ám, những cuộc tế lễ tà thần... 
Chính những vị đại tư tế của các đền thờ, được xem 
như những sứ giả của thần minh giữa nhân loại, 
cũng chỉ còn là những loài quỉ sống đội lốt người. Họ 
thường kêu gọi những loài âm binh ác quỷ ghê gớm 


194 Ai Cập huyền bí 


nhất dưới cõi âm ty để dùng vào những mục đích bất 
chính, tà vạy. 


Trong các đền thờ, khoa pháp môn phù thủy đã 
thay thế sự sinh hoạt tâm linh. Giữa những cảnh 
hắc ám, suy vong, hỗn độn như thế, khoa huyền môn 
đã mất đi tính cách chân thực và nguồn cảm hứng 
thiêng liêng. Những người môn đệ xứng đáng đã trở 
nên rất khó tìm, và với thời gian qua, họ lại càng trở 
nên hiếm có. 

Đã có một thời mà những vị đạo trưởng tôn 
nghiêm đã hoàn toàn biến mất, không còn để lại vết 
tích, thậm chí cũng không có sự chuẩn bị đủ một số 
người thừa kế có uy tín để nối nghiệp các ngài. Thay 
vì các vị đạo trưởng có đạo hạnh tỉnh thâm, người ta 
chỉ thấy toàn những kẻ không xứng đáng. Một số ít 
những phần tử ưu tú còn sót lại, không thể thực hiện 
được lý tưởng của mình giữa một tình trạng suy đồi 
như thế, đành phải chịu cái số phận đau thương. Biết 
rằng đã đến lúc suy tàn, họ âm thầm xếp lại những 
bộ kinh sách huyền môn, rời bỏ những hang động 
thâm u và những ngôi thánh điện cổ kính, đưa mắt 
nhìn chốn đạo viện mến yêu lần một cuối cùng với 
tấm lòng luyến tiếc, và lặng lẽ cất bước ra đi. 

Như thế, những cánh cửa nặng nề của các đạo 
viện huyền môn Ai Cập đã khép lại một lần cuối 
cùng. Từ đó trở đi, những môn đồ lòng đây hy vọng 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 195 


không bao giờ còn bước lên chiếc cầu thang bí mật 
đưa đến thánh điện linh thiêng, không bao giờ họ 
còn bước xuống dưới hầm điểm đạo thâm u của các 
đền thờ cổ. 


Tuy nhiên, lịch sử của nhân loại luôn luôn theo 
định luật chu kỳ, những gì đã từng xảy ra, sẽ tái diễn 
trở lại. Một lần nữa, con người đã trải qua một thời 
kỳ hỗn loạn và hắc ám, trong khi đó lại cảm thấy 
một sự băn khoăn bất mãn do nhu cầu tự nhiên của 
bản tính con người là muốn lặp lại sự giao tiếp với 
cảnh giới tâm linh huyền diệu huy hoàng. Bởi vậy, 
tôi hy vọng rằng những điều kiện sẽ có thể được tạo 
nên, những hoàn cảnh thuận tiện sẽ đến và những 
nhân vật đủ thẩm quyền và khả năng sẽ xuất hiện, 
để nhờ đó mà một lần nữa trên địa cầu này sẽ được 
tái lập tổ chức huyền môn, dưới những hình thức 
hoàn toàn mới mẻ tân kỳ, để cho được phù hợp, thích 
ứng với thời đại tân tiến hoàn toàn khác hẳn với 
thời đại cổ xưa. 


196 


CHƯƠNG 9 


NGÔI ĐỀN DENDERAH 


rước khi rời khỏi thánh điện nhỏ trên nóc bằng 
đã. ngôi đền Denderah, tôi dừng lại để quan 
sát một vòng hoàng đạo (zodiague) rất đẹp khắc trên 
trần. Tôi biết rằng đó chỉ là một bản sao được lưu lại, 
vì bản chánh đã bị tháo gỡ và đem về Paris cách đây 
trên một thế kỷ. Nhưng bản sao lại này có vẻ như 
hoàn toàn chính xác so với bản chính. Vòng tròn đó 
chứa đầy những hình ảnh các loài thú, hình người và 
các vị thần, được xếp chung trong một bầu tròn và 
chung quanh là mười hai cung hoờng đạo. 


Tô điểm thêm cho biểu tượng này có hình mười 
hai vị thần và nữ thần khác nhau, kẻ đứng, người 
quì, sắp xếp chung quanh hình bầu tròn, hai tay đưa 
lên, lòng bàn tay duỗi thẳng nối tiếp nhau thành 
một vòng tròn. Như thế, toàn thể vũ trụ luân chuyển 
không ngừng được hình dung nơi đây một cách chính 
xác, tuy chỉ là dưới hình thức tượng trưng. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 197 


Đó chính là sự trình bày những thế giới luân 
chuyển theo một nhịp độ bất di bất dịch trên nền 
trời Những người biết suy nghĩ, dẫu là người có óc 
hoài nghi nhất cũng không khỏi cảm thấy thán phục 
trí thông minh tuyệt vời đã phác thảo ra kiểu mẫu 
cho cái vũ trụ đó. 


Nhìn thật kỹ sẽ có cảm giác rằng vòng hoờng đạo 
của đền Denderah dường như mô tả bầu trời vào một 


Toàn cảnh đền thờ nữ thần Hathor ở Denderah (Dendarah). 


198 Ai Cập huyền bí 


thời kỳ nhất định nào đó trong quá khứ. Vậy đó là 
thời kỳ nào? Đó lại là một vấn đề khác. 


Chúng tôi không thể nêu ra đây những sự giải 
thích thiên văn trừu tượng và phức tạp. Chỉ biết 
rằng vị trí các tỉnh tú vào thời đó không trùng hợp 
với sự quan sát của chúng ta vào thời nay. Chẳng 
hạn, xuân phân điểm (quinoxe du printemps) không 
chiếm cùng một vị trí như hiện nay, theo đó mặt trời 
đang đi vào một chòm sao khác hẳn. Sự biến chuyển 
lớn lao đó diễn ra bằng cách nào? Do bởi sự xoay vần 
của trái đất, mà đường trục liên tục hướng về những 
vì sao Bắc đấu khác nhau. 


Điều đó cũng có nghĩa là mặt trời của chúng ta 
luân chuyển quanh một định tỉnh riêng của nó. Sự 
luân chuyển rất vi tế, khó nhận thấy, của đường 
phán điểm (quinoxe) trải qua một thời gian dài và 
chậm chạp, cũng thay đổi những vị trí mọc và lặn 
của một vài tỉnh tú đối với chòm sao. Khi đo lường sự 
vận chuyển trung bình của những tinh tú đó, người 
ta biết được có bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua kể từ 
khi chúng nằm ở vị trí đầu tiên. Khoảng cách biệt đó 
gọi là fuế sai (précession des équinoxes). Đó là điểm 
giao tiếp của đường xích đạo và đường hoàng đạo, là 
chỗ đánh dấu xuân phân điểm, di chuyển một cách 
chậm chạp trên nền trời theo khoảng cách £uế sơi 
đó. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 199 


Nói cách khác, điều đó có nghĩa là những tỉnh tú 
di chuyển ngược chiều với mười hai cung hoờng đạo, 
và mỗi năm chỉ vượt qua một phần tối thiểu của 
không gian. Sự luân chuyển vĩ đại đó của các tinh 
cầu trên nền trời, những sự biến đổi chậm chạp đó 
trong vũ trụ, tạo nên một thứ uø rụ bế mà toàn thể 
bầu trời là một cái mặt đồng hồ, trên đó người ta có 
thể đọc theo cả hai chiều và ghi nhận những cuộc 
vận hành của các tỉnh cầu qua nhiều ngàn năm. 


Khi xem xét một bản đồ thiên văn cũ, một nhà 
thiên văn học có thể xác định bản đồ đó được thiết 
lập vào thời kỳ nào. Việc nghiên cứu dĩ vãng xa xăm 
đôi khi có thể giúp ta tìm ra những sự kiện vô cùng 
quan trọng. Khi các nhà bác học tháp tùng theo 
Napoléon sang AI Cập phát hiện ra vòng hoờng đạo 
tại đền Denderah, họ lấy làm vô cùng phấn khởi, 
và tưởng rằng họ đã tìm được cái chìa khóa để truy 
nguyên ra khoảng thời gian của nền văn minh cổ Ai 
Cập, vì họ thấy trong vòng hoờng đạo äó xuân phân 
điểm ở cách xa vị trí của nó bây giờ. Nhưng mãi về 
sau, khi người ta nhận thấy rằng ngôi đền này chỉ 
mới được dựng lên vào thời kỳ đế quốc Hy Lạp - La 
Mã, và vòng hoàng đẹạo Ai Cập này đã phối hợp với 
một hoàng đạo Hy Lạp, vấn đề này mới bị bác bỏ và 
từ đó người ta không xem xét lại vấn đề đó nữa. 


200 Ai Cập huyền bí 


Có ý kiến cho rằng vòng hoàng đạo này là của Hy 
Lạp, nhưng đó là một ý kiến sai lầm. Phải chăng nói 
như thế là kết luận rằng người Ai Cập không có vòng 
hoàng đạo của họ? Nếu vậy thì giới tăng lữ Ai Cập 
đã từng khảo cứu khoa chiêm tỉnh và khoa thiên văn 
trong bao nhiêu ngàn năm, trước khi người Hy Lạp 
đặt chân lên xứ AI Cập, mà lại không có một vòng 
hoàòng đạo chăng? Giới tăng lữ AI Cập đã từng xem 
trọng khoa chiêm tỉnh đến nỗi họ đã sáp nhập khoa 
này vào tôn giáo của họ, làm sao họ có thể thực hành 
khoa chiêm tỉnh mà lại không có một vòng hoàng 
đạo? 


Ngoài ra, những vị tăng lữ Ai Cập cũng rất tỉnh 
thông về khoa thiên văn. Thật vậy, người Ai Cập đã 
sao lục một phần vòng hoờng đạo của họ theo bản 
chính đã có từ trước tại đền Denderah, và ngôi đền 
này đã được xây dựng lại rất nhiều lần. Một tài liệu 
thiên văn như thế hẳn là phải có nhiều bản sao để 
bảo đảm cho nó được tồn tại muôn đời. Những tài 
liệu văn khố cổ xưa cũng được bảo trì bằng cách đó, 
nhưng lại bị rơi trong quên lãng và rốt cục đã biến 
mất theo những nhân viên bảo trì văn khố, tức là 
những vị tăng lữ thời cổ Ai Cập. 

Những nhà khảo cổ đã phát hiện tại xứ Mésopotqnie 
những viên gạch cổ xưa, trên đó các nhà thiên văn xứ 
ấy ghi nhận rằng mùa xuân bắt đầu khi mặt trời đi 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 201 


vào chòm sao Kim Ngưu. Vì lẽ rằng trong kỷ nguyên 
Thiên Chúa, ngày đó được ghi nhận là ngày mặt trời 
đi vào chòm sao Bạch Dương, tức là ngày 21 tháng 3 
dương lịch, người ta nhận thấy rằng một sự thay đổi 
lớn lao như thế đưa nền văn minh xứ Chaidée thụt 
lùi về một thời kỳ dĩ vãng xa xăm nhất, đúng như 
chính người Chơidée đã tuyên bố. 


Cũng vậy, xét theo vị trí của đường phân điểm 
trong vòng hoàng đạo đền Denderah thì nó đánh 
dấu một thời kỳ thái cổ đã qua hàng bao nhiêu thế 
kỷ. Nhờ đó, người ta truy nguyên ra nền văn minh 
cổ nhất của Ai Cập ở vào thời kỳ nào. VỊ trí đó chỉ 
ra rằng từ đó đến nay có trên ba “đại niên” rưỡi đã 
trôi qua trên vũ trụ kế, tức là mặt trời đã xoay vòng 
chung quanh ngôi định tỉnh của nó hơn ba lần rưỡi. 
Sự đối chiếu so sánh thật chính xác những thống kê 
thiên văn xác định rằng, sự xê dịch trung bình của 
tuế sai là 50,2 giây mỗi năm. Do đó, người ta có thể 
tính ngược về quá khứ để đi đến điểm qui định bởi vị 
trí của đường hoàng đạo đền Denderah. 


Vì vòng lớn của hoàng đạo chia làm 360 độ, nên 
khoảng £uế sơi 25.800 năm sẽ lập thành một chu kỳ 
“đại niên”. Nói cách khác, mỗi chu kỳ trọn vẹn của 
mặt trời trải qua không dưới 25.800 năm, và như vậy 
tính ra được ít nhất cũng là 90.000 năm đã trôi qua 


209 Ai Cập huyền bí 


kể từ thời điểm được ghi nhận trên vòng hoàng đạo 
đền Denderah. 


Chín mươi ngàn năm! Phải chăng đó là một điều 
khó tin? Những vị tăng lữ tính thông thiên văn 
Ai Cập đều chấp nhận con số này. Sử gia Hy Lạp 
Hérodote thuật lại lời các tăng lữ đã nói với ông rằng 
dân tộc Ai Cập tự cho mình là dân tộc cổ xưa nhất 
thế giới, và họ cất giữ trong các đạo viện và các đền 
thờ cổ những văn khố tài liệu xưa đến 12.000 năm 
trước khi ông đến viếng xứ này. 


Người ta đều biết là Hérodo¿e đã thu thập các tài 
liệu lịch sử một cách thận trọng và tỉ mỉ đến mức 
nào, và ông thật xứng đáng được gọi là “Người cha 
của lịch sử”. Các vị tăng lữ đó còn nói với ông rằng 
“Mặt trời đã từng mọc lên hai lần ở tại chỗ mò ngày 
nay nó lặn, uò ngược lại.” Lời khẳng định lạ lùng 
này ngụ ý rằng hai cực của trái đất đã hoàn toàn đảo 
lộn những vị trí đầu tiên của chúng. Điều này ám chỉ 
rằng trên địa cầu đã từng có những cuộc biến thiên 
vĩ đại làm thay đổi cục diện các vùng lục địa và đại 
dương. 


Những cuộc sưu tâm địa chất học đã xác nhận 
điều đó, nhưng còn thời kỳ xảy ra những cơn biến 
thiên đó thì lại lùi về một quá khứ rất xa xôi mịt mù 
không sao biết được. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 203 


Một hệ quả khác là khí hậu ở các vùng cực địa 
ngày xưa không phải lạnh lẽo mà giống như khí hậu 
của miền nhiệt đới ngày nay. Trạng thái đó của địa 
cầu chỉ có thể gây ra bởi những sự biến chuyển vĩ 
đại trong không gian, và điều này đã chứng thực lời 
nói của các vị tăng lữ Ai Cập. Những vị tăng lữ ấy 
không hề biết gì về khoa địa chất học hiện đại, họ 
chỉ có những tài liệu cổ khắc trên mặt đá của những 
cây thạch tiễn, trên những tấm bia đá, những mâm 
đồng, hoặc viết trên lá cây chỉ thảo. Ngoài ra còn có 
những giáo điều và lịch sử bí truyền chỉ được tiết lộ 
trong khoa huyền môn, hoặc được truyền khẩu cho 
môn đồ trong các đạo viện trải qua hàng bao nhiêu 
thế kệ. 

Bằng cách nào mà giới tăng lữ, tuy không biết gì 
về địa chất học, lại biết được những sự biến thiên 
và dời đổi cuộc diện trên địa cầu, nếu không phải là 
nhờ những tài liệu cổ của họ? Sự hiểu biết đó càng 
xác nhận sự kiện rằng họ đã nắm giữ được những 
tài liệu đó, và cũng giải thích sự hiện hữu của những 
vòng hoàng đạo chính gốc mà bản hoàng đạo của 
đền Denderah chỉ ghi chép lại một phần. 


Do những sự việc kể trên, một khoảng thời gian 
90.000 năm không còn là chuyện mơ hồ khó tin. Điều 
đó không nhất thiết có nghĩa là nền văn minh Ai 
Cập đã trải qua bấy nhiêu thời gian trên dải đất Ai 


204 Ai Cập huyền bí 


Cập. Có thể rằng dân tộc và nền văn minh Ai Cập đã 
từng định cư trên một vùng lục địa khác và chỉ di cư 
sang châu Phi trong một thời kỳ về sau này. Lịch sử 
Ai Cập bắt đầu ở triều đại thứ nhất, nhưng ta phải 
nhớ rằng xứ ấy đã từng có người ở từ lâu trước thời 
kỳ của tài liệu cổ xưa nhất còn tồn tại đến bây giờ. 
Lịch sử của dân tộc Ai Cập cổ xưa và tên tuổi những 
vị vua chúa của họ là những điều mà các nhà Ai Cập 
học không hề biết. Lịch sử Ai Cập thời thái cổ gắn 
liền với lịch sử đã mất của châu A/lơntide. 

Các vị tăng lữ AI Cập cũng là những nhà thiên 
văn, đã thừa hưởng vòng hoàng đẹạo của họ từ châu 
Atlantide. Đó là lý do vì sao vòng hoàng đạo của đền 
Denderah có thể cho thấy dấu vết của những cuộc 
vận hành tinh tú khổng lô trải qua những dòng thời 
gian dài vô tận so với những vòng hoờng đạo của 
kỷ nguyên lịch sử. Sự khám phá mỗi di tích mới của 
nên văn minh cổ xưa đó làm cho chúng ta phải thốt 
ra những tiếng kêu ngạc nhiên. Trong khi mà, theo 
những quan niệm thông thường của chúng ta về sự 
tiến bộ, chúng ta luôn tưởng rằng càng đi thụt lùi 
về quá khứ thì chỉ có những giống người càng thô 
kệch và dã man hơn thôi. Nhưng trái lại, ta nhận ra 
là có những dân tộc văn minh, tiến hóa và rất sùng 
tín tôn giáo. Như vậy, dẫu cho ở vào thời kỳ tiền sử 
xa xăm, cũng đã từng có những dân tộc dã man và 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 205 


những dân tộc văn minh sống đồng thời với nhau 
trên địa cầu. 


Khoa học tuy đã phác họa cho ta thấy một thời 
kỳ quá khứ của địa cầu là điều thách thức tầm hiểu 
biết thiển cận của chúng ta, nhưng vẫn chưa đủ dữ 
kiện để trình bày đây đủ những chi tiết về các thời 
kỳ tiền sử và sự sinh hoạt của con người vào những 
thời kỳ đó. 

Nhưng khoa học vẫn tiến bộ không ngừng, và sẽ 
có thể làm được điều đó. Vậy chúng ta chớ nên phủ 
nhận một cách vội vàng những truyền thống cổ Ai 
Cập về con số 90.000 năm, và cũng đừng vội chấp 
nhận con số năm hay sáu ngàn năm lịch sử của nhân 
loại như người ta vẫn thường nhìn nhận. Tuổi của địa 
cầu là yếu tố phủ nhận sự tin tưởng này của những 
người có một quan niệm quá nghèo nàn về tổ tiên 
chúng ta, sự hiểu biết về quá trình của vũ trụ sẽ có 
thể đem đến cho họ, tuy không phải là một cách dễ 
dàng, những cách nhìn nhận bao quát và rộng lớn 
hơn nữa. 


206 Ai Cập huyền bí 


ôi bước xuống cầu thang và trở ra cửa ngoài 

để quan sát phía bên trong ngôi đền lớn mà 
lúc đầu tôi đã lướt qua nhanh để tìm nơi thánh điện 
huyền môn mà tôi muốn xem trước hết. 


Trong gian phòng rộng, hai mươi bốn cây cột lớn 
mang trên chóp vuông gương mặt chạm trổ nhưng đã 
bị sứt mẻ của nữ thần Hœ¿hor. Những mặt cột đền có 
khắc đầy những hàng ám tự. 


Thật đáng buồn mà thấy rằng ngôi đền thờ nữ 
thần Ha¿hor, vị nữ thần Ai Cập tượng trưng cho sắc 
đẹp và ái tình, đã thoát khỏi sự tàn phá của thời 
gian để rồi lại bị tàn phá nhiều hơn bởi bàn tay phũ 
phàng của con người. Hầu hết những pho tượng của 
nữ thần đều bị chặt, đẽo bằng búa rìu, do sự phẫn nộ 
của những người cuồng tín, những gương mặt bị sứt 
mẻ chỉ còn thấy những vành lỗ tai dài và những mái 
tóc dày. 

Đền Denderah là một trong những ngôi đền to 
lớn đồ sộ nhất của Ai Cập, và trong số những đền 
mà người ta còn tế lễ thờ phụng khi hoàng đế La Mã 
Theodosrus Ï, vào năm 379 đã ban hành một chỉ dụ 
ngăn cấm nền tôn giáo cổ đã suy tàn và làm cho nó 
chết hẳn. Viên sứ giả của hoàng đế là Cynegius đã 
thi hành lệnh cấm ấy một cách vô cùng gắt gao. Ông 
tuyên bố đóng cửa tất cả các đền thờ và các đạo viện, 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 207 


ngăn cấm mọi cuộc hành lễ điểm đạo và những nghi 
lễ cổ truyền. 


Lúc đó, những đám đông dân chúng cuồng tín đã 
đột nhập đền Denderah, đuổi các tăng lữ và xâm 
phạm vào những nơi thánh điện thiêng liêng. Họ 
phá hủy các pho tượng nữ thần œ¿hor, cướp bóc 
những đồ vàng ngọc, chặt đẽo gương mặt xinh đẹp 


Thạch tượng Hoàng đế La Mã Theodosius I, tức Flavius Theodosius 


(346 - 395), người ra sắc lệnh ngăn cấm tôn giáo cổ Ai Cập. 


208 Ai Cập huyền bí 


và chạm trổ tinh vi của nữ thần, ở bất cứ nơi nào 
họ bắt gặp. Ở những nơi khác, sự tàn phá còn khốc 
liệt hơn nữa, vì người ta phá hủy các tường rào, triệt 
hạ những cột đền và đập tan từng mảnh những pho 
tượng khổng lồ. Người ta phá hoại công trình của bao 
nhiêu ngàn năm. 

Đó là những biến chuyển của nền tôn giáo mà 
những tín đồ lúc đầu đã chịu đựng những sự ngược 
đãi bắt bớ, chịu pháp nạn rồi tử vì đạo, và cuối cùng 
lại dành một sự ngược đãi tương tự cho kẻ khác. Họ 
cho rằng bổn phận của họ là phải phá hủy công trình 
của tiền nhân, để tạo nên một công trình khác thích 
hợp hơn với họ. 


Lúc bước vào đền, tôi nghĩ đến các vì vua của triều 
đại P/olémée, những vì vua kiêu hãnh đã từng đến 
ngôi đền này trên những cỗ xe thếp vàng óng ánh, 
trước một đám đông dân chúng cúi đầu im lặng và 
tôn kính. Thời đó đã có bao nhiêu là đám rước lễ long 
trọng, náo nhiệt tưng bừng diễn ra trên sân đền rộng 
lớn, mà ngày nay sân đền lại vắng tanh không một 
bóng người! Nhìn di tích của chánh điện mà lòng tôi 
còn thấy buôn man mác, huống chi là những hang 
động âm u ở dưới hầm mà tôi đang bước đến? 

Những gian phòng tối đen dưới hầm này được xây 
bên trong những bức tường dày kinh khủng. Vách 
tường cũng được tô điểm bằng những hình ảnh chạm 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 209 


trổ rất công phu, mô tả những cuộc lễ điểm đạo thiêng 
liêng ngày xưa đã từng diễn ra dưới hầm này. 

Rời khỏi những căn hầm tối đen như những nhà 
mồ, tôi trở lại chỗ cửa chính. Cổng đền ngày xưa 
được khép với những cánh cửa bằng đồng rất kiên cố, 
có thếp vàng sáng chói lộng lẫy. Tôi bước ra ngoài và 
đi quanh một vòng chung quanh đền. 


Thật khó mà tin rằng khi vua Ả Rập (Pasha) 
Abbas Hiimi phát hiện ra ngôi đền này vào giữa thế 
kỷ 19, phần lớn đã bị chôn vùi dưới một đồi cát và 
sỏi vụn. Nó được phơi bày ra ánh sáng trở lại nhờ 
những nhát cuốc xẻng của những phu thợ đến làm 
công việc đào xới đồi cát này. Có bao nhiêu người đã 
đi qua vùng này ngày xưa nhưng không hề biết đến 
cái kho tàng thiêng liêng của dĩ vãng mà họ đang 
dày xéo dưới gót chân? 

Tôi ngừng lại một lúc để nhìn lên mặt ngoài tường 
có hình nổi chạm trổ chân dung nữ hoàng Cjéopđfre. 
Vị nữ hoàng Ai Cập này lúc đương thời đã cấp một 
ngân khoản lớn để tu bổ bức tường chung quanh đền, 
vào lúc đó đã bắt đầu sụp lở. Để ghi nhớ công đức 
của bà, người ta đã tạc tượng nữ hoàng ở trên tường. 
Hoàng tử Césarion cũng được khắc tượng ở một bên 
nữ hoàng. Ông có dung mạo giống cha một cách lạ 
thường, thật đúng là con của ésdr. 


210 Ai Cập huyền bí 


Tượng nữ hoàng Cléopâtre VII, mất vào năm 30 trước Công nguyên, 
đánh dấu thời kỳ Ai Cập bắt đầu trực thuộc La Mã. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 211 


Nữ hoàng Cjéopôfre, con gái của vua P/olémée, 
cũng là vị cuối cùng trong các nữ hoàng Ai Cập. Khi 
hoàng đế .Jies Césơr cầm quân vượt biển Địa Trung 
Hải đi chính phục xứ Ai Cập, thì nữ hoàng C/éopôâtre 
đã trở thành một tình nhân của vua ngay từ khi 
Césơr vừa đổ bộ lên đất liền. Chính do sự trung gian 
của Césơør mà nữ hoàng đã hướng xứ Ai Cập đến việc 
liên kết với một xứ hải đảo xa xôi, mà định mệnh đã 
đặt để rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lịch 
sử Ai Cập trên 18 thế kỷ về sau! Và những quân sĩ 
La Mã cũng đã đem vào Anh quốc tôn giáo Sérapis, 
cùng với bao nhiêu di sản tỉnh thần khác có nguồn 
gốc Ai Cập. Một sự liên lạc, tuy gián tiếp, đã bắt đầu 
có giữa hai nước kể từ khi đó. 

Trên bức tường chạm trổ nữ hoàng Ciéopđire đội 
một thứ mão tròn như cái dĩa có sừng, giống như 
mão của nữ thần Ha¿hor, dể lộ mái tóc dài thắt bím. 
Gương mặt đầy đặn và xinh đẹp, tướng mạo uy nghi 
của một bậc vương giả quen truyền lịnh và sai phái 
kẻ dưới, cương quyết thực hiện mọi kế hoạch đến 
cùng bằng mọi phương tiện. Chính do ảnh hưởng 
của nữ hoàng mà .J/es Césơr đã nuôi cái mộng dùng 
thành A?exơndrie làm kinh đô của đế quốc La Mã và 
trung tâm của thế giới. Khi C/éopđ¿re qua đời thì nền 
độc lập của Ai Cập cũng không còn nữa. 


212 Ai Cập huyền bí 


Tôi hồi tưởng lại rằng C/éopâtre cũng là một bậc 
giai nhân tuyệt sắc của thế giới cổ xưa, và là một 
trong những người đàn bà đã từng đóng vai trò quyết 
định của lịch sử. Có ai ngờ rằng định mệnh của một 
bậc vĩ nhân, vận mệnh của cả một đế quốc rộng lớn, 
có đôi khi lại treo lơ lửng dưới cái nụ cười quyến rũ 
hiện ra trên đôi môi xinh đẹp của một giai nhân? 


hần trên những vách tường đá của ngôi đền 

đều có khắc những hàng ám tự (biéroglyphes). 
Truyền thuyết cho rằng loại ám tự của thời cổ Ai 
Cập là do vị thánh sư 7hoth tức Tehuf: phát minh 
ra. Điều này cũng có một sự thật về lịch sử. Vì chính 
một vị chân sư có danh hiệu là 75o/h đã đem thứ chữ 
này, như một sự tiết lộ của thánh thần, cho những 
con cháu của dân Ai/anie di cư sang vùng đất mới 
trên bờ sông N/e, trước khi những luồng sóng cuối 
cùng nhận chìm châu A¿/ơntide xuống đáy biển. Vị 
chân sư 75oth cũng là tác giả của quyển Sách của 
người chết. 

Người AI Cập mô tả loại ám tự của họ là thứ ngôn 
ngữ của thần minh. Đó là bởi vì không những họ tin 
rằng loại chữ này được thần minh ban cho họ, mà 
cũng vì ý nghĩa ẩn giấu của nó được giữ kín đối với 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 218 


quần chúng và chỉ tiết lộ cho những vị môn đồ huyền 
môn đã được điểm đạo. Những nhà Ai Cập học hiện 
đại chỉ có thể hiểu được ý nghĩa thông thường của 
ám tự theo sự hiểu biết của người bình dân, điều đó 
đã là một thành quả vẻ vang rồi. Còn cái ý nghĩa 
ẩn giấu, bí truyền thì họ mù tịt chẳng biết gì cả. Đó 
là vì muốn thấu triệt loại chữ ám tự, ngôn ngữ của 
thần minh, người ta phải cần phải hiểu nó trên khía 
cạnh tâm linh, nếu không thì không thể nào hiểu 
được tận cùng chỗ sâu xa huyền diệu của nó. Điều 
này cũng tương tự như trường hợp của người môn đồ 
muốn thấu hiểu những pháp môn bí truyền được tiết 
lộ cho y trong các lễ điểm đạo của phái huyền môn 
Ai Cập. 

Nhờ công trình của các nhà Ai Cập học, và một 
phần cũng do bàn tay của định mệnh, những kho 
tàng tâm linh quí báu thể hiện nơi những hàng ám 
tự khắc trên tường đá trong các đền thờ hoặc viết 
trong những pho sách cổ bằng lá cây chỉ thảo mới 
được phiên dịch ra và lưu truyền lại cho hậu thế. Vai 
trò của định mệnh trong sự khám phá này thật là 
lạ lùng. Nếu Nœpoléon không đem quân viễn chỉnh 
sang Ai Cập thì loại ngôn ngữ huyền bí khắc trên 
tường và viết trên giấy chỉ thảo này ngày nay có lẽ 
cũng vẫn còn câm lặng không hề có người đọc. Chính 
Napoléon từng là người của định mệnh đến một mức 


214 Ai Cập huyền bí 


độ phi thường. Ông ta không hề tiếp xúc với một 
quốc gia nào, một cá nhân nào hay một nhân vật nào 
mà không ảnh hưởng sâu rộng đến vận mạng của họ. 
Người ta bảo ông là khí cụ của định mệnh, hay là của 
thần Némés¡s. 

Cuộc viễn chinh của Napoiéon sang AI Cập đã 
dọn đường cho sự tìm tòi khảo cứu về cách sinh hoạt 
và tư tưởng của xứ Ai Cập thời cổ. Khi xứ Ai Cập bị 
đặt dưới quyền đô hộ của Hy Lạp, loại ngôn ngữ cổ 
xưa này bắt đầu suy sụp. Lẽ tự nhiên là chính quyên 
toan tính phổ biến ngôn ngữ và nền giáo dục Hy Lạp 
trong những giai cấp có học thức. Những chức vụ 
quan trọng trong chính quyền đều dành cho những 
người Ai Cập giỏi chữ Hy Lạp. Nhà cầm quyền Hy 
Lạp đóng cửa đạo viện cổ ở Héi¡opoiis, là nơi đào 
tạo rất đông những tăng lữ Ai Cập thời xưa và nơi 
truyền bá sự học hỏi ngôn ngữ Ai Cập. 


Trừ ra một số ít tăng lữ vẫn duy trì việc dùng 
tiếng Ai Cập trong vòng bí mật, chữ Hy Lạp đã thật 
sự trở nên một thứ quốc ngữ ở Ai Cập. Đến cuối thế 
kỷ 3, trong xứ Ai Cập người ta hầu như không còn 
tìm thấy một người nào có thể giải thích những ý 
nghĩa thông thường nhất của ám tự cổ nữa, đừng nói 
chi đến việc sử dụng thứ chữ ấy. 

Mười lăm thế kỷ đã trôi qua. Việc dùng ám tự 
dường như đã hoàn toàn biến mất ở Ai Cập, thì đột 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 215 


nhiên xuất hiện trước hải cảng Aiexơndrie, do một 
cơn bão thổi tấp vào bến, và vượt qua sự canh tuần của 
hạm đội Anh dưới quyền chỉ huy của đô đốc Neison, 
chiếc thuyền chở Nœpoiéon và định mệnh của người. 


Không bao lâu, quân đội viễn chỉnh Pháp được 
chuyển đến xứ Ai Cập. Người ta đào đất ở nhiều nơi 
để xây móng đắp nền làm những công sự phòng thủ. 
Một trong những địa điểm đầu tiên được lựa chọn do 
tâm quan trọng chiến lược của nó là ở vùng châu thổ 
sông N¡iie, kế cận hải cảng Rosettd. 


Khối đá do Boussard tìm được, có khắc 3 loại chữ với cùng một nội 


dung, nhờ đó đã trở thành chìa khóa giải mã cổ tự Ai Cập. 


216 Ai Cập huyền bí 


Một viên sĩ quan trẻ tuổi, trung úy pháo binh 
Boussard, đã phát hiện một điều vô cùng quan trọng 
như một sự tình cờ đưa đến cái chìa khóa để truy ra 
ý nghĩa của các ám tự Ai Cập. Trong khi đào đất đắp 
nên xây pháo đài S/. Ji¿en gần thành phố Rœshid 
thuộc Ïosseffa, những quân sĩ của ông ta thình lình 
đào được một khối đá đen đã bể. Về sau nó được 
gọi là khối đá Jossefta (Rossetta Sfone). Trung úy 
Boussard hiểu ngay rằng tảng đá này có một tầm 
quan trọng rất lớn vì nó có khắc chữ; đó là một sắc 
lệnh của giới tăng lữ thành Memphis ban bằng sắc 
danh dự cho vua P/oiémée V. Bản chính bằng chữ Hy 
Lạp khắc trên năm mươi bốn dòng, kèm theo hai bản 
dịch ra ám tự và cổ tự. 


Khối đá Possefta được gửi ngay về châu Âu. Tại 
đây, các nhà bác học ra công nghiên cứu cho đến 
khi họ có thể thiết lập toàn bộ chữ cái ám tự Ai 
Cập tương đương với những chữ cái Hy Lạp. Cái chìa 
khóa này từ đó đã giúp cho các nhà khảo cổ và Ai 
Cập học đọc được những bản ám tự khắc trên tường 
và trong các sách chỉ thảo đã từng là những điều bí 
hiểm trong bao nhiêu thế kỷ. 


217 


CHƯƠNG 10 


BÍ MẬT CỦA NHỮNG KỲ QUAN Ở 
KARNAK 


au cùng, chúng tôi đã đến xứ Ai Cập cổ kính, 
nan nghiêm và hấp dẫn mà con sông Niie, 
những đền đài, đồng ruộng, làng mạc và nên trời 
xanh đậm cùng nhau phối hợp để tạo nên một cảm 
giác quyến rũ và sống động. Đó là xứ Ai Cập của 
những thời đại mà các vị Pharaoh sang cả quyền 
uy còn đang trị vì, mà hết ngày này sang ngày kia, 
những sân đền còn vang dội âm hưởng tiếng thánh 
ca của các vị tăng lữ. 


Tôi đến Lougsor, cách thủ đô Cœ¡ro bốn trăm năm 
mươi dặm sau khi đi ngược giòng sông NWie. Đến 
đây, người ta có thể trở về dĩ vãng và sống với dĩ 
vãng một cách dễ dàng không cần một cố gắng nào 
cả. Cảnh vật chung quanh đem đến cho ta một loạt 
những hình ảnh cổ xưa. Chỉ có miền nam Ai Cập, 
mà các nhà địa lý học gọi là miền thượng du Ai Cập, 
mới còn giữ được cái phong vị đó trước mắt những du 


218 Ai Cập huyền bí 


khách thời nay. Cố đô danh tiếng của nó, thành phố 
cổ điển 7hèbes, mà thi hào Homère gọi là “Thành 
phố một trăm cửa”. Ñgày nay thành phố này đã mất 
dấu, nhưng nó còn để lại cho chúng ta Karnob, một 
trong những trung tâm tôn giáo của giới tăng lữ Ai 
Cập. 


Ngày nay, Kœrnab là viên ngọc quí của vùng này. 
Những đền đài cổ của nó, tuy điêu tàn nhưng vẫn 
còn hùng vĩ, nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Một 
trong những ngôi đển này là ngôi đển to lớn nhất 
mà người ta có thể tìm thấy ở Ai Cập. Đó là đền thờ 


Đền thờ AI Karnak soi bóng bên dòng sông Nile. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 219 


Amen-Ra. Thời xưa, tất cả những ngôi đền khác ở Ai 
Cập đều phụ thuộc vào ngôi đền này. 


Thế là tôi đã đi hành hương tại Karnab và chiêm 
ngưỡng những đền thờ hoang tàn sụp đổ dưới ánh 
mặt trời gay gắt cũng như ánh trăng khuya êm dịu. 


Karnab ở kế cận một khu rừng dừa xanh biếc, 
cách hai hay ba dặm phía bắc Lougsor. Để đến được 
nơi đây, người ta phải đi theo một con đường đầy 
bụi bặm, xuyên qua một cánh đồng lớn dưới nền trời 
xanh nhạt. Trên đường đi có ngang qua ngôi mộ của 
một vị vua Ả Rập, nóc bầu tròn sơn trắng. Sau cùng, 
nhô lên trước mắt tôi là hai cây cột trụ đá cao vút 
của cổng đền. 

Cổng đền xem rất hùng vĩ ngoạn mục, đặc biệt 
hấp dẫn sự chú ý của du khách. Trên chóp đỉnh, 
người ta thấy pho tượng vua P/oiémée, người đã xây 
dựng ngôi đền này, đang dâng cúng dâng lễ vật cho 
các vị thần của thành T'hèbes. 

Bước vào cổng, tôi đã lọt vào trong sân đền thờ 
thần Khonsou, vị thần đầu chim ưng mà ngôn ngữ 
bình dân gọi là con của AÁznen. Trên tường có chạm 
hình nổi diễn tả một đám rước lễ du thuyền tấp nập 
trên sông, dưới thuyền chở tượng thần Amen-Ra đi 
ngược dòng sông N//e đến tận Lougsor. 


220 Ai Cập huyền bí 


Tôi bước hẳn vào bên trong ngôi đển sụp đổ. Tại 
đây, ngày xưa người ta giữ chiếc linh thuyễển rước 
tượng thần Konsou. Tất cả những đồ vật dùng để 
rước lễ được cất giữ tại đây có ý nghĩa rất nhiều đối 
với quần chúng, những tăng lữ tham quyền cố vị và 
nhất là đối với các vị vua chúa. Trái lại, nó không 
quan trọng đối với một số ít đạo đồ, vì những vị này 
xem các nghi lễ cúng tế như những hình thức tượng 
trưng chứ không có một giá trị tâm linh thật sự. 


Kế đó, tôi phát hiện một loạt những hình nổi rất 
lý thú chạm trổ trên tường phía đông của một gian 
phòng bên trong, tiếp cận với chánh điện. Điều làm 
cho tôi chú ý trước nhất là pho tượng một nhân vật 
đã từng quen thuộc với tôi trong một đêm suy tư 
giữa bãi sa mạc: thần tượng Spjinx! Tôi liền hiểu 
ngay rằng đó là một điều quan trọng, vì người ta có 
thể quan sát khắp đền trong nhiều ngày giữa những 
tường, vách và cột trụ đá mà không tìm thấy có thần 
tượng này. 


Hình nổi đầu tiên là hình vua #œmnsès II, đang 
đứng trước mặt nữ thần Amen và dâng cho nữ thần 
một pho tượng nhỏ. Kế đó là một hình nổi trên tường 
chạm hai nhân vật. Phía trước là hình một thiếu nhi, 
không ai khác hơn là Horus, con của Os¡r¡s. Trên đầu 
Horus có hình biểu tượng mặt trời và con rắn, tay 
trái để lên hai đầu gối, còn tay mặt đưa lên, ngón 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 221 


tay trỏ lên chỉ môi, ngụ ý giữ im lặng. Còn nhân vật 
kia, phía sau orus, là thần tượng Sphinx. Nữ thân 
Amen ưa bàn tay mặt về phía Reamsès, tay cầm một 
thập tự giá có quai hình vòng tròn ở một đầu, còn 
đầu kia thì điểm vào giữa hai mắt của vua Rơmsès. 
Bức hình đó có ý nghĩa gì? Một nhà Ai Cập học 
chắc sẽ đưa ra một sự giải thích hoàn toàn hợp lý 
và khá đúng theo quan điểm của ông ta, đó là nhà 
vua đang hiến dâng lễ vật cho nữ thần, thế thôi! 


Pho tượng lộ thiên vĩ đại của vua Ramsès II đặt tại Luxor, Ai Cập. 


229 Ai Cập huyền bí 


Ông ta sẽ không còn nói gì hơn nữa. Những cảnh 
tượng chạm trổ trên vách như thế thường chỉ diễn tả 
những mẩu chuyện vặt hoặc nhắc lại điển tích những 
chiến công rực rỡ của một triều vua nào đó. Nhưng ở 
đây thì lại là một chuyện khác. 


Trước hết người ta nhận ra đó là việc thực hành 
một nghi lễ tối thiêng liêng, nhất là bức hình nổi 
được chạm gần bên chánh điện trung ương là chỗ 
thâm nghiêm nhất của ngôi đền này. Cũng như loại 
ám tự Ai Cập được dùng để diễn tả một ý nghĩa bí 
truyền mà chỉ có những vị tăng lữ đã điểm đạo được 
biết mà thôi, thì ở đây cũng vậy, gương mặt các vị 
thần đối với những vị đạo đồ thời cổ có hàm súc một 
ý nghĩa thâm sâu hơn là đối với quần chúng. Như 
vậy, ý nghĩa huyền diệu của các bức hình này chỉ có 
thể hiểu được bởi những người nào đã từng thấu triệt 
giáo lý huyền môn. Điểm cốt yếu trên bức hình nổi là 
cử chỉ hành động của nữ thần Amen. Cái thập tự giá 
có quai hình vòng tròn mà nữ thần điểm vào khoảng 
giữa hai mắt của vua fœmsès, các vị tăng lữ điểm đạo 
gọi là cái chìa khóa của huyền môn, nó tượng trưng 
cho việc điểm đạo để thu nhận vào tổ chức huyền 
môn thật sự. 

Một nhà Ai Cập học sẽ cho rằng nó chỉ tượng 
trưng cho việc mở cửa, từ lâu vẫn khép chặt, để bước 
vào tổ chức thiêng liêng này. Dưới hình thức kỷ hà, 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 223 


nó tượng trưng linh hồn bất diệt của người đạo đồ 
đã được giải thoát ra khỏi cái thể xác vật chất bị 
“đóng chặt trên thộp tự giú”. Cái vòng tròn, không 
đầu không đuôi, tượng trưng tính chất bất diệt của 
linh hồn tương đương với các đấng thần minh, còn 
cái thập tự giá tượng trưng cho trạng thái xuất thần 
của người đạo đồ, và do đó, sự chết và bị “đóng chặt 
Uuòo thập tự giú” của người ấy. 


Trong vài đền thờ cổ, người ta đặt người môn đồ 
nhận lễ điểm đạo nằm trên một cái giường gỗ có 
hình thập tự giá. Điểm giữa hai chân mày chỉ vị trí 
của tùng quả tuyến, tức bộ hạch óc mà những tác 
dụng phức tạp vẫn chưa được khoa học hoàn toàn 
biết rõ. Trong những cấp bậc điểm đạo đầu tiên, vị 
đạo trưởng dùng phép làm kích động bộ hạch ấy một 
phần nào, để giúp cho người thí sinh tạm thời mở 
rộng khả năng nhận thức và nhìn thấy những ma 
quái hiện hình hoặc những nhân vật tâm linh xuất 
hiện ở gần bên. Phương pháp sử dụng vào việc này 
một phần do mãnh lực từ điển, một phần tùy thuộc 
vào vài chất hương liệu rất mạnh. 


Bởi đó, khi nữ thân Aznen cầm cái thập tự giá 
điểm vào giữa hai mắt của vị Phaœraoh, cử chỉ đó 
ngụ ý rằng nhà vua đã được điểm đạo theo tổ chức 
huyền môn, và nhà vua sẽ tạm thời mở rộng khả 
năng nhận thức trong một thời gian. Nhưng nhà vua 


224 Ai Cập huyền bí 


bị cấm ngặt không được tiết lộ cho ai biết những gì 
nhà vua được thấy và xúc cảm trong cuộc lễ điểm 
đạo. Điều này được diễn tả bởi nhân vật đầu tiên 
trong bức hình nổi, thiếu nhi Horus, tức là vị thần 
Hormobhhou, mà ngón tay đưa lên môi khép chặt ngụ 
ý phải tuyệt đối giữ im lặng và bí mật. 

Những hình ảnh tương tự cũng được phô bày gần 
bên các thánh điện và những gian phòng điểm đạo 
trong tất cả các ngôi đền thờ cổ, luôn luôn với ngón 
tay trỏ đưa lên môi, một hiệu lệnh ngầm có ý nghĩa 
tượng trưng: “Hãy giữ m lặng uê tất củ những gì liên 
hệ đến những điều bí mật thiêng liêng.” Còn nhà 
vua cầm pho tượng nhỏ với một cử chỉ hiến dâng có 
nghĩa là người sẵn sàng hy sinh lời nói của mình và 
luôn luôn giữ im lặng. 

Phía sau thân Hormaœbhou còn có hình chạm một 
nhân vật thứ hai, thần tượng Sphinx. Điều đó là ngụ 
ý gì? Cũng như vị đạo đồ trong cơn xuất thần đã mất 
khả năng dùng lời nói trong thời gian điểm đạo, thần 
tượng Sphinx vẫn luôn luôn im lặng, không hề thốt 
ra một tiếng nào. Thần tượng Sph¿inx luôn luôn vẫn 
biết giữ gìn bí mật. Vậy đó là những bí mật gì? Đó là 
những điều huyền bí trong các cuộc điểm đạo. Thần 
tượng Sphinx canh gác ngôi đền diểm đạo hùng vĩ 
nhất của thế giới cổ là ngọn Kim Tự Tháp. Những 
người đi hành lễ ở Kim Tự Tháp thời xưa đều luôn 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 225 


luôn đến từ bờ sông N/e, trước khi đến nơi họ phải 
đi ngang qua trước thần tượng Sphinx. Trong cái im 
lặng của nó, thần tượng Spjinx tượng trưng cho sự 
im lặng và sự bí mật của cuộc điểm đạo. 


Như thế vị Pharaoh đã được mời tham dự một 
nghi lễ huyền bí lớn nhất có thể được ban cho con 
người. Ba bức hình khác hoàn thành một loạt những 
cảnh tượng lễ điểm đạo mà ngày nay du khách có 
thể được xem tự do, nhưng ngày xưa chỉ được dành 
cho một số ít người biệt đãi. Trên những bức hình 
đó, người ta thấy những cảnh tượng tiếp theo sau khi 
nhà vua đã bước vào cửa huyền môn. 


Trong bức hình thứ hai, nhà vua đứng giữa hai vị 
thần, Horus trưởng thành và T'ho¿h. Mỗi vị thần này 
cầm một cái bình rót lên trên đầu vua Jœmsès, không 
phải rót nước, mà rót một dòng những thập tự giá có 
quai tròn tràn ngập đầu và rớt xuống chung quanh 
vua. Thoth là vị thần minh triết và bí giáo. Trong 
hình này, ngài ban cho vua sự hiểu biết bí truyền 
về những sức mạnh thần bí và minh triết tâm linh, 
là những điều quí báu đã từng làm cho xứ Ai Cập 
nổi tiếng vào thời đại cổ. Ngài cũng là vị thần mặt 
trăng. Bởi đó, tất cả những nghi lễ tôn giáo và phù 
phép có một tâm quan trọng bí mật, nhất là những 
cuộc lễ điểm đạo huyền môn, đều diễn ra ban đêm 
vào những lúc trăng non và trăng rằm, là những giai 
đoạn mặt trăng có ảnh hưởng lớn nhất. Horus khi 


226 Ai Cập huyền bí 


trưởng thành là thần Thái Dương. Vai trò của thần 
Horus trong bức hình này chỉ rằng, mặc dầu khởi sự 
vào lúc ban đêm, lễ điểm đạo kết thúc lúc ban ngày 
vào giờ bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên của 
mặt trời sớm mai rọi thẳng vào đỉnh đầu người môn 
đồ thì vị đạo trưởng làm cho anh ta tỉnh dậy. 


Trong bức hình thứ ba, vua fœmsès trở nên vị đạo 
đồ đầy minh triết, được hai vị thần khác vừa nắm 
lấy tay vua để chúc mừng, vừa đưa lên trước mặt vua 
những thập tự giá có quai, ngụ ý rằng từ nay nhà 
vua đã trở nên bạn hữu đồng môn với các đấng thần 
minh nhờ vào cuộc điểm đạo vừa trải qua. 


Trong cảnh cuối cùng, nhà vua dâng một pho 
tượng nhỏ cho thần Amen-Ra. Đó là pho tượng một 
vị thần ngồi, có một lông chim cắm trên đầu, tức là 
thần Chân Lý. Cảnh ấy ngụ ý rằng vị Phoœraoh từ 
nay đã đạt được minh triết, người sẽ hy sinh cuộc đời 
trên bàn thờ chân lý, nghĩa là với một sự hiến dâng 
trọn vẹn, người sẽ hướng mọi tư tưởng và hành vi 
theo những định luật tâm linh cai quản đời sống con 
người, như đã được tiết lộ cho nhà vua trong cuộc lễ 
điểm đạo. 


Như vậy, những bức hình chạm trổ này đã cho tôi 
thấy đời sống tâm linh của một vị Pharaoh có đạo 
đức, và phát hiện cho tôi biết vài điều về những nghi 
lễ trong khoa huyền môn Ai Cập. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 327 


ôi bước qua cánh cửa ở đầu gian phòng lớn của 
((JỆttm điện và đứng trước một bàn thờ nhỏ, 
hai bên có hình tượng vị Pharaoh đang chiêm bái và 
cây linh kỳ của nữ thần Ha¿hor. Phía dưới có một lỗ 
hổng lớn của nền đá bị sụp lở tối đen ngòm, tôi lấy 
đèn pin soi xuống thì thấy chỗ sụp lở đó đưa xuống 
một đường hầm dưới đất. 


Đó là cái động xây dưới hầm của đền thờ Karnakb, 
có nhiều ngõ ngách và hành lang dài. Ở bên mặt 
cánh cửa lớn, tôi nhận thấy có hai lỗ hổng khác nữa 
cũng là chỗ nền đá bị sụp lở và đưa xuống những 
đường hầm nhỏ hẹp đây bụi bặm dường như đã lâu 
không có vết chân người bước đến. Tôi bèn thám 
hiểm những con đường hẹp này thì thấy một đường 
đi xuyên qua động dưới hầm đến chỗ đền thờ thần 
Khonsou. 


Đường dưới hâm bao phủ một lớp bụi dày đặc đến 
nỗi người ta phải nghĩ rằng bụi đã đóng ở đây từ 
nhiều thế kỷ. Tôi cố tìm dấu vết xem có người nào đã 
từng đến đây chăng. Nhưng ngoài những dấu chân 
trần, hẳn là của người Ả Rập gác đền thờ Khonsou 
ở gần bên, tôi không thấy gì nữa. Không có một vết 
giày nào. Trên lớp bụi dày đặc chỉ thấy những đường 


228 Ai Cập huyền bí 


cong ngoằn ngoèo rất nhiều và rất có mỹ thuật, được 
vẽ ra giữa hai cái lỗ đen bởi một vài con rắn nhỏ. 

Những đường hầm đen tối và cái động đá bí mật 
kia có ý nghĩa gì? Tôi đang tự hỏi như thế thì cái 
động thâm u dưới hầm, giống như cái nhà mồ, dường 
như đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi nhớ lại cuộc 
hành lễ cổ truyền tái diễn sự chết và sự phục sinh 
của Osir¡s, cuộc lễ mà tôi đã thấy khắc trên vách 
đá của thánh điện nhỏ trên nóc bằng của đền thờ 
Denderah. Cũng chính là cuộc lễ mà tôi đã nhìn thấy 
trong linh ảnh và tôi đã sống qua kinh nghiệm bản 
thân một đêm trong Kim Tự Tháp. Chính cuộc lễ mà 
Osiris đã truyền lại từ châu A£ianiide cho những vị 
đạo trưởng và tăng lữ của thời cổ Ai Cập. 


Tại sao người ta lại làm lễ điểm đạo huyền môn ở 
những nơi đen tối và âm u như những chốn này? Có 
ba lý do để giải thích câu hỏi đó. Thứ nhất là để giữ 
gìn tuyệt đối bí mật và an toàn cho việc ban phép 
mầu vừa có tính cách riêng tư lại vừa nguy hiểm. Thứ 
hai là để làm cho người môn đồ bước vào trạng thái 
xuất thần một cách dễ dàng hơn, bằng cách không 
cho y nhìn thấy vật gì ở chung quanh và như vậy dễ 
tập trung sự chú ý vào nội tâm. Sau cùng, để có được 
một hình thức biểu tượng hoàn hảo mà cổ nhân vẫn 
thích dùng, phải chăng các vị đạo trưởng nhận thấy 
người môn đồ vẫn còn ở trong trạng thái vô minh u 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 229 


tối về phương diện tâm linh vào lúc sắp sửa bắt đầu 
cuộc lễ điểm đạo? Và sự thức tỉnh của y sẽ được thực 
hiện bằng cách mở mắt chào đón những tia sáng mặt 
trời ở một nơi khác, nơi mà anh ta được đưa đến sau 
khi điểm đạo. Khi đó anh ta đã đạt được sự giác ngộ 
tâm linh. Sau một cuộc điểm đạo kéo dài một cách 
chậm chạp, bắt đầu lúc đêm khuya và kết thúc vào 
lúc trời rạng sáng, người đạo đồ đã vượt qua từ sự 
vô minh hắc ám (đêm tối) đến sự soi sáng tâm linh 
(ánh sáng). 


Cuộc hành lễ điểm đạo huyền môn được thực hiện 
trong những động đá dưới hầm, hoặc trong những 
gian phòng đặc biệt bên cạnh thánh điện thâm 
nghiêm, hoặc trong những thánh điện nhỏ trên nóc 
bằng của ngôi đền, chứ không bao giờ ở một nơi nào 
khác. Tất cả những nơi này đều triệt để cấm ngặt 
đối với dân chúng. Họ không bao giờ dám lại gần, vì 
kẻ nào vi phạm sẽ bị những sự trừng phạt rất nặng 
nề, khủng khiếp. 


Những vị đạo trưởng nhận lãnh việc điểm đạo 
cho một môn đồ là đảm đương một trách nhiệm rất 
nặng nề, vì vấn đề sống chết của người môn đồ ấy 
nằm trong tay các ngài. Người môn đồ có thể bị thiệt 
mạng nếu vô phúc có kẻ nào đó thình lình xuất hiện, 
làm gián đoạn cuộc hành lễ điểm đạo thiêng liêng. 


230 Ai Cập huyền bí 


Như vậy có khác nào trong khi một người bệnh nặng 
đang trải qua một cuộc phẫu thuật hiểm nghèo mà 
có người ngoài cuộc bỗng nhiên đột nhập vào phòng 
mổ? Nói cho cùng thì lễ điểm đạo cũng không khác gì 
một cuộc phẫu thuật để tách rời linh hồn ra khỏi thể 
xác. Đó là lý do vì sao tất cả những phòng điểm đạo 
đều được giữ gìn, canh phòng cẩn mật và đặt ngoài 
vòng xâm nhập của người đời. 

Đối với những phòng gần bên thánh điện của một 
ngôi đền lớn, người ta chỉ có thể đi đến sau khi đã 
vượt qua một con đường hẹp tối om, ánh sáng càng 
lúc càng mờ dân từ phía cửa vào, để rồi hoàn toàn 
biến mất khi người ta đến ngưỡng cửa thánh điện. 
Khi người môn đồ đã hoàn toàn mê thiếp đi trong 
cơn xuất thần, thì thể xác người ấy được đặt trong 
bóng tối âm u của gian phòng, cho đến khi cuộc điểm 
đạo chấm dứt, người ta mới đưa người ấy ra ngoài 
ánh sáng. 

Còn ở những phòng điểm đạo trong động đá dưới 
hầm, người ta cũng hành lễ một cách tương tự, tất cả 
mọi thứ ánh sáng đều tắt hẳn trong cơn đồng thiếp, 
và động đá trở thành cái nhà mồ, nói theo cả hai ý 
nghĩa tượng trưng và thật sự. 

eẰ&6 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 231 


ôi chui xuống động đá dưới hầm do một lỗ hổng 

trên nên đá và thám hiểm một gian phòng tối 
âm u. Tại đây, ngày xưa các vị tăng lữ đã cử hành 
những nghi lễ huyền bí nhất của họ. 

Sau đó, tôi chui lên khổi hầm với một cảm giác 
thoải mái dễ chịu giữa ánh nắng mặt trời ấm áp và 
không khí trong lành. Tôi đi qua những cánh cổng vĩ 
đại của đền thờ Amen-Ra, kéo dài cuộc hành hương 
của tôi giữa những di tích của một thời đại huy hoàng 
ngày nay đã mất. 


Những cổng đền này có lẽ vừa với kích thước của 
những người khổng lồ hơn là với những người trần 
gian nhỏ bé như chúng ta. Sở thích của người Ai 
Cập về những kích thước đại qui mô đôi khi đưa đến 
kết quả là gây ra một cảm giác rợn người, cũng như 
trường hợp của Đại Kim Tự Tháp gần thủ đô Caïro 
và những bức tường rào với những cổng đền mà tôi 
đang đứng núp dưới bóng mát trong lúc này. Bề dày 
của những vách tường này đến mười lăm thước, dẫu 
cho những thành quách quan trọng cũng không bao 
giờ cần đến một bề dày như vậy. Hẳn là người ta ngụ 
ý rằng thế giới phàm tục bên ngoài phải được ngăn 
cách để khỏi làm hoen ố vòng thành thiêng liêng của 
ngôi đền mà người cổ Ai Cập gọi một cách hãnh diện 
là “Ngưi uờng của thế giới”. Than ôi! “Ngai 0uàng” 
ngày nay đã điêu tàn trong cô quạnh. 


232 Ai Cập huyền bí 


Khi tôi bước vào sân đền rộng lớn, tôi thấy có một 
đống gạch ngói còn sót lại của những tòa kiến trúc 
đồ sộ đã sụp đổ, chỉ còn vài cây cột trụ đứng trơ vơ 
giữa cảnh đổ nát hoang tàn. Tôi chậm rãi tiến bước, 
chân giẫãm lên nền đất gồ ghề mọc đầy cỏ dại, nay 
đã giành lấy chỗ của một thềm đá hoa đẹp lộng lẫy 
ngày xưa được xây trên một diện tích rộng lớn, chiều 
dài có đến hơn một trăm thước. 


Qua khỏi sân đền hình chữ nhật, tôi đến một cổng 
cao có chạm đây những hình nổi sơn màu và mở ra 
giữa những tàn tích của một cái cổng khác mà hai cột 


Hình khắc trên vách đá thời cổ mô tả vua Ramses II thắng trận trở về 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 233 


trụ đá hai bên đã sụp đổ chỉ còn trơ lại một đống đá 
ngốn ngang dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời. 


Ngày nay, cổng đền này có bề cao không dưới ba 
chục thước. Bảy bậc đá tam cấp mà những nhà kiến 
trúc thời xưa xây ở ngoài cổng đền cũng đã biệt tích. 
Chúng được xây dựng như những biểu tượng ám chỉ 
sự tuần tự tiến hóa của con người từ chỗ thấp kém 
lên đến cảnh giới cao siêu nhất bằng sự phát triển 
tâm lĩnh. 


Cũng như nhiều dân tộc khác của những nền văn 
minh cổ, người cổ Ai Cập diễn đạt ý nghĩa huyền bí 
của số hệ theo qui mô trật tự của sự cấu tạo vũ trụ. 
Họ quan niệm rằng ngày thứ bảy hay cõi thứ bảy 
đem đến sự nghĩ ngơi, sự bằng an tuyệt vời cho con 
người cũng như cho muôn loài vạn vật trên thế gian. 
Tôi đã nhận thấy sự hiện diện của con số bảy trong 
tất cả các đền thờ ở khắp nơi tại xứ này, và dãy 
hành lang lớn trong Kim Tự Tháp cũng có sự biểu lộ 
của con số bảy một cách rõ ràng và lạ lùng. Bởi đó, 
thật là một điều tự nhiên mà thấy bảy bậc tam cấp, 
ngày nay đã sụp đổ, được dựng lên ngoài cổng vào 
tòa kiến trúc to lớn và hùng vĩ nhất của Kœrnab, tòa 
đại sảnh đường của đền thờ Amen-Ra. 


Tôi bước vào và nhìn thấy ngay một cảnh tượng 
phi thường: chín hàng cột trụ đá khổng lồ chen nhau 


234 Ai Cập huyền bí 


Ánh nắng mặt trời rọi xuống những trụ đá khổng lô, tạo thành một cảnh 


tượng độc đáo... - Ảnh chụp của Francis Frith vào khoảng năm 1856 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 235 


xuất hiện trước mắt tôi. Ánh nắng mặt trời rọi xuống 
cảnh tượng đó, tạo thành một hình ảnh độc đáo mà 
tôi chưa từng thấy bao giờ. Mỗi cây cột trong số một 
trăm hai mươi hai cây cột trụ đều cao đến hai mươi 
mốt mét và đổ xuống một cái bóng dài trên nền đá 
đã loang lỗ nhiều nơi. Những cột trụ đá trắng ấy 
dựng lên chơm chởm như một đạo binh khổng lô, 
chu vi mỗi cột có đến mười thước tây! Thật là kinh 
khủng, một kỹ thuật kiến trúc đại qui mô không tiền 
khoáng hậu, vĩ đại vô cùng! Một rừng cây cổ thụ 
khổng lồ bằng đá trên một diện tích một trăm thước 
bề rộng, thật là một điều rất... Ai Cập! 


Tòa đại sảnh đường này phần lớn được xây cất 
vào triều đại vua Seí¡, chính vị Phoœrøoh này cũng đã 
xây dựng ngôi đền Aðydđos là nơi tôi đã được hưởng 
một sự yên tĩnh lạ thường. Nhưng ở đây thì cái ấn 
tượng hùng tráng, oai vệ ngự trị khắp cả. Nó khêu 
gợi hình ảnh của một thời đại đã tàn, mà người ta đã 
từng thực hiện được một công trình vĩ đại như thế. 


Vua Seí; đã không sống được lâu để hoàn thành 
công trình sáng tạo khổng lồ này. Chính đại đế 
Ramsès đã tiếp tục công trình ấy. Ông dùng những 
khối đá của vùng đồi núi Asuan để tạc thành những 
cây cột trụ to lớn của sảnh đường. Bằng lối kiến trúc 
đại qui mô đó, cổ nhân đã dụng ý khai phóng tâm 


236 Ai Cập huyền bí 


hồn cho con người thấy những viễn ảnh rộng lớn 
hơn, làm cho con người thoát ly ra khỏi cái vòng chật 
hẹp nhỏ nhen của những tham vọng thường tình, gây 
nguồn cảm hứng cho những hoài bão to lớn và chí 
nguyện cao cả, mở rộng tâm nhận thức và nung nấu 
chí khí để làm nên những việc vĩ đại phi thường. 


Nói tóm lại, đứng trước cảnh tượng này, người 
ta dường như ai cũng muốn được giống như vị minh 
quân ##œmsès ngày xưa, người đã xây dựng nên những 
ngôi đền to lớn vĩ đại rồi thiết lập chung quanh đó 
những thành thị kiểu mẫu, nơi đó người ta có thể 
sống trong ánh sáng của những hoài bão thanh cao 
và những lý tưởng siêu việt. 

Trời đã sắp sửa về chiều. Tôi còn dừng bước ở 
nán lại, trong khi mặt trời sắp lặn tỏa ra khắp vùng 
những ánh hào quang rực rỡ đủ màu. Cuộc hành 
hương của tôi đã kết thúc. Toàn thể cảnh vật gồm 
những đền miếu sụp đổ hoang tàn, những cánh đồng 
và bãi sa mạc chung quanh nhuộm bao nhiêu màu 
sắc đổi dào phong phú của bóng hoàng hôn ở vùng 
nhiệt đới, đã đem đến cho tôi một niềm phúc lạc 
thâm trầm say sưa, lâng lâng thoát tục. Cái thú vị 
thần tiên của chốn này thật thấm thía đậm đà, nó 
thấm nhuần vào người chúng ta giống như sương mù 
bao phủ trên sông, một cách từ từ mà ta không hề 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 237 


hay biết, cho đến khi ta nhận thấy rằng nó đã hiện 
diện ở khắp chung quanh ta. 


Nếu người ta không có một tâm hồn tỉnh vi, tế 
nhị, thì người ta còn thấy gì hơn trong những ngôi 
đền sụp đổ này, ngoài những đống gạch đá, cát sỏi và 
bụi bặm? À, phải chứ, trong sự chiêm ngưỡng những 
nơi cổ tích hùng vĩ này, chúng ta hãy biết tìm thấy 
những ấn tượng khác nữa, để khi trở về ta sẽ thấy 
rúng động đến tận tâm hồn, trong lòng tràn ngập 
một niềm sùng kính thiêng liêng, ý thức được cái vẻ 
đẹp huy hoàng và sự trang trọng tôn nghiêm nó vẫn 
còn phảng phất và tôn tại mãi với thời gian. 

Bầu không khí vắng vẻ hoang vu của Karnab đã 
đem đến cho tôi một điều ích lợi rất lớn. Tôi đã có 
thể đắm mình trong sự im lặng thần tiên của nó 
để thụ hưởng được nhiều lạc thú tâm linh luôn luôn 
đổi mới. Thời đại hiện nay không giúp cho chúng ta 
biết hưởng cái thú ngồi cô đơn một mình. Thế hệ cơ 
giới ngày nay không còn để cho ta thưởng thức cái 
vui trong im lặng. Tuy nhiên, tôi tin rằng dù sao thì 
mỗi ngày chúng ta cũng cần phải có một sự ẩn dật 
tạm thời, phải biết dành ít nhiều thời gian cho một 
sự trầm tư vắng lặng. Chính bằng cách đó mà người 
ta có thể khôi phục lại sự bình an của cõi lòng, và 
nguồn cảm hứng tốt lành sẽ trở về với những tâm 
hồn chán nản. 


238 Ai Cập huyền bí 


Đời sống của xã hội hiện nay giống như một nồi 
nước được nấu sôi lên sùng sục và con người chỉ biết 
lăn xả vào trong đó. Mỗi ngày, người ta càng mất đi 
sự gần gũi thân mật với chính bản thân mình và lại 
càng gần gũi thân mật nhiều hơn với cái nồi nước 
đang sôi đó! Sự suy tư trầm lặng hằng ngày đem đến 
những kết quả dồi dào cho sinh hoạt tâm linh. Nhờ 
đó mà người ta có được sự cương nghị trong những 
giờ phút quyết định, sự can đảm dám sống một cuộc 
đời độc lập không tùy thuộc vào dư luận của một 
số đông người, và sự ổn định tỉnh thần giữa tất cả 
những cơn loạn động ồn ào của cuộc đời thế tục. 

Đời sống hiện đại có cái tác động tệ hại nhất là 
làm nhụt đi khả năng suy tưởng thâm trầm của con 
người. Trong sự náo động âm ï của một thành phố 
lớn, ai còn có thể tạm dừng đôi phút để nhớ lại rằng 
đời sống nội tâm của mình đang đi đến chỗ tê liệt? 
Họ chỉ biết rằng họ đang vội vàng gấp rút, thế thôi! 
Nhưng luật tự nhiên không hề gấp rút vội vàng. Nó 
đã phải cần đến bao nhiêu triệu năm mới hình thành 
được cái kiểu mẫu vừa yếu đuối vừa loạn động như 
con người thời nay. Và rất có thể rằng nó sẽ phải 
đợi chờ đến một thời kỳ mà con người biết sống một 
cuộc đời bình dị hơn, yên tĩnh và trầm lặng hơn, để 
có thể thoát ra khỏi tình trạng đọa lạc và đau khổ 
mà họ đang tự chuốc lấy. Chừng đó, con người mới 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 239 


có thể nhìn vào cái nguồn cội thâm sâu của mọi tư 
tưởng thiêng liêng đã bị vùi lấp đi trong sự náo động 
cuồng loạn mà nhân loại đã từng lao vào trong cuộc 
sống hằng ngày. 


hững cuộc thăm viếng của tôi vào ban đêm tại 

Karnob là những chuyến ởi thích thú nhất, 
nhất là vào đêm trăng rằm. Màn đêm Ai Cập bao 
phủ những ngôi đền cổ với một ánh trăng huyền ảo, 
nó hé lộ cho ta thấy những khía cạnh thú vị, và che 
khuất phần còn lại trong một bóng tối thích hợp với 
những nơi đền miếu thâm nghiêm này. 


Trong những chuyến hành hương về đêm, tôi đã 
dùng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, mà tất 
cả đều làm cho tôi thích thú. Tôi đã đi thuyền buôm 
ngược dòng sông Ne nhờ xuôi theo chiều gió thổi 
mạnh, hoặc cưỡi lạc đà, hoặc dùng xe ngựa đi theo 
con đường mòn cũ kỹ, với ít nhiều tiện nghi. 

Nhưng trong đêm trăng rằm như đêm nay, tôi 
thấy không gì thích thú hơn là đi bộ, và tôi đã chậm 
rãi vượt qua quãng đường hai hay ba dặm bằng chân 
như các vị tăng lữ thời xưa, dầu trong những ngày lễ 
long trọng rực rỡ của xứ cổ Ai Cập. 


240 Ai Cập huyền bí 


Một ánh trăng bạc rọi xuống lớp bụi trắng dày 
đặc bao phủ con đường mòn mà tôi đi qua. Thỉnh 
thoảng, những con dơi lớn vỗ cánh trên không và 
kêu to rồi bay mất dạng. Ngoài ra không còn tiếng 
động nào khác nữa. Một sự im lặng thâm trầm chiếm 
lấy cả vùng chung quanh cho đến khi tôi bước chân 
đến làng Karnab. Trên con đường làng, thỉnh thoảng 
tôi gặp một vài người ởi lưa thưa, tay xách một ngọn 
đèn lồng nhỏ ánh sáng lập lòe. Những ánh đèn dầu 
khi mờ khi tỏ chiếu ra ngoài những cửa sổ hai bên 
đường. Thỉnh thoảng, tiếng chân người làm cho vài 
con chó cất tiếng sủa vang. Đến đầu đường, tôi thấy 
nhô lên trước mặt tôi cái cổng đền màu bạc của vua 
Ptolémée, giống như một tháp canh khổng lồ gìn giữ 
mặt ngoài của ngôi đền lớn mà nóc nhọn vươn lên 
trên nền trời xanh thẫm. 


Vì là ban đêm nên cổng đền đã bị ngăn lại bằng 
một bức rào. Tôi đánh thức người gác cổng đang ngủ 
trong một cái chòi tranh gần bên, ngọn đèn pin chói 
sáng của tôi làm cho anh ta phải nheo cặp mắt đỏ 
ngầu còn đang ngái ngủ. Sau khi anh ta đã mở cổng 
cho tôi bước vào, tôi đưa cho anh ta một món tiền thù 
lao để đền bù việc làm anh ta thức giấc lúc nửa đêm, 
và anh ta để cho tôi đi lại tự do. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 241 


Tôi bước qua sân đền và ngồi trong vài phút giữa 
đống đá tảng ngỗn ngang của một cái cổng thứ nhì 
đã sụp đổ. Cổng này ngày xưa đứng ở chỗ cuối sân 
trước khi đưa vào gian phòng đại sảnh đường. Tôi 
suy tư một lúc về sự cao cả huy hoàng xưa kia của đền 
thờ Amen-Ra ngày nay đã suy tàn. 


Một lúc sau tôi đã đứng giữa những cột trụ hùng 
vĩ và những cảnh tượng loang lỗ điêu tàn của tòa 
đại sảnh đường. Ánh trăng khuya soi xuống các cột 
trụ, tỏa xuống nền đất những bóng đen dày, làm cho 
những hàng ám tự khắc trên cột ẩn hiện chập chờn 
khi mờ khi tỏ. Tôi tắt ngọn đèn pin để thưởng thức 
cái đẹp của đêm trăng đang làm cho toàn thể ngôi 
đền đượm nét ảo huyền như cảnh mộng. 


Trước mặt tôi là cây trụ thạch tiễn (obél¿sgue) của 
nữ hoàng Hơ/shepsu, vươn mình lên cao giống như 
một cây kim khổng lồ bằng bạc. Tôi vừa từ từ bước đi 
trong bóng tối mờ ảo đến nơi thánh điện ở phía sau 
những dãy cột trụ khổng lồ của đại sảnh đường, thì 
tôi có cảm giác mơ màng dường như có một sự hiện 
diện nào đó ở bên tôi. Hay là ở đây không phải chỉ 
có một mình tôi? 

Tuy nhiên, ít nhất cũng đã mười lăm thế kỷ trôi 
qua kể từ khi những người sùng tín không còn đặt 
chân đến nơi đền miếu hoang tàn này nữa. Những 


242 Ai Cập huyền bí 


tượng thân bằng đá bị sứt mẻ cũng chịu đựng trong 
sự im lặng cô đơn đó đã từng bấy nhiêu lâu. Tôi 
cũng biết rằng ở xứ Ai Cập ngày nay không có một 
người nào còn sự tin tưởng và truyền bá nền tôn giáo 
cổ. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy có sự hiện diện của 
người sống ở chung quanh tôi, trong ngôi đền đã chịu 
sức tàn phá của thời gian và đắm chìm trong sự im 
lặng của nhà mổ? 

Tôi rọi đèn pin khắp nơi, soi khắp các cột trụ cùng 
vách tường, những đống gạch đá sụp đổ ngổn ngang 


Những trụ đá khổng lồ dưới ánh trăng huyền ảo 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 243 


và những thêm đá sứt mẻ, cũng không thấy có dấu 
vết của một bóng người nào. 


Tôi lại rảo bước tiến tới, một mình cô quạnh trong 
đêm khuya, nhưng vẫn không sao thoát khỏi cái cảm 
giác ám ảnh đó. Đêm tối luôn mang theo những sự 
sợ hãi rùng rợn đến với nó, luôn làm tăng thêm sự 
sợ sệt của người ta, dẫu cho lúc đầu đó chỉ là những 
sự e ngại nhỏ nhặt nhất. 


Tôi đã từng chấp nhận và mến yêu những đêm ấm 
áp và yên tĩnh của xứ Ai Cập mà cái thú vị thần tiên 
đã thâm nhập vào người tôi. Nhưng đêm nay thì lại 
khác hẳn! Những ngôi đền sụp đổ tàn tạ này khoác 
lấy dưới ánh trăng huyền ảo những nét hầu như rùng 
rợn. Tôi ý thức được một cảm giác bức rức khó chịu 
dưới ảnh hưởng của giờ đêm khuya khoắt và của nơi 
chốn này. Tại sao? 


Tôi đi lần theo con đường lót đá cũ đưa đến những 
ngôi kiến trúc điêu tàn ở về hướng bắc, và đến cái 
miếu nhỏ thờ thần P/œh. Tôi đi qua cái sân hẹp có 
nhiều cột và qua một cửa khác, tôi đã bước vào thánh 
điện. Một ánh trăng rọi vào một trong những bức 
tượng kỳ lạ nhất của Karnab, đó là pho tượng nữ 
thần Sekhmei, với thân thể một nữ nhân mang đầu 
sư tử. Truyện thần thoại Ai Cập gán cho nữ thần này 
vai trò trừng phạt và tiêu diệt nhân loại. 


244 Ai Cập huyền bí 


Tôi ngồi xuống một bậc thềm đá, và ngắm ánh 
trăng soi xuống những bức tường đổ nát. Từ xa xa 
vọng lại tiếng kêu rùng rợn của một con chó rừng 
săn môi. Tại đây, trong trạng thái thụ cảm, tôi lại 
cảm thấy trong lòng tôi có cái ấn tượng về một sự 
hiện diện vô hình, pha lẫn với sự sợ sệt hoang mang. 
Phải chăng những vong hồn của các vị tăng lữ thời 
xưa, của những đám đông tín đồ tôn sùng hãy còn lởn 
vởn ở chung quanh những nơi đền miếu cổ xưa này? 
Hay họ vẫn còn khấn vái cầu nguyện thân Pứah, tay 
cầm một linh trượng tượng trưng cho quyền lực và sự 
ổn định? Phải chăng vong hồn các vị tăng lữ và vua 
chúa thời xưa nay vẫn còn phảng phất trong những 
tòa đền đài cổ của họ, như những hình bóng sống 
động, tuy không còn thể chất? 


Tôi tình cờ nhớ lại câu chuyện lạ lùng mà tôi được 
nghe thuật lại do một người bạn, một viên chức người 
Anh làm việc cho chính phủ Ai Cập tại Cøiro. 


Người bạn tôi đã gặp một thanh niên dòng quí tộc 
ở Anh quốc đến Ai Cập trong vài tuần để du ngoạn 
và xem thắng cảnh. Đó là một thanh niên vô tư lự, 
chỉ biết ưa thích sự xa hoa vật chất. Từ Louqsor, anh 
ta đến Karnab vào một buổi trưa và chụp một bức 
ảnh tòa sảnh đường của đền thờ Aznen-Ra. Khi tấm 
hình được rửa xong, anh ta lấy làm ngạc nhiên khi 
nhìn thấy trong đó có hình một vị đại tư tế Ai Cập, 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 245 


đứng dựa lưng vào một cột trụ đá, hai tay khoanh 
trước ngực. Anh ta cảm thấy rúng động trong tâm 
hồn đến nỗi tâm tính anh ta hoàn toàn thay đổi. Kể 
từ khi đó, người thanh niên này chăm chỉ khảo cứu 
học hỏi về các hiện tượng thần bí và các vấn đề tâm 
linh. 


Tôi vẫn ngồi yên trên thểm đá, không còn muốn 
đứng dậy. Lúc ấy tôi đã đắm chìm trong một cơn suy 
tư triỀền miên không dứt, giữa những hình tượng câm 
lặng của các vị thần. Nửa giờ trôi qua như thế, kế 
đó tôi bước vào một trạng thái mơ màng. Một tấm 
màn dường như rơi xuống che phủ tầm nhìn của tôi. 
Tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào một điểm 
ở khoảng giữa hai chân mày. Sau đó, một luồng ánh 
sáng kỳ diệu phi thường, không hề thấy ở trần gian, 
bao phủ lấy tôi. Trong ánh sáng đó, tôi thấy một 
người đàn ông màu da sậm, vai rộng và cao, đứng 
gần một bên tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên để nhìn 
người ấy thì y cũng quay mặt lại và ngó ngay tôi. 
Tôi run rẩy dưới cơn xúc động, khi tôi nhận ra y. Vì 
người ấy không phải ai xa lạ mà chính là... tôi! 


Phải, người ấy có một khuôn mặt giống như của 
tôi bây giờ, nhưng y mặc y phục của xứ AI Cập thời 
cổ. Đó không phải là bậc vương giả hay một người 
dân thường, mà là một tăng lữ với một cấp bậc nào 


246 Ai Cập huyền bí 


đó, mà tôi nhận ra ngay do cái mão và chiếc áo. 
Luồng ánh sáng lan rộng một cách mau chóng chung 
quanh người ấy và lan ra tận phía sau, cho đến khi 
nó bao trùm một cảnh tượng diễn ra bên một bàn 
thờ: nhân vật trong linh ảnh của tôi bắt đầu cử động 
và từ từ tiến đến chỗ bàn thờ. Khi đến nơi, ông ta 
bèn chắp tay cầu nguyện thì thầm... Khi ông ta bước 
đi, tôi cũng bước đi; khi ông ta cầu nguyện, tôi cũng 
cầu nguyện, không phải như một người ngoài cuộc đi 
kèm theo một bên, mà như chính tôi cũng là người 
ấy. 

Một linh ảnh mâu thuẫn: trong đó tôi vừa là khán 
giả lại vừa là diễn viên. Tôi nhận thấy người ấy đang 
đau xót đến tận đáy lòng, vì tình trạng xứ sở của 
mình. Người ấy động mối thương tâm vì nhìn thấy xứ 
cổ Ai Cập của mình đang lâm vào cảnh suy tàn. Trên 
hết mọi sự, người ấy đang đau khổ mà nhìn thấy nền 
tôn giáo thiêng liêng của mình đang lọt vào bàn tay 
nhơ bẩn của những kẻ bất lương tàn bạo. Trong cuộc 
cầu nguyện, người ấy luôn khẩn cầu các vị thánh 
thần hãy ra tay cứu vớt nền chân lý cho dân tộc của 
mình. Nhưng sau cùng, cơn buồn thẩm của người ấy 
vẫn không vơi đi, vì không nhận được một lời đáp 
ứng nào và hiểu ra rằng sự suy tàn của Ai Cập là một 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 247 


điều không thể cứu vãn. Người ấy bèn lui ra trong 
cơn thất vọng, nét mặt ưu tư, lòng buồn rười rượi. 


Ánh sáng ấy trở lại, vị tăng lữ đã biến mất cùng 
với cái bàn thờ. Tôi vẫn ngồi trơ một mình, trầm 
lặng suy tư gần bên đền thờ P¿zn, một lần nữa. Lúc 
ấy tôi cũng đang mang nét mặt ưu tư, lòng buồn rười 
rượi... Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ, do cái khung 
cảnh đặc biệt chung quanh tôi lúc ấy gây nên? Phải 
chăng đó là sự tưởng tượng cuồng loạn của một khối 
óc suy tư? Phải chăng đó là sự thoát thai của một ý 
nghĩ tiểm tàng gây nên bởi lòng tha thiết của tôi đối 
với dĩ vãng? Phải chăng đó là do nhãn quang thần bí 
khiến cho tôi nhìn thấy vong hồn của một vị tăng lữ 
thật sự đã xuất hiện ở ngay chỗ ấy? Hay phải chăng 
đó là cái ký ức xa xôi về một tiền kiếp của chính tôi 
khi xưa ở Ai Cập? 

Đối với tôi, vì nhận biết biết rõ sự cảm xúc của 
tôi đã căng thẳng đến mức độ nào trong khi và sau 
khi tôi có cái linh ảnh đó, nên tôi chỉ có thể có một 
câu trả lời. Người khôn ngoan không bao giờ kết luận 
một cách quá vội vàng, vì sự thật là một cái gì quá 
mồng manh mà ta khó nắm chắc. Cổ nhân đã từng 
nói rằng sự thật nằm ở tận đáy của một cái giếng 
vô cùng sâu thắm. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải 
nhìn nhận rằng tôi chọn trả lời là đúng cho câu hỏi 
cuối cùng vừa nêu trên. 


248 Ai Cập huyền bí 


Nhà bác học E¡ns£ein đã từ bỏ quan niệm bảo thủ 
vẫn có từ trước về vấn đề thời gian. Ông đã chứng 
minh bằng toán pháp rằng người nào có thể quan 
niệm sự vật theo hệ thống bốn chiều đo, sẽ nhìn đĩ 
vãng và hiện tại với một tầm hiểu biết khác hẳn với 
quan niệm thông thường của người đời. Điều đó có 
thể giúp cho ta hiểu rằng thiên nhiên vẫn giữ một 
ký ức toàn vẹn về dĩ vãng, nghĩa là tất cả những gì 
diễn biến trong vũ trụ qua hàng bao nhiêu thế kỷ đều 
vẫn tổn tại trong ký ức của thiên nhiên. Do đó tôi 
mới hiểu ra được bằng cách nào mà trong những cơn 
thiền định thâm sâu người ta có thể giao cảm một 
cách bí mật và tự nhiên với cái ký ức đó. 


249 


CHƯƠNG I1 


TÔI GẶP MỘT VỊ CHÂN SƯ 


ách vài dặm về phía tây bờ sông Nie ở Lougsor, 

một dãy đồi màu nâu sậm tách khỏi nền trời, 
ngăn cách vùng thung lũng phì nhiêu với vùng sa 
mạc Lyö¡e. Dãy đồi này che khuất một truông núi 
khô khan dưới ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời, 
không một ngọn có mọc, toàn là đá tảng và cát nóng. 
Không một sinh vật nào sống tại đó, chỉ trừ các loài 
rắn rết và bò cạp. 


Đó là vùng nghĩa địa chôn xác chết của thành 
Thèbes thuở xưa, ngày nay đã mất tích. Nhiều xác 
ướp hãy còn nguyên vẹn đã được bốc ra khỏi những 
hầm hố tối tăm và đem trưng bày trước mắt công 
chúng tại những viện bảo tàng lớn bên Âu Mỹ. Tôi 
đang sưu tầm khảo cứu về nhiều vấn đề trong những 
ngôi lăng tẩm và những ngôi đền lộ thiên ở cách 
thung lũng này chừng vài dặm, và trong những dấu 
vết còn sót lại của thành T'hèbes cổ xưa vừa mới được 
đào xới lên khỏi mặt đất ở ven miền sa mạc phía 
tây. 

Để thực hiện những chuyến đi thám hiểm đó từ 
Lougsor, không có phương tiện di chuyển nào tốt hơn 


250 Ai Cập huyền bí 


là một con lừa, vì giống lừa có một bước đi vững chắc, 
biết tìm đường vạch lối đi xuyên qua những tảng đá 
lớm chởm, tránh những đá sói bén nhọn và những 
bờ vực thẳm. 


Đó là những cuộc du hành lý thú, do đó tôi có dịp 
thỏa mãn sự khao khát hiểu biết, tìm tòi những tài 
liệu cổ về những pháp môn bí truyền và những hoài 
bão tâm linh của thành 7'»èbes cổ xưa nay đã bị chôn 
vùi dưới mặt đất. Tôi cũng đã ghi nhận những dấu 
vết huyền linh còn sót lại trong bầu không khí của 
vài ngôi mộ cổ, hãy còn chưa xóa mờ cái ảnh hưởng 
của sự suy tàn và kiệt quệ tâm linh đã làm cho dòng 
dõi của một dân tộc kiêu hùng và cao cả của thời xưa 
rơi vào bàn tay ô uế của những kẻ thực hành khoa 
bàng môn tả đạo. 


Trong một chuyến du hành thám hiểm đó, tôi đã 
gặp một bậc dị nhân và có dịp đàm đạo với ngài. 
Trước hết, tôi đã do dự không muốn tường thuật lại 
câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi, bởi vì tôi không 
thể kiểm chứng bằng những cuộc sưu tầm riêng những 
điều mà ngài đã tuyên bố, và bởi vì những điều ấy 
có thể làm cho cái thế hệ hoài nghi của chúng ta 
ngạc nhiên, hoặc đem bậc dị nhân ấy ra làm một đề 
tài giễu cợt, và lẽ tất nhiên là có cả tôi vì tôi đã cho 
rằng những chuyện hoang đường như thế có thể đem 
tường thuật lại cho quí độc giả. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 251 


Tuy nhiên, tôi đã cân nhắc đắn đo hơn thiệt, và 
tôi thấy cần phải thuật lại. Hơn nữa, đó là ý muốn 
của bậc dị nhân ấy. Ngài muốn tôi công bố điều mà 
hình như ngài cho là quan trọng đối với thế hệ hiện 
tại. 


Tôi đã sưu tầm trong những ngôi mộ cổ trên thung 
lũng từ sáng sớm đến quá trưa. Để trở về nhà nhanh 
hơn, tôi đi theo con đường tắt vượt qua các ngọn đồi 
và tránh con đường vòng quanh xa lắc dưới đồi. Lên 
đến đỉnh đồi, tôi bước xuống đất để cho con lừa nghỉ 
mệt một lúc vì nó đã thở hổn hển. Thừa dịp đó, tôi 
ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ ngoạn mục ở xa xa, 
trải ra đến tận chân trời. 


Những Kim Tự Tháp vô cùng đồ sộ nhưng vẫn là nhỏ bé giữa bầu trời 


rộng và mặt đất phủ cát mênh mông 


252 Ai Cập huyền bí 


Đỉnh ngọn đồi này cao hơn tất cả các ngọn đồi 
khác, và ngự trị khắp vùng đồng bằng ở chung quanh. 
Màu cát vàng của sa mạc tương phản rõ rệt với màu 
xanh tươi của đồng ruộng đã được tưới nước. Một sự 
yên tĩnh lạ thường bao trùm khắp cả và thấm nhuần 
vào người tôi với một nguồn cảm hứng tâm linh dồi 
dào. Người ta có thể cảm thông với thiên nhiên một 
cách tuyệt diệu không đâu hơn ở chỗ này. 

Bốn bề hoàn toàn im lặng, tôi cảm thấy hình như 
tôi đã cắt đứt mọi sợi dây liên lạc với thế giới bên 
ngoài. Tôi vừa quay lại và đi vài bước thì chính lúc 
đó tôi nhìn thấy một người lạ mặt. Người ngồi xếp 
bằng hai chân tréo trên một tảng đá mà người đã 
cẩn thận trải lên đó một mảnh vải lót. Đầu bịt khăn 
trắng, hai bên mép tai để lộ mái tóc đen huyền có 
điểm bạc. 


Người ngồi yên bất động, và dường như đắm chìm 
trong sự chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên dưới 
tận chân đồi. Tác người hơi nhỏ, với đôi bàn chân 
nhỏ, người mặc một chiếc áo xám đen rộng, dưới cằm 
có một chòm râu ngắn. Người có vẻ trạc độ tứ tuần. 
Tôi không nhìn thấy đôi mắt người trước khi người 
quay mặt về phía tôi. Khi tầm nhãn quang của người 
phóng về cặp mắt tôi, tôi cảm thấy một cách khó tả 
rằng tôi đang đứng trước một người phi thường. 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 2ã3 


Sự gặp gỡ này chắc chắn là sẽ in sâu mãi vào ký 
ức tôi. Trên gương mặt đặc biệt ấy, trước hết đôi 
mắt đã làm cho tôi bị lôi cuốn một cách lạ lùng. Đó 
là một đôi mắt lớn, hình bầu dục cân đối hoàn toàn, 
đẹp và trong sáng. Tròng trắng tinh anh tương phản 
rõ rệt với tròng đen như huyền làm cho đôi mắt có 
một nét thâm trầm thoát tục. Chúng tôi im lặng 
nhìn nhau trọn hai phút đồng hồ. Cái phong độ oai 
nghi và trang trọng trên nét mặt của người này làm 
cho tôi cảm thấy rằng tôi nên giữ lễ mà không mở lời 
trước. Tiếc thay, tôi không thể nhớ những gì người 
đã nói trước tiên, vì trí óc của tôi hình như bị bao 
phủ trong một lớp sương mờ trước khi người bắt đầu 
cất tiếng. 


Một bộ phận bí mật nào thình lình hoạt động 
trong người tôi, khiến cho tôi nhìn thấy một linh ảnh 
đặc biệt. Tôi thấy quay tít trước mắt tôi một cái luân 
xa chiếu ánh sáng rạng ngời, những sự trói buộc của 
thể xác hình như tách rời khỏi nơi tôi và tôi đã rơi 
vào một trạng thái tâm thức siêu việt, phi phàm. Khi 
cái linh ảnh đó chấm dứt, thì người lạ mặt đang nói 
chuyện với tôi. Tôi định tĩnh tỉnh thần thì mới hiểu 
rằng lúc ấy tôi vẫn đang đứng đó, trên đỉnh ngọn đồi 
cao nhất vùng 7hèbes và một cảnh tượng hoang vắng 
cô liêu đang diễn ra trước mắt và ở chung quanh 
tôi. 


254 Ai Cập huyền bí 


Tôi bèn cất tiếng chào người lạ mặt bằng thổ ngữ 
Á Rập. Người đáp lại bằng tiếng Anh với một giọng 
rất đúng. Nếu lúc ấy tôi nhắm mắt lại, có lẽ tôi đã 
tưởng đó là giọng nói của một người Anh tốt nghiệp 
đại học Ox/ord hay Cambridge chứ không thể là của 
một người phương Đông mặc áo rộng! 

Trước khi tôi định nói câu gì đó để vào đề thì như 
bị thúc đẩy bởi một sức mạnh bên trong, tôi cất tiếng 
nỐI: 

— Thưa ngài, tôi chắc ngài đã biết rằng tôi vừa 
trải qua một kinh nghiệm khác thường khi tôi vừa 
đứng đây, ở bên cạnh ngài. 

Và tôi bèn diễn tả cái linh ảnh lạ lùng khi nãy. 
Người lạ nhìn tôi một cách mơ màng, rồi hơi nghiêng 
đầu và nói một cách thản nhiên: 

— Phải, tôi hiểu. 

Tôi nói tiếp: 

— Tôi rất thụ cảm đối với những ảnh hưởng huyền 
linh, vì điều ấy đến với tôi trong khi tôi được tiếp xúc 
với ngài, nên nó làm cho tôi tin rằng ngài có những 
quyền năng lạ lùng. 

Đôi mắt của người ấy lại nhìn tôi một cách chăm 
chú. Sau một lúc ngài nói: 


— Chính tôi đã cố ý gây cho ông cái kinh nghiệm 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 255 


đó. Tôi muốn rằng nó đem cho ông một thông điệp 
không lời. Thật đúng như vậy. 


— Ngài muốn nói chỉ? 
— Tôi muốn cho ông nhận ra cái pháp vị của tôi 
trước đã. 


Thật đúng như tôi đã nghĩ. Tôi đã nhận thấy nơi 
người lạ mặt này tất cả những ấn chứng rõ rệt về 
cái quả vị cao cả của một đạo gia siêu thoát. Dầu cho 
tôi không có cái kinh nghiệm lạ lùng vừa rồi, chỉ 
cần nhìn vào đôi mắt của người cũng đủ cho cái cảm 
tưởng của tôi được xác nhận bằng trực giác. Đôi mắt 
huy hoàng cao cả ấy bắt buộc người ta phải chú ý và 
khâm phục. Đôi mắt lớn, sáng ngời phóng những tia 
nhìn mạnh mẽ oai nghiêm, và khi người nhìn tôi, thì 
đôi mắt ấy đứng yên một chỗ rất lâu. 

Khi tôi nói chuyện với người, tôi cảm thấy đôi 
mắt ấy vừa có cái quyền năng soi thấu mọi sự vừa có 
mãnh lực thôi miên. Đôi mắt ấy thấu suốt và ngự trị 
linh hồn tôi. Đôi mắt ấy vạch trần những điều bí ẩn 
trong tâm hồn tôi và làm cho tôi trở nên thụ động 
trước mãnh lực của chúng. Tôi nói: 


— Thật là một diễm phúc bất ngờ cho tôi, người 
duy nhất mà tôi được gặp ở nơi thanh vắng này lại 
là một đấng cao cả ở quả vị của ngài. 


Người lạ mặt đáp: 


256 Ai Cập huyền bí 


— Thật vậy sao? Riêng tôi, tôi không ngạc nhiên. 
Thời giờ đã điểm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm 
nay, giữa ông và tôi. Không phải là do sự tình cờ mà 
ông vừa nói chuyện với tôi. Tôi nói cho ông biết, một 
nhân duyên thích hợp hơn là sự ngẫu nhiên tình cờ 
đã dẫn đến cuộc gặp gỡ của chúng ta. 


Tôi lắng nghe mà trong lòng hồi hộp trông chờ 
những gì sẽ đến. Những tư tưởng trong đầu tôi xáo 
trộn. Tôi đã phải làm một cố gắng để tự trấn tĩnh và 
nắm vững tình hình. Tâm hồn tôi lúc ấy thấm nhuần 
một sự tôn kính tự nhiên đối với một người có trình 
độ tâm linh cao cả như thế. 

Khi ấy, người lạ mới nói cho tôi biết bằng cách 
nào định mệnh con người khiến cho người nọ gặp gỡ 
người kia trên bước đường đời dưới sự thúc đẩy của 
những mãnh lực vô hình, bằng cách nào những sự 
trùng hợp ngẫu nhiên bề ngoài thật ra là kết quả sự 
diễn biến của một sợi dây nhân duyên nối liền nhiều 
khoen đã kết hợp nhau từ trước và có tác dụng gây 
nên những kết quả nhất định. 

Người ấy còn nói với tôi nhiều điều khác nữa, và 
thản nhiên đề cập đến mình, người tự giới thiệu một 
cách khách quan và không chút tự hào rằng người là 
một vị chân sư. Người nói: 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 257 


— Đó là danh từ mà tôi thích dùng hơn mọi danh 
từ khác, nó thích hợp với người xưa, kể cả người cổ 
Ai Cập, và nó cũng thích hợp với tôi. Ngày xưa, một 
chân sư được mọi người biết và quả vị của người được 
thế gian nhìn nhận. Ngày nay, người ta không biết 
đến nữa, và sự hiện diện của người là một đề tài gây 
nên những sự châm biếm mỉa mai. Nhưng bánh xe 
tiến hóa vẫn quay luôn, thế kỷ này phải nhìn nhận 
rằng luật tiến hóa tâm linh vẫn hoạt động không 
ngừng, và không khỏi tạo nên những người có thể 
hoạt động tự do trong thể chất tâm linh tuy họ vẫn 
mang thể xác phàm. 


Tôi cảm thấy người lạ nói có lý. Đúng vậy, quả 
thật đó là một trong những bậc siêu nhân mà truyền 
thống Đông phương vẫn thường nói đến, một trong 
những vị chân sư đã từng tham dự trong đại đoàn 
Chưởng giáo và biết rõ những điều huyền diệu của 
cảnh giới tâm linh mà người trần gian không hề 
được biết. Thay vì để cho bị phiền nhiễu bởi thế gian 
ô trược, các ngài âm thầm hoạt động trong vòng im 
lặng và bí mật. Khi nào thấy cần tiếp xúc với người 
đời, các ngài thường dùng các đệ tử làm trung gian. 
Những vị này đôi khi cũng phải chịu đựng sự chỉ 
trích cùng tiếng thị phi của kẻ phàm phu tục tử. 


Vị chân sư này cho biết rằng người có thể trao đổi 
tư tưởng với những vị chân sư khác tùy theo ý muốn 


2ã8 Ai Cập huyền bí 


và dầu ở cách xa bao nhiêu trong không gian. Người 
nói thêm rằng, một vị chân sư có thể tạm thời sử 
dụng thể xác của một người khác, thường là thể xác 
của một vị đệ tử, bằng một phương pháp gọi là nhập 
xác, nghĩa là linh hồn vị chân sư nhập vào thể xác 
của đệ tử, vị này sẵn sàng hiến dâng thể xác mình 
một cách thụ động. Chân sư nói với một nụ cười nhỏ 
nhẹ: 

- Tôi đến đợi ông ở đây. Ông là văn sĩ, mà tôi thì 
có một thông điệp để nhắn nhủ với người đời. Ông 
sẽ ghi chép thông điệp ấy do tôi nói cho ông viết, vì 
đó là việc quan trọng. Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm 
nay chỉ là phần đầu thôi đấy, ông Pau! Brunton. 


Tôi thụt lùi lại vì ngạc nhiên. Làm sao ngài biết 
được tên tôi? Thật đúng là các chân sư có quyền năng 
đọc được tư tưởng người khác dầu rằng ở cách rất xa. 
Tôi mạo muội hỏi ngài: 

— Tôi có thể được biết quí danh của ngài chăng? 


Chân sư im lặng một lúc và nhìn phong cảnh ở 
đằng xa. Tôi nhìn gương mặt cao quí của ngài và đợi 
câu trả lời. Sau cùng ngài nói: 

— Được, nhưng chỉ để ông biết riêng mà thôi, chứ 
không phải để ông viết vào trong sách. Tôi không 
muốn tiết lộ tên thật của tôi. Ông hãy gọi tôi là 
Ramab-Hotep. Đó là một tên Ai Cập thời cổ và tôi 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 2ã9 


ngờ rằng các nhà Ai Cập học hiện đại có thể hiểu rõ 
ý nghĩa của nó. Theo tôi nó có nghĩa là “bình an”. Xứ 
AI Cập không phải là quê hương của tôi. Hiện nay, 
quê hương của tôi là toàn thể thế giới. Tôi đã từng 
châu du khắp cả năm châu bốn bể. Tôi chỉ mang cái 
thể xác của một người phương Đông, còn về tỉnh 
thần thì tôi không tùy thuộc một xứ nào nhất định. 
Tâm hồn tôi thuộc về sự bình an! 


Ngài nói khá nhanh với một giọng hùng hồn 
mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là ngài hoàn toàn tự chủ 
lấy những xúc cảm của mình. Trong khoảng trên một 
tiếng đồng hồ, chúng tôi nói chuyện về các vấn đề 
tâm linh, ngồi trên đỉnh đổi dưới ánh nắng mặt trời 
nóng gay gắt, nhưng tôi không thấy khó chịu vì chân 
sư và câu chuyện của ngài chiếm trọn cả tâm hồn tôi. 
Ngài nói về những vấn đề liên quan đến thế giới bên 
ngoài và những vấn đề khác chỉ có liên hệ đến một 
mình tôi. Ngài đưa cho tôi những chỉ dẫn rõ ràng, và 
dạy tôi những pháp môn đặc biệt về sự tu luyện cá 
nhân để đạt tới một trình độ tâm linh và giác ngộ 
cao hơn trình độ của tôi hiện giờ. Ngài nói một cách 
thành thật, và thậm chí cũng nghiêm khắc chỉ trích 
những sự lầm lạc cá nhân đã gây một vài chướng 
ngại trên bước đường tu tập của tôi. 


Đau cùng, ngài hẹn gặp lại tôi vào ngày hôm sau, 
gần một nơi thánh điện trên bờ sông Ne, trong đền 


260 Ai Cập huyền bí 


thờ Lougsor. Kế đó, vẫn không rời khỏi chỗ ngồi 
trên tảng đá, ngài từ biệt tôi và lấy làm hối tiếc rằng 
ngài không thể kéo dài cuộc đàm luận với tôi vì ngài 
đang rất bận rộn và có nhiều việc phải làm trong lúc 
ấy. Tôi lấy làm tiếc mà phải đứng dậy ra về và tạm 
biệt chân sư, vì cuộc đàm đạo với ngài thật vô cùng 
thú vị và hấp dẫn. Nó có phong vị gây nguồn cảm 
hứng và nâng cao tâm hồn. 


Đường đi xuống chân đồi dốc đứng và trơn trợt, 
tôi phải đi bộ xuyên qua những tảng đá lớn, một tay 
tôi cầm dây cương dắt con lừa. Xuống đồng bằng, tôi 
liền cưỡi lên lưng lừa và quay lại một lần cuối để 
nhìn đên đỉnh đồi hùng vĩ. Chân sư #œmœb-Hotep 
vẫn chưa đứng vậy ra về mà vẫn ngồi yên trên đỉnh 
đồi hoang vắng. Ngài có thể làm gì ở đó, tuy “rất bận 
rộn” nhưng vẫn ngồi yên như pho tượng? Ngài sẽ còn 
ngôi ở đó chăng, khi màn đêm rơi xuống bao phủ lấy 
trọn dãy đôi yö¡e? 


261 


CHƯƠNG 129 


THÔNG ĐIỆP CỦA CHÂN SƯ 


hư đã hẹn, cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa chúng 

tôi diễn ra trong cảnh hoang tàn của đến 
Louùgqsor. Tôi ngồi trên một tảng đá dài có khắc đầy 
ám tự bên cạnh chân sư, ngài cũng ngồi xếp bằng hai 
chân và nhìn tôi. Quyển sổ tay của tôi đã mở sẵn, tôi 
cầm bút ngồi đợi, sẵn sàng ghi chép thông điệp của 
chân sư bằng phương pháp tốc ký. 


Chân sư ømobh-Hofep không phí thời giờ với 
những lời khách sáo rườm rà, ngài vào đề một cách 
đột ngột: 


— Những người khai quật các mồ mả của xứ cổ Ai 
Cập đã giải tỏa những sức mạnh nguy hiểm cho thế 
gian. Những nhà khảo cổ cũng như những kẻ đào mồ 
để cướp của, đã vô tình khai quật mồ mả của những 
kẻ ngày xưa thực hành khoa tả đạo bàng môn. Trong 
thời kỳ cuối cùng của lịch sử Ai Cập, những người 


262 Ai Cập huyền bí 


thuộc thành phần trí thức và tăng lữ đã sa đọa rất 
nhiều, người ta thực hành công khai những tà thuật 
ma giáo và pháp môn phù thủy. Khi ánh sáng chân 
lý, đầu tiên được phổ biến trong nền tôn giáo chân 
chính cổ Ai Cập, bắt đầu lu mờ, và những tà thuyết 
dị đoan ngày càng lộng hành, người ta thấy xuất 
hiện việc tẩm xác ướp với tất cả những nghi lễ phiền 
toái kèm theo. Tuy nhiên, phía sau những tà giáo đã 
bày ra sự thực hành việc tẩm xác người với những 
mục đích ám muội, đen tối và tà vạy, còn có một chỉ 
phái chủ trương việc ướp xác để duy trì một sự liên 
lạc lâu bền với cõi hồng trần. 


Lúc ban đầu thì khoa ướp xác này chỉ áp dụng cho 
những vị thánh vương của hoàng kim thời đại, của 
thời kỳ tiền sử Ai Cập và cho những vị đạo trưởng 
đã tiến hóa cao về phương diện tâm linh, là những 
bậc thầy chân chính của nhân gian, để cho thể xác 
đã thấm nhuần thần lực thiêng liêng của các ngài 
vẫn còn tôn tại lâu bền và làm phương tiện trung 
gian ban rải ân phước cho thế gian. Từ đó mới nảy 
sinh ra sự thờ phụng tổ tiên, những thi hài được tẩm 
ướp chất thơm chỉ là để theo một nghi lễ chánh thức 
nhằm mục đích để cho con cháu biết mặt những tổ 
tiên đã qua đời. 

Thật ra đó là sự bắt chước sai lạc cách thực hành 
khoa ướp xác thời cổ Ai Cập để giữ gìn những di tích 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 263 


thánh thiện của các vị thánh vương và tăng lữ chân 
tu. Vì trong thời gian tàn tạ suy vong trở về sau, khi 
xứ này đã mất đi nguồn ánh sáng tâm linh chân 
chính, và người ta dùng tà thuật để kêu gọi những 
sức mạnh hắc ám của cõi âm ty, những người trí thức 
trong giới tăng lữ và giai cấp cầm quyền chỉ định rằng 
người ta phải ướp xác của họ sau khi chết. Người ta 
thực hành việc ướp xác này, hoặc vì mục đích dùng tà 
thuật hắc ám, hoặc vì sợ mất linh hồn trong cõi địa 
ngục mà họ sẽ bước vào sau khi chết, hoặc vì ngu dốt 
chỉ biết làm theo tập tục của số đông. 


Trong hầu hết mọi trường hợp, trước khi chết mỗi 
người đều lo sắp đặt mọi việc và đã chuẩn bị sẵn ngôi 
mộ của mình từ khi còn sống. Khi đã sắp đặt xong 
thì đương sự hoặc một vị tăng lữ thông thạo khoa 
pháp môn mới kêu gọi một âm binh hay quỉ thần, có 
khi là một vị thần tốt lành nhưng thường thì là thần 
hung ác, để bảo vệ trông nom cái xác ướp của y và 
làm thần canh gác giữ mồ. Để bảo vệ những xác ướp 
đó, lúc đầu những ngôi mộ được che giấu một cách 
kỹ lưỡng và sau đó người ta tuyên bố với công chúng 
rằng người nào động chạm đến các mồ mả sẽ bị các 
thần linh trừng phạt một cách nặng nề kinh khủng. 
Dân chúng tin theo lời cảnh cáo đó và những mồ mả 
được tôn trọng suốt một thời gian rất lâu. 


264 Ai Cập huyền bí 


Nhưng vì các tăng lữ và giới cầm quyền càng ngày 
càng sa đọa nhiều hơn nên dân chúng lần lần không 
còn tin tưởng như trước nữa. Từ đó việc khai quật 
mồ mả diễn ra một cách công khai để cướp lấy vàng 
ngọc châu báu thường được chôn theo những xác ướp 
của những nhân vật quyền quí thời xưa. Trong trường 
hợp xác ướp là của một người có ít nhiều hiểu biết về 
khoa pháp môn hoặc đặt dưới sự trông nom của các 
nhà phù thủy, thì những vị thần linh được kêu gọi 
để giữ gìn mồ mả và trừng phạt những kẻ đào mô. 
Những phù phép bí mật đó thường là vô cùng nguy 
hiểm nhưng rất hiệu nghiệm. Những mãnh lực thần 
bí của nó vẫn có trong những ngôi mộ khép chặt và 
có thể tiếp tục tồn tại ở trong đó suốt nhiều ngàn 
năm. Bởi vậy những nhà khảo cổ vô tình khai quật 
những mồ mả đó sẽ chuốc lấy những điều tai họa 
hiểm nghèo. 


Nhưng nếu cơ nguy đó chỉ hăm dọa sự an toàn 
tính mạng của các nhà khảo cổ và gia đình họ mà 
thôi thì điều mà tôi muốn nói đây không có gì quan 
trọng lắm. Trái lại, vấn để này có liên hệ đến sự an 
toàn của toàn thể thế giới. Đó là vì trong số những 
ngôi mộ của các nhân vật quyền quí và tăng lữ mà 
người ta khai quật lên, có những mồ mả được đặt 
dưới sự giữ gìn và bảo vệ nói trên. Từ trong các ngôi 
mộ đó, hằng hà sa số những âm binh ác quỷ bị giam 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 265 


hãm trong ấy từ lâu, bèn kéo ra tràn đây khắp nơi 
ở cõi thế gian. Mỗi xác ướp được bốc ra và chở về 
những viện bảo tàng bên Âu Mỹ có mang theo những 
vị thần linh cùng với cái ảnh hưởng khốc hại của nó. 
Điều đó chỉ có thể đem đến cho thế giới những hậu 
quả tai hại, hậu quả với những tính chất khác nhau, 
thậm chí có thể gây một ảnh hưởng phá hoại đối với 
vận mệnh các quốc gia. 


Những người Tây phương vì không có phương pháp 
tự vệ chống lại nên đành chịu bất lực trước những kẻ 
vô hình đó. Khi thế giới chúng ta hiểu rằng có nhiều 
thần linh hung ác bị nhốt trong những ngôi mộ cổ, 
thì chừng đó có thể đã là quá trễ. Vì lúc đó tất cả 
các mồ mả đều đã bị khai quật và những hung thần 
ác quỉ đã thoát ra khỏi mồ. Chúng có thể gây nhiều 
điều ác hại cho thế gian, và ngoài ra chúng còn gây 
nên những vụ phản bội trên lãnh vực quốc tế. Sự mù 
quáng của con người đối với những luật thiên nhiên 
không vì thế mà không đem sự đau khổ cho những 
kẻ vi phạm. Không biết gì về những mãnh lực khốc 
hại của khoa pháp môn phù thủy không phải là một 
lý do để tránh cho thế kỷ này khỏi bị cái hậu quả 
trừng phạt dành cho những kẻ đột nhập vào những 
chốn thâm nghiêm, một hành động tò mò không cần 
thiết chút nào cho họ. 


266 Ai Cập huyền bí 


Những hung thần ác quỉ đó, được tạo nên bằng 
phương pháp phù thủy, đã được giải tỏa trong thế kỷ 
hiện tại một số khá đông đủ để gây nên sự khủng 
hoảng cho thế giới. Chúng hành động từ cảnh giới vô 


Xác ướp vua Ramses II hiện đã bị khai quật và mang ra trưng bày 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 267 


hình, nhưng cũng rất gần với cõi thế gian, đủ để ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống của người trần gian. 


Chúng tôi là những người luôn quan tâm đến 
sự tiến hóa tâm linh của nhân loại, có thể triệt hạ 
những mãnh lực hắc ám đó trên địa hạt của chúng, 
nhưng luật nhân quả ngăn cản chúng tôi tiêu diệt 
chúng, cũng như chúng tôi không thể ra tay giết bỏ 
những người trong nhân loại dù biết là họ đang gây 
hại rất nhiều cho kẻ khác. Chúng tôi chỉ có thể giới 
hạn sự can thiệp trong việc che chở cho những người 
tốt lành. 


Những vật gì mà người ta lấy ra từ trong các ngôi 
mộ cổ cùng với những xác ướp, vàng ngọc, bùa chú, 
y phục... đều có thấm nhuần cái ảnh hưởng thần bí 
của ngôi mộ. Nếu ảnh hưởng đó không phải do người 
ta đã dùng phù phép trấn ếm qui thần thì việc khai 
quật mồ mả không có hậu quả gì, còn nếu ngôi mộ có 
thần linh gìn giữ thì việc đào mồ cướp của sẽ gây nên 
tai họa hiểm nghèo. Những nhà khảo cổ và Ai Cập 
học trái lại, thường không biết rõ điều đó và không 
biết phân biệt những ngôi mộ nào là có phù phép 
trấn ếm và ngôi mộ nào là không, nên họ khai quật 
luôn cả thứ nọ cũng như thứ kia. 


Nhưng dù người ta có biết hay không, tôi cũng 
muốn đưa ra cho thế giới một thông điệp này: “Chớ 


268 Ai Cập huyền bí 


nên động chạm đến các ngôi mộ cổ mà người tœ 
bhông hiểu được tính chất hiển linh huyền bí của 
nó.” Người đời phải dừng tay lại ngay, không nên 
khai quật các mồ mả cho đến khi nào họ có được sự 
hiểu biết đầy đủ để nhận định được những hậu quả 
khốc hại của điều mà họ muốn làm. 


Phần nhiều các vị vua chúa Ai Cập đều có ít nhiều 
quyền phép, với những ý đồ tốt hoặc xấu, vì họ được 
các vị tăng lữ pháp sư truyền dạy. Lúc đầu, người ta 
chỉ dùng những phép thuật ấy để tự vệ hoặc để trừ 
gian và bênh vực kẻ yếu, nhưng khi xứ Ai Cập đã 
mất đi những lý tưởng cao thượng của nó, thì người 
ta bắt đầu lạm dụng những pháp thuật này. Chẳng 
hạn, nhà phù thủy dùng tà thuật để ám hại kẻ thù 
ở cách xa, hoặc chế ngự, khuất phục người khác để 
thực hiện những tham vọng cá nhân của mình. Người 
ta cũng dùng những pháp thuật đó để sai khiến âm 
binh canh gác và giữ mô. Việc khai quật những ngôi 
mộ cổ Ai Cập có thể đặt kẻ vi phạm dưới ảnh hưởng 
khốc hại của những mãnh lực huyền bí vô hình. Dẫu 
cho đó là ngôi mộ của một vị hiền minh và có pháp 
thuật cao cường, thì thế gian cũng có thể bị ảnh 
hưởng lây và chịu sự trừng phạt đau khổ vì đã làm 
động mồ mả của một đấng thánh nhân. 


Tuy nhiên, những đồ bảo vật bị lấy trộm ở ngôi 
mộ đó sẽ không gây hậu quả tai hại, mà trái lại sẽ 


Nguyễn Hữu Kiệt dịch 269 


có một ảnh hưởng tốt lành. Nhưng nếu người sở hữu 
bảo vật ấy có một tâm địa bất hảo, thì họ sẽ không 
thừa hưởng được một ân huệ tốt lành nào cả, mà ân 
huệ này chỉ dành cho những người hiển lương và 
có tâm địa thanh cao. Đó là do ảnh hưởng tâm linh 
trường cửu lâu bền của một vị vua đạo đức có một 
tâm hồn cao quí hồi thuở sinh tiền. 


Vua Toutœnbhơamon là một trường hợp tiêu biểu 
cho những vị vua đó. Người có một sự hiểu biết thâm 
sâu về khoa huyền môn và một tâm hồn đạo đức. Sự 
khai quật ngôi mộ của vị vua này đã gây tai họa cho 
những người đào mồ và theo một cách khó hiểu, cho 
cả thế giới bên ngoài. Trong những năm tới đây, thế 
giới còn phải đau khổ nhiều và phải chịu hậu quả 
những sự xúc phạm mồ mả của những bậc tiền nhân 
thời cổ Ai Cập. 

Tuy nhiên, những sự khó khăn về vật chất sẽ đưa 
đến một sự lợi ích về tỉnh thần. Bởi đó, tôi lặp lại, 
những người muốn tìm kho tàng ẩn giấu, hoặc do 
sự thúc đẩy của một sự tò mò quá đáng hơn là một 
tỉnh thần khảo cứu khoa học thật sự, mà muốn thám 
hiểm vào tận những nơi cổ kính có phù phép trấn 
ếm linh thiêng, sẽ không tránh khỏi tai họa hiểm 
nghèo. Nhưng ngày nào mà người ta còn được phép 
đến gần để viếng thăm hay chiêm ngưỡng những 


2770 Ai Cập huyền bí 


ngôi mộ đó, thì những kẻ nào làm kinh động đến mồ 
mả sẽ mắc phải những tai họa khôn lường. 


Hồi thời thượng cổ, trung tâm chánh yếu của khoa 
pháp môn phù thủy vẫn là Ai Cập. Ngày nay, những 
sức mạnh thần bí đã được phát động trong quá khứ 
vẫn còn có ảnh hưởng đến dân tộc và xứ sở Ai Cập, 
và hậu quả có khi lành khi dữ. Hậu quả đó có thể 
là những bệnh tật, chẳng hạn như bệnh ung nhọt lở 
loét, một hậu quả của những mãnh lực phù phép tà 
vạy luôn luôn gây tác động trong xứ và ảnh hưởng 
đến những người dân Ai Cập thời bấy giờ. 

Vậy ông hãy ghi chép và truyền bá những lời cảnh 
cáo này. Bây giờ ông đã hiểu lý do của sự gặp gỡ giữa 
chúng ta. Dẫu cho chúng ta có bị sự chống đối, khinh 
bị do sự dốt nát vô minh của người đời, ta cũng làm 
xong bổn phận mình, bổn phận của tôi, và nếu ông 
muốn, đó sẽ là bổn phận của ông. Định luật thiên 
nhiên vốn không tha thứ sự vô minh, dốt nát, nhưng 
trong vấn đề này, thậm chí đến cái lý lẽ đó người ta 
cũng không được viện ra để tự bào chữa cho mình. 

Thông điệp của chân sư œmob-Hotep đã chấm 
dứt. Tôi đã ghi chép lại đúng y nguyên văn và trình 
bày nơi quyển sách này. 


